





LƠI NOI ĐAU 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh thân mến! 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng sắp 
đến gần. Chúng tôi tổ chức biên soạn cuốn sách “GIẢI NHANH CÁC DẠNG 
BÀI TAP TRAC NGHIEM TIENG ANH ” nhằm giúp các em học sinh khối 12 
tự ôn tập kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải đề thi. 

Sách được biên soạn theo hai chủ đề lớn: Ngữ pháp (kiến thức ngữ pháp phổ 
thông phục vụ cho các kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào Đại học, Cao 
đăng) và Bộ đề thi tốt nghiệp THPT và tuyên sinh vào Dai học, Cao đẳng. 

Điều đặc biệt của cuốn sách là: ở mỗi chủ điểm ngữ pháp cụ thể, chúng tôi đều 
diễn giải kiến thức rất rõ ràng và kèm theo bài tập trắc nghiệm ứng dụng với lời dẫn 
giải đáp án ngắn ngọn, lập luận chặt chẽ, dễ hiểu. Thêm vào đó, các kiến thức đồng 
dạng cũng được bó sung kèm theo. Chính điều này sẽ giúp các em chủ động rat 
nhiều khi tiếp thu kiến thức có hệ thống và logic. 

Chúng tôi khuyên các em nên tự mình giải tất cả các câu hỏi của mỗi đề thi 
trong sách, sau đó mới đối chiếu với đáp án đưa ra. Khi đối chiếu với đáp án, các 
em nên đọc thật kỹ phần diễn giải đáp án. Điều nay sẽ giúp các em hiểu thật sự bản 
chat của van đề. ) 

Cuốn sách thật sự hữu ích đối với quý thầy cô giáo và các em học sinh trong 
việc ôn tập kiến thức và trau dồi kĩ năng làm bài thi bằng phương pháp trắc nghiệm 
khách quan nhằm đạt kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới. 


Dù đã cố gắng rất nhiều trong quá trinh biên soạn nhưng cuón sách chắc cũng 
còn những điều thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiên đóng góp từ quý bạn đọc gân 
xa dé cuốn sách ngày một hoàn thiện hơn. 


Mọi ý kiến đóng góp của độc giả xin gửi trực tiếp qua địa chỉ: 









Thay giáo Ngô Văn Minh - DT: 0962. 365. 311 
Email: minhvfirstbook@ yahoo.com - Website: www.mitnapha.edu.vn 





ua Ua. . E Sly INARA MIV UVV/ | Nang vigt 





PHÁN MÓT 
CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ HÌNH THÜC THI TỐT NGHIỆP THPT, 


TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 


(Kèm theo công van số: 10258 /BGDDT-KTKPCLGD, 
ngày 23 thang 11 năm 2009 cua Bộ Giáo dục va Dao tao) 





I. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 

a) Đề thi dành cho các đối tượng thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ 
thông cấp JIEIPT (góm: thí sinh hoc Ban Khoa hoc Tu nhién, Ban Khoa hoc Xà hói 
và Nhân văn, Ban Co bản, thí sinh học trường THPT Ki thuật và thí sinh tự do) 
duoc ra theo chuong trinh giáo duc phó thóng cáp THPT hién hành, chü yéu là 
chuong trinh lóp 12. 

- Đối với các món Toán, Vật lí, Hóa hoc, Sinh hoc, Ngữ văn, Lich sử, Dia lí, 
dé thi mỗi môn gồm 2 phan: 

+ Phan chung cho tat cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương 
trình chuẩn và chương trình nâng cao. 

+ Phần riêng ra theo từng chương trình: chương trình chuẩn và chương trình 
nâng cao. Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài; nếu làm cả 
hai phần riêng thì cả hai phần riêng đều không được chấm. 

- Đối với các môn Ngoại ngữ, đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất 
cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình 
nâng cao, không có phần riêng. 

b) Đề thi dành cho thí sinh học theo chương trình Giáo dục thường xuyên 
(GDTX) cấp THPT được ra theo chương trình GDTX cấp THPT hiện hành, chủ 
yếu là chương trình lớp 12. Đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tat cả thí 
sinh, không có phần riêng. 


CẤU TRÚC ĐỀ THI TRAC NGHIỆM TỐT NGHIỆP THPT 


MÔN TIẾNG ANH 
Nội dung kiến 
thức 








£ 4£ À oA KoA 
© Yéu tô can kiêm tra So cau 
1. Ngữ âm - Trọng âm 
- Nguyên âm và phụ âm 


2. Ngữ pháp — từ | - Danh từ/đại từ/động từ/tính từ/từ nối... 


vun k T X 
rng - Câu trúc câu 















Giải nhanh CDBT TN Anh Văn - Ngô Văn Minh 














- Phương thức cấu tạo từ 
- Chọn từ/cụm từ cố định ... 










Từ ngữ/ngữ cảnh thể hiện chức năng giao 
tiếp đơn giản 
- Điền từ vào chỗ trống (sử dụng từ vựng, 
ngữ pháp, nghĩa từ vựng...); Một bài text dài 
khoảng 150 từ 
- Đọc hiểu: một bài text dài khoảng 200 từ 
(từ vựng: cận nghĩa/nghịch nghĩa trên cơ sở 
văn cảnh) 


3. Chức năng giao 
tiếp 









4. Kỹ năng đọc 




















5. Kỹ năng viết - Xác định lỗi liên quan đến kĩ năng viết 






- Viết chuyển hóa/kết hợp câu ở cấp độ cụm 
từ đến mệnh dé 





- Dựng câu/chọn câu/cấu trúc cận nghĩa 
* Kí hiệu */ " có nghĩa là “hoặc” 
II. Cấu trúc đề thi tuyến sinh đại học, cao đẳng 
Đề thi được ra theo chương trình THPT hiện hành, chủ yêu là chương trình lớp 12 
a) Đối với các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, đề 
thi mỗi môn gồm 2 phần: 
- Phan chung cho tat cả thi sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình 
chuân và chương trình nâng cao; 
- Phần riêng ra theo từng chương trình: chương trình chuẩn và chương trình nâng 
cao. Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài; nếu làm cả hai 
phan riêng thì cả hai phan riêng đều không được cham. 


b) Đối với các môn Ngoại ngữ, đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tat cả 
thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trinh 
nâng cao, không có phần riêng. 


CẤU TRÚC ĐỀ THI TRAC NGHIỆM TUYỂN SINH 
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN TIẾNG ANH 


Yếu tó/chi tiết cần kiểm tra 
- Trọng âm từ (chính/phụ) 


Ngữ pháp - 
















- Trường độ âm và phương thức phát âm 
- Danh từ/đại từ/động từ (thời và hợp thời) 
/tinh từ/từ nói/trang từ/.... 


- Câu trúc câu 









Từ vựng 


w— ET x 71 1: TUUM B TIT VES REI zx ap AI 











- Tổ hop từ/cụm từ cố định/cụm động từ 


- Từ đồng nghĩa/trái nghĩa 


Chức năng giao |- Từ ngữ/ngữ cảnh thê hiện chức nang 


- Phương thức cấu tạo từ/sử dụng từ 
(word choice/usage) 
5 


tiếp giao tiếp đơn giản 





Kĩ năng đọc - Điền từ vào chỗ trống (sử dụng từ ngữ, yếu 
E US Pp: à h 10 
to ngữ pháp ...); một bai text khoảng 200 từ 
- Đọc lấy thông tin cụ thé/dai ý (đoán nghĩa từ 
mới, nghĩa ngữ cánh ...); một bài text dài 10 
khoảng 400 từ, chủ đê phô thông 











- Đọc phân tích/đọc phê phán/suy dién/tóng 
hợp: một bài text dài khoảng 400 từ, chủ dé 10 
pho thông 













- Phát hiện lôi sai can sửa 





Kĩ năng viết 
- Viết gián tiếp. Cụ thể các vấn đề cần kiểm 10 
tra bao gồm: 

+ Loại câu 

+ Câu cận nghĩa 

+ Mệnh dé chính — mệnh đề phụ 





+ Hòa hợp chủ ngữ, vị ngữ 








+ Xây dựng câu với tir/cum từ cho san 
thlea 


* Kí hiệu “/” có nghĩa là “hoặc”. 
III. Hinh thức thi tốt nghiệp THPT và tuyến sinh DH, CD 

Hình thức thi của các môn thi trong kì thi tốt nghiệp THPT và kì thi tuyên sinh 
đại học, cao đăng hệ chính quy năm 2010 như sau: 

1. Thi theo hình thức tự luận: các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí. 

2. Thi theo hình thức trắc nghiệm: các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại 


ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Ti ^d Pháp, Tiéng Trung Quóc, Tiéng Đức, Tiếng 
Nhật). 





Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ngô Van Minh 


PHẦN HAI: 





TRONG TÂM NGU PHÁP 


CÁCH PHÁT ÂM CỦA CÁC MẪU TỰ HIẾN THỊ 









Cách phát âm thông thường của -ea- 
ñ:⁄; lel 


Các trường hợp ngoại lệ: 












break — /breik/; great — /greit/ 





> -ea- được phát âm là /it/ trong các từ nhu: eat, meat, steal, neat, meal, deal, 
appeal, seam, sea, tea, teacher, read, reader, cheap, ... 

> -ea- được phat âm là /e/ trong các từ nhu: health, bread, wealth, instead, dead, 
measure, death, pleasure, head, pleasant, meadow, threat, thread, heavy, treasure, 
breakfast, ... 


Cách phát âm thông thường của —ee- 


ñ:/ 
Pal ĐA . * £ H ` ^ 
» -ee- được phát âm /i:/ trong đại da sô các từ, cu thé như: see, heel, agree, 
cheese, guarantee, free, screen, ... 









Cách phát âm thông thường của -oo- 
lul; /u1/; IN; /31/; U; /AU/ 
> -oo- được phát âm /U/ khi theo sau nó là —k hoặc ngay trước nó w- 

Ex: look, book, bookcase, took, cook, wool, wood, wooden, woodland, ... 
> -oo- được phát âm là /u1/ khi nó theo sau bởi —t hoặc -d 

Ngoại trừ các từ: foot, soot thì -oo- được phát âm là /0/: flood, blood thì 

-00- được phát âm là / 
> -oo- được phát âm là /2:/ khi nó theo sau bởi -r 

Ngoại trừ: spoor, moor, boor, poor thì -oo- được phát âm là /0a/ 


> -oo- được phat âm là /aU/ trong từ brooch 





Cách phát âm thông thường của -ou- 
/31/; IN; lau; /U/; /0/ 
> —ou- được phat âm là /2:/ trong các từ: ought, sought... 


> —ou- được phát âm là /A/ trong các từ: country, enough, rough, touch, tough, 
double, couple, young, southern ... 


6 





— "1 đô wna đc. 


re MPa EB 
> —ou- được phát âm là / av/ trong các tir: about, bound, count, ground, hound, 
house, louse, mouse, pound, sound ... 
p» —ou- được phat âm là /0/ trong các từ: could, should, would ...... 
p» —ou- được phát âm là /D/ trong các từ: cough,... 

Cách phát âm thông thường của -c- 





/k/;./§1; Isl 
> c- được phát âm là /k/ trong các từ như: can, cook, cat, cancel, camp, corn, call, 
capital, eap, card, capture, ... 


p> -c- được phat âm là /f/ trong các từ như: musician, especially, ocean, facial, 
official, efficient, ... 

p» -c- được phat ám là /s/ trong các từ nhu: city, cycle, recycle, cell, century, 
recede, receive, ... 









Cách phát âm thông thường của -ch- 
/; tf/; /f/ 


> ch- được phát âm là /k/ trong các từ nhu: chemistry, stomach, scholar, 
scholarship, character, school, choir, chorus, scheme, chaos, orchester, cholera,... 


> ch- được phat âm là /tf/ trong các từ nhu: choose, watch, such, chin, cheep, 
chore, chop, choice, church, choke, check, children, childhood, ... 


> ch- được phat âm là /f/ trong các từ nhu: machine, schedule, chef, chemise,... 





Cách phát âm thông thường của -gh- 
không được phát âm (âm câm); /f/ 
> -gh- không được phát âm (âm cám) trong các từ như: sight, high, thought, 
though, although, height, plough, light, ... 

> -gh- được phat âm là /f/ trong các từ nhu: rough, cough, laugh, ... 

Cách phát ám thông thường của -g- 


/ds /; /g/ 


> -g- được phát ám là /dz / khi nó đứng trước: -e, -i, -y: general, gentle, village, 
germ, language, cottage, gymnastic, cage, ... 

Ngoại trừ các tir: girl, get, geese, gear, geyser, giggle, gill, geisha,..... 
thi -g- được phát âm là /g/. 
> g- được phat âm là /g/ néu nó đứng trước các mẫu tự: -a, -h, -o, -u...: ghost, 
ago, garbage, guess, guest, ... 
Cách phát âm thông thường của -h- 
không được phát âm (Âm câm) ;/h/ 

























> -h- không duoc phát âm (âm cám) trong các từ nhu: hour, ghost, heir, 
honest, honesty, rhythm, honor, ... 

> -h- được phát âm là /h/ trong các từ nhu: humid, human, hang, hungry, hot, 
high, hold, hill, hand, him, held, help, ... 


Cách phát àm thóng thuóng cüa -th- 
/8/; /0/; /t/ 


> -th- duoc phát âm là /ð/ trong các từ nhu: that, this, father, mother, brother, 
those, these, there, then, they, them, the, their, than, therefore, though... 

> -th được phat âm là /0/ trong dai đa số các từ khi nó đứng cuối từ đó ngoai 
trừ các từ như: with, smooth thì -th được phat âm là /ð/ 


> -th- được phat âm là /0/ trong các từ nhu: thank, thankful, theatre, theft, think, 
thin, thick, theory, thing, third, thirsty, math, thorough, thread, thousand, 
twentieth, tenth, bath, death,... 


> -th- được phát âm là /t/ trong các từ nhu: Thailand, Thames, ... 


Cách phát âm thông thường của -t- 





Il; Hf, If) 


> -t- được phát âm là /t/ trong hầu hét các từ: take, button, threaten, ... 


> -t- duoc phát âm là /f/ khi nó đứng trước —ion: translation, section, mention, ... 
P -t- được phát âm là /tf/ khi nó đứng trước —ure: picture, nature, mature, future, 
literature, lecture, ... 
CÁCH DỌC ED, S VÀ ES 
ED CÓ 3 CÁCH ĐỌC 
Điều kiện 

Tính từ hoặc động từ tận cùng T hoặc D 
Động từ tận cùng bằng: /f/, /p/, /K/, /s/, 
/0/, /J1, Itf/: 


Động từ tàn cùng băng các âm ngoài hai 


Ví dụ 
related, mended 
booked, watched 


Cách doc 
Doe la ID 
Doc la T 
Doc la D called, opened 
trường hợp trên. Cụ thé nhu: b, g, l, h, 


HT, 2, ỨS, ... 
CÁCH ĐỌC S/ES (S/ES dé cập ở (1); S dé cập ở (1), (2) và (3) 
-IZ Nếu danh từ hoặc động từ tận cùng bằng was/tes 
âm /s/, /z/, / f/, /tf/, /ds/ 
các từ tân cùng bằng /k/, /p/. /t/, /f/ books 
Z khi rước nó là nguyên ám hoặc ám /b/, combs 


/d/, /g/, /V, /m/, /W, /r/, /v/: 





BÀI TÀP TRÁC NGHIÉM ÜNG DUNG 
EXERCISE 1 

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced 
differently from the rest. 


Question 1: A. sad B. south C. sure D. story 
Question 2: A. product B. couple C. double D. south 
Question 3: ^ A. talented B. talked C. booked D. practised 
Question 4: A. hat B. fat C. man D. late 
Question 5: — A. length B. them C. month D. bath 
Question 6: A. smooth B. than C. truth D. these 
Question 7: A. though B. father C. mother D. mouth 
Question 8: A. bamboo B. afternoon C. school D. flood 
Question 9: A. debt B. bed C. ten D. we 
Question 10: A. mind B. milk C. child D. flight 
Your answer: 
TIRAS ANE Sr Hu P GNI ni e (OU (jen S eut OF ates 10 
DAP AN VA DIEN GIAI DAP AN 
Ie s trong từ sure được phát âm f 


§ trong các từ sad, south, strong được phát âm s 
2D: ou trong từ south được phát ám au 

ou/u trong các từ product, couple, double được phát âm a 
3A: ed trong từ talented được phát âm 1d 

ed trong các từ talked, booked, practised được phát âm t 
4D: a trong từ late được phát âm er 

a trong các từ hat, fat, man được phát âm œ 
SB: th trong từ them được phat âm ð 


th trong các từ length, month, bath được phát âm 0 


6C: th trong từ truth được phát âm 0 
th trong các từ smooth, than, these được phát âm ð 
7D: th trong từ mouth được phát âm 0 


th trong các từ though, father, mother được phát âm ð 


8D: 90 trong từ flood được phat ám a 
o 


o trong các từ bamboo, afternoon, school được phát âm u: 


9D; 


trong từ we được phát âm i: 


le 


trong các từ debt, bed, ten được phát ám e 


Ie 


10B: ¡ trong từ mind được phát âm 1 


i trong các từ mind, child, flight được phát âm a1 


Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ngô Văn Minh 
EXERCISE 2 

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced 
differently from the rest. 


Question 1: A. map B. father C. fan D. have 
Question 2: A. pleasant B. feather C. friend D. mere 
Question 3: A. far B. star C. harm D. quarter 
Question 4: A. call B. calm C. heart D. father 
Question 5: A. ball B. tall C. allied D. small 
Question 6: A. ought B. bought C. course D. hour 
Question 7: A. sought B. cough C. laugh D. rough 
Question 8: A. woman B. dose C. could D. bush 
Question 9: A. cool B. food C. spoon D. flood 
Question 10: A. young B. double C. couple D. throughout 
Your answer: 

Tur a Diod ET AIG UA Bes ven Gus aoc đua. OF ss 10... 


ĐÁP ÁN VÀ DIỄN GIẢI ĐÁP ÁN 


| B: a trong từ father được phát âm a: 
a trong các từ map, fan, have được phát âm œ 
2D: ere trong tir mere được phát âm Ie 
ea/ear/ie trong các từ pleasant, feather, friend được phát âm e 
3D: ar trong từ quarter được phat âm 2: 
ar trong các từ far, star, harm được phát âm a: 
4A: a trong từ call được phat âm 2: 
a/ear trong cac tir calm, heart, father duge phat am a: 
5G; a trong từ allied được phát âm 9 
a trong các từ ball, tall, small được phát âm 2: 
6D:  ou trong từ house được phát âm au 
ou/our trong các từ ought, bought, course được phát âm 2: 
7A: gh trong từ sought không được phát âm (4m câm) 
gh trong các từ cough, laugh, rough được phát âm f 
8B: o trong tir close được phát âm au 
o/ou/u trong các từ woman, could, bush được phát âm v 
9D:  oo trong tir flood được phát âm ^ 
00 trong các từ cool, food, spoon được phát âm ut 
10D: ou trong tir throughout được phát âm au 


ou trong các tir young, double, couple được phát âm A 











(00 UJ TC GA CE UE LL DC ADPTETEEDUERD E Me Tee Frere eet A eee eee 
EXERCISE 3 

Choose the word in each group that has the 
differently from the rest. 


underlined part pronounced 


Question lệ! À.run B. sun Œ. blood D. duration 
Question 2: A. duck B. girl C. uneasy D. must 
Question 3: A. learn B. earth C. search D. dear 
Question 4: A. play B. lay C. papaya D. hay 
Question 5: A. late B. waste C. said D. date 
Question 6: A. weight B. height C. eight D. neighbour 
Question 7: A. nation B. translation C. liberation D. companion 
Question 8: A. cry B. agency C. shy D. typist 
Question 9: A. guide B. quite C. quiet D. simple 
Question 10: A. die B. tie C- lie D. eight 
Your answer: 
10-4 Quei Bio d 2121 SU GU THỂ TES MUN SARMAN 10)... 
ĐÁP ÁN VÀ DIÉN GIẢI ĐÁP ÁN 
1D: — utrong từ duration được phat âm ju 


00/u trong các từ run, sun, blood được phát âm a 


2B: ir trong từ girl duoc phát âm 3: 

u trong các tir duck, uneasy, must được phát 4m A 
3D: ear trong tir dear duoc phát âm 1a(r) 

ear trong các từ learn, earth, search được phát âm 3: 
4C: ay trong tir papaya được phát âm ar 
: ay trong các từ play, lay, hay được phát âm e1 
SC: ^ ai trong từ said được phát âm e 

a trong các từ late, waste, date được phát âm e1 
6B: ei trong từ height được phát âm az 

€i trong các từ weight, eight, neighbour er 
7D: atrong từ companion được phát âm œ 

a trong các từ nation, translation, liberation được phát âm e1 
8B: Y trong từ agency được phát âm i 

y trong các từ cry, shy, typist được phát âm ar 
9D: i trong từ simple được phát âm 1 

ui trong các từ guide, quite, quiet được phát âm a1 
10D: 


€i trong từ eight được phát âm er 


ie trong các từ die, tie, lie được phát âm a1 


UY INAR MIV UVvn Nlalg Vigt 





fal nhan n n= Ng n Min 


EXERCISE 4 
Choose the word in each group that has the underlined part pronounced 
differently from the rest. 


Question 1: A. kind B. wind C. mind D. blind 
Question 2: A. lion B. despite C. piano D. liar 
Question 3: A. plough B. rough C. cut D. sun 
Question 4: A. coat B. potato C. so D. strong 
Question 5: A. wear B. swear C. bear D. hear 
Question 6: A. clear B. beer €. cheer D. heir 
Question 7: A. dad B. dark C. cat D. bad 
Question 8: A. tour B. tourist C. poor D. ground 
Question 9: A. buy B. friendly C. sky D. try 
Question 10: A. game B. gift C. page D. go 
Your answer: 

) beds Pme ids quy a NOE Daisies (eod TM |. ee Or da T0... 


ĐÁP ÁN VÀ DIỄN GIẢI ĐÁP ÁN 


IB: i trong từ wind được phát âm 1 
i trong các từ kind, mind, blind được phát âm a1 
2C: i trong từ piano được phát âm i 
i trong các từ lion, despite, liar được phát âm az 
3A: ou trong từ plough được phát âm au 
ou/u trong các từ rough, cut, sun được phát âm ^ 
4D:  o trong từ strong được phat âm D 
oa/o trong các tir coat, potato, so được phát âm au 
SD: ear trong từ hear được phat âm 1a() 
ear trong các từ wear, swear, bear được phat âm ea(r) 
6D: eir trong từ heir được phat âm ea(r) 
ear/eer trong các tir clear, beer, cheer được phát âm ta(r) 
7B: ar trong từ dark được phat âm a: 
a trong các tir dad, cat, bad được phát âm œ 
8D: — outrong tir ground được phat âm au 
ou/oo trong các từ tour, tourist, poor được phat âm va 
9B; y trong từ friendly được phat âm 1 
uy/y trong các từ buy, sky, try được phat âm ar 
10C: g trong từ page được phát âm ds 


g trong các từ game, gift, go được phát âm g 


um Ce ote mw ei |. UY INARA MIV DUvvr nang VIỆC - 
je MÀ! s go AT 
EXERCISE 5 

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced 


differently from the rest. 


Question 1: — A. caught B. thought C. brought D. though 
Question 2:  A.begun B. stood C. swum D. drunk 
Question3: — A. found B. wound C. would D. ground 
Question 4: — A. drove B. stole C. spoke D. woman 
Question 5: A. give B. bite C. forgive D. forbid 
Question 6: A. win B. ride C. hide D. child 
Question 7: A. write B. fly C. rise D. recently 
Question 8: — A. heard B. bear C. wear D. swear 
Question 9: A. freeze B. break C. steal D. speak 
Question 10: A. well B. sell C. women D. bell 
Your answer: 
Leet Bu: _ NT. Ah râu XU d 6:6 $4.33: LENT e un I0... 
ĐÁP ÁN VÀ DIÉN GIẢI ĐÁP ÁN 

ID: ou trong từ though được phát âm au 

au/ou trong các tir caught, thought, brought được phát âm 5: 
2B: oo trong từ stood được phát âm U 

u trong các từ begun, swum, drunk được phát âm a 
3C:  ou trong từ would được phát âm U 

ou trong các từ found, wound, ground được phát âm au 
4D: o trong từ woman được phát âm U j 

o trong các từ drove, stole, spoke được phat âm au 
5B: ¡trong từ bite được phát âm a1 

i trong các từ give, forgive, forbid được phát âm 1 
6A: i trong từ win được phat âm i 

i trong các từ ride, hide, child được phát âm a1 
7D:  y trong từ recently được phát âm i 

i/y trong các từ write, fly, rise được phát âm a1 
8A: ear trong từ heard được phát âm 3: 

ear trong các tir bear, wear, swear được phat âm ea(r) 
9B: ea trong tir break được phát âm er 

ea/ee trong các từ freeze, steal, speak được phat âm i: 
10C:  e trong tir women được phat âm 1 

e trong các từ well, sell, bell được phat âm e 

13 


EXERCISE 6 
Choose the word in each group that has the underlined part pronounced 


differently from the rest. 


Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ng n Min 





Question 1: A. coughed B. laughed C. watched D 

Question 2: A. washed B. divided C. liked D. 
Question 3: — A. played B. closed C. stopped D. 
Question 4: A. sight B. design C. limber D. 
Question 5: A. kind B. king C. like D. 
Question 6: A. chemistry B. stomach C. chaos D 

Question 7: A. century B. cat C. crew D 

Question 8: A. culture B. sure C. lecture D. 
Question 9: A. measure B. decision C. leisure D. 
Question 10: A. shake B. show C. shall D. 
Your answer: 

) 9e de D. qr A usse Ss Chars f Beth Se PT [Ae 


2B: 


Be: 


4C: 


5B: 


6D: 


7A: 


§B: 


9D: 


10D: 


pAP AN VA DIEN GIAI DAP AN 
ed trong tir opened duge phat 4m d 
ed trong các từ coughed, laughed, watched được phat âm t 
ed trong từ divided được phát âm 1d 
ed trong các từ washed, liked, mixed được phát âm t 
ed trong từ stopped được phát âm t 
ed trong các từ played, closed, gained được phát âm d 
i trong từ limber được phat âm 1 
i trong các từ sight, design, drive được phat âm a1 
i trong từ king được phat âm 1 
i trong các tir kind, like, smile được phát âm a1 
ch trong từ children được phát âm tƒ 
ch trong các từ chemistry, stomach, chaos được phát âm k 
¢ trong từ century được phát âm s 
c trong các từ cat, crew, ery được phát âm k 
ure trong từ sure được phat âm 2:(r) 
ure trong các tir culture, lecture, picture được phát âm e(r) 
s trong tir insure được phát âm f 
s trong các tir measure, decision, leisure duoc phát ám 3 
sh trong từ school được mphats âm k 


sh trong các tir shake, show, shall được phát âm ƒ 


(LM aed Tish DUM DS, DURATION RE is ors pace rr 7 N 


. opened 


mixed 
gained 
drive 
smile 


. children 
. cry 


picture 
insure 
school 


~ Aia f mụn m Ww 


Jy 111111 MIV UVVIT Anang 
EXERCISE 7 

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced 
differently from the rest. 


Question 1: A. flood B. wood C. book D. food 
Question 2: A. puts B. thanks C. leaps D. pens 
Question 3: A. brushed B. stayed C. cleaned D. snowed 
Question 4: A. provided — B. devoted C. applied D. imported 
Question 5: A. near B. tear C. clear D. bear 
Question 6: A. kind B. know C. kiss D. keen 
Question 7: A. man B. happy C. many D. bank 
Question 8: A. lazy B. table C. capture D. favour 
Question 9: A. woods B. repeats C. coughs D. attacks 
Question 10: A. there B. though C. than D. them 


Your answer: 


DAP AN VA DIEN GIAI DAP AN 
lA: 0o trong flood được phat âm A 
00 trong wood, book va food được phat âm U 
2D: strong tir pens được phat âm Z 
s trong từ puts, thanks, leaps được phát 4m S 
3A: ed trong từ brushed được phát âm t 
ed trong các từ stayed, cleaned, snowed được phát âm d 
4C: ed trong từ applied được phát âm d 
ed trong các từ provided, devoted, imported được phát âm 1d 
5D: ear trong từ bear được phát âm eo 
ear trong các từ near, tear, clear được phát âm 19 
6B: k trong từ know không được phat âm (âm cám) 
k trong các từ kind, kiss, keen được phát âm k 
TỔN a trong từ many được phát âm e 
a trong các từ man, happy, damage được phát âm œ 
8C: a trong từ capture được phát âm æ 
a trong các từ lazy, table, favour được phát âm e1 
3A: § trong từ woods được phat âm z 
§ trong các từ repeats, coughs, attacks được phat âm s 
10B; th trong từ through được phát âm 0 


th trong cá: từ there, than, them được phát âm 6 





Giải nhanh CDBT TN Anh Văn - Ngõ Van Min Qo OREA a ES 201/400 E (¡VÔ CÔ. AA 








EXERCISE 8 EXERCISE 9 
Choose the word ïn each group that has the underlined part pronounced Choose the word in each group that has the underlined part pronounced 
differently from the rest. differently from the rest. : 
Question 1: A. behave B. stay C. sample D. cake Question 1: A. new B. few C. knew D. crew 
Question 2: — A. hike B. picnic C. slit D. article Question 2: A. top B. stop C. who D. pot 
Question 3: A. remote B. locate C. grow D. control Question 3: A. out B. know C. how D. loud 
Question 4: A. resort B. presentation C. result D. sound Question 4:. A. busy B. truck C. must D. trust 
Question 5: A. post B. cost C. most D. host Question 5: A. rule B. pull C. push D. bush 
Question 6: A. directed B. needed C. walked D. depended Question 6: A. fir B. word C. bird D. won 
Question 7: A. seemed B. smiled C. opened D. roofed Question 7: A. bee B. meat C. tea D. debt 
Question 8: A. install B. folk C. hall D. small Question 8: A. moor D. poor C. door D. spoor 
Question 9: A. won B. glove C. dove D. word Question 9: A. wall B. fan C. walk D. water 
Question 10: A. down B. how C. now D. grow Question 10: A. table B. waste C. late D. ball 
Your answer: Your answer: 
¡ÔNG Thông) | EAM Ee QUI Qus Ôn... d: uad _ PIN De ects D li BL»... X DNA ARE oss noel Es RA S. NAT [y ente 10 
ĐÁP ÁN VÀ DIÉN GIẢI ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN VÀ DIỄN GIẢI ĐÁP ÁN 
IC: — a trong từ sample được phat âm a: ID: eW trong từ crew được phát âm u: 
a trong các từ behave, stay, cake được phát âm e1 ew trong các từ new, few, knew được phát âm ju: 
2A: — i trong từ hike được phát âm ar 2o trong từ who được phat âm u: 
i trong các từ picnic, slit, article được phát âm 1 o trong các từ top, stop, pot được phát âm p 
3D: o trong từ control được phát âm ə 3B: — ow trong từ know được phát âm au 
o(w) trong các từ remote, locate, grow được phat âm au ow/ou trong các từ out, how, loud được phát âm au 
4D: s trong từ sound được phát âm s 4A; — utrong từ busy được phát âm I 
s trong các từ resort, presentation, result được phát âm z u trong các từ truck, must, trust được phát âm A 
5B: o trong tir cost được phát âm D SA: — utrong từ rule được phát ám u: 
o trong các từ post, most, host được phát âm 8U u trong các từ pull, push, bush được phát âm u 
6C: ed trong tir walked duoc phát ám t 6D: o trong từ won được phát ám A 
ed trong các tir directed, needed, depended được phát âm 1d ir/or trong các tir fir, word, bird được phát âm 3: 
7D: ed trong từ roofed được phat âm t 7D; e trong từ debt được phát âm — e 
ed trong các từ seemed, smiled, opened được phát âm d ee/eat trong các từ bee, meat, tea được phát âm i: 
8B: o trong từ folk được phát ám au 8C: oor trong tir door được phát âm 2:(r) 
a trong các tir install, hall, small được phát âm 2: oor trong các từ moor, poor, spoor được phat âm va(r) 
9D: or trong từ word được phat âm 3: 9B: à trong từ fan được phát âm æ 
o trong các từ won, glove, dove được phát âm A a trong các từ walk, wall, water được phát âm 2: 
10D: ow trong từ grow được phat âm U 10D: — a trong từ ball được phát âm 2: 
ow trong các từ down, how, now được phát âm au a trong các tir table waste ie dược phat done =U ÂN! i 
M EC o E ———— 17 


| eur AEAN Aa 


Giải nhanh CDBT TN Anh Văn - Ngô Văn Minh | | i ` `. Cty TNHH MTV DVVH Khang Viêt - 


EXERCISE 10 
Choose the word in each group that has the underlined part pronounced 


TRONG AM CUA MOT TU 


differently from the rest. 


Question 1: A. pleasure B. measure C. dream D. heavy 
Question 2: A. screen B. agree C. helmet D. heel 
Question 3: A. believe B. friend C. relief D. chief 
Question 4: A. magazine B. machine C. baggage D. damage 
Question 5: A. atmosphere B. here C. sincere D. there 
Question 6: A. tear B. clear C. learn D. ear 
Question 7; A. sit B. him C. twin D. be 
Question 8: A. bread B. heat C. lead D. heal 
Question 9: — A. eleven B. England C. women D. moment 
Question 10: A weather B. them C. feather D. health 
Your answer: 
dotis UMP CAE e E Shes Olsi: 35. ads BE. sc ONDE 10 
ĐÁP ÁN VÀ DIÉN GIẢI ĐÁP ÁN 
ICs ea trong từ dream được phat âm it 


ea trong các từ pleasure, measure, heavy được phat âm e 
2: e trong từ helmet được phát âm e 

ee trong các từ screen, agree, heel được phát âm i: 
3B: ie trong từ friend được phát âm e 

ie trong các từ believe, relief, chief được phát âm i: 
4D: a trong từ machine được phát 4m a 

a trong các từ magazine, baggage, damage duoc phát âm ae 
5I: ere trong từ there được phát âm eo 

ere trong các từ atmosphere, here, sincere được phát ám 1a 
6C: ear trong từ learn được phát âm 3: 

ear trong các tir tear, clear, ear được phát âm re(r) 
7D: e trong từ be được phát âm i: 

i trong các từ sit, him, twin được phát âm 1 
8B: ea trong từ heat được phát âm i: 

ea trong các từ bread, health, head được phát âm e 
9C: e trong women được phát âm 1 

e/a trong các từ eleven, England, moment được phát âm ə 
10D — th trong tir health được phát âm 0 

th trong các từ weather, them, feather được phát âm 6 
18 


> Quy tác 1: 


Da số các từ có hai âm tiết mà đặc biệt âm cuối bang: er, ar, or, ow, ance, ent, 
on thì trọng âm được đánh vào âm tiết đầu. 

Các trường hợp ngoại lệ 
ci" ment, i'deal, po'lice, de’sire, ju’ly, tech’nique, ma'chine, ca’nal, de'coy 









ys en, 


Ex: ‘children, ‘current, ‘suffer 


> Quy tac 2: 


Những động từ tận cùng bằng —ENT thường có trọng âm ở âm tiết thứ hai. 





Ex: pre’sent, con’sent 
» Quy tắc 3: 

Những từ có hai âm tiết tận cùng bằng -ENT sau đây luôn luôn có trong ám 
ở âm thứ hai dù nó là loai từ nào (danh từ, tính từ hay động từ): 

con’sent, con’tent, des’cent, e’vent, la’ment, des’cend 
> Quy tắc 4: 

Những động từ sau đây tận cùng bằng —ER nhung lai được nhán mạnh ở âm tiết ` 
cuối: re’fer, con'fer, pre’ fer 
> Quy tắc 5: 

Da số các danh từ có ba âm tiết, đặc biệt có hai âm cuối tận cùng bằng: 
ature, ary, erty, ity, ory, thì thường có trong âm ở âm tiết đầu. 



























Ex: ‘property, ‘victory 


> Quy tắc 6: 


^ 2 7 ^ , Á ^ r A ak Ke ALA 
Danh từ chi các môn học được đánh dau trọng âm cách âm tiết cudi một âm. 





Ex: bi'ology, e’conomics, ge’ography, ‘chemistry 
> Quy tác 7: 
Các tir tàn cüng bàng: -ance, -ence, -ant, -ent, -ian, -ience, -ient, -iar, -ior, - 
ic, -ical, -eous, -ious, -ous, -ity, -ory, -ury, -ulary, -ive, -cial, 





-tial, -cion, -sion, -tion, -cious, -ics, -tious, -xious, -is thi dáu trong àm thuóng 
rơi vào âm tiết trước các thành phần đó. 
politics, ‘politic, ‘Catholic, a’rithmetic, ‘lunatic, ‘television 


€ 











Ex: popu'lation, mathe’matics, de’cision, a'bility, fa’miliar, lib'rarian, 
à tlendance, ex’ pensive, ‘special 


> Quy tắc 8: 
Danh tir tan cùng bằng: -ate, -ite, -ude, -ute thì trọng âm cách âm tiết cuối 
một âm. 














Ex: “appetite, ‘consulate, ‘institute 


Giải nhanh CDBT TN Anh Văn - Ngô Văn Minh 


"Oat MOANN! GURUAN EN EE NS LAL 000 0055 mm. NNNM e — 


> Quy tắc 9: 


H ^ ` r *^ ok ` ^ 1 £ X ^ Kk n F 
Da số động từ có hai âm tiệt thì trọng âm được đánh vào âm tiết thứ hai. 











Ex: a’ffect, com'bine, dis`pose, en large, sub`mit 
> Quy tác 10 
Động từ có hai âm tiết thì trong âm được đánh vào âm tiết đầu nếu động từ 
đó có âm tiết cuối là một tiếp vị ngữ và tận cùng bằng: -er, -ern, -en, -ie, - 
| ish, -ow, -y 


ja 





] 
| 
| 
| 








| Ngoai trừ: allow 
seme : 
Ex: ‘study, 


» Quy tic UU: 


Dong từ tận cùng bin ing: -ate, -ude, -ute, -fy, -ply, -ize, -ise thì T ám duoc | 
đánh cách âm tiết cuối hai vàn, nhung néu chỉ có hai âm tiết thì trọng ám | 





‘finish, 


“enter, "open 





được đánh vào âm tiết cuối. | 





| Các trườn ng g hợp đặc biệt: 
“migrate, con tribute. dis tribute. a "tribute. in" filtrate, de hydrate 


OM — 





Ex: app "lys tips con`elude, “decorate, con`solidate 
> Quy tắc 12 
"Những hå âu tô sau u không c có trọng âm. nghia là từ gốc được "nhắn âm nào thì tir 





chuyên hóa được nhân âm do. 


Noun + ess/istship/dom/hood | 


Verb + ment/ance/er/or/ar/al/y/age/ing/son 


Adjective/noun + en/ize/fy 
Noun t+y/ly Tul/less/ous/ious/al/ish/like 





| Verb + able/ible 


we 


Adjective tận cùng băng "t thi Noun tận cùng bang “ey” 


Adjective tàn cùng bã ing “t thi Noun tan cùng bang cce" | 
> Quy tắc 13: 


Các hậu tó “EL, “CET, “USE, -00, -ette, self, -esque thi trong âm thường rơi vào âm | 











tiết chứa hậu tó đỏ. 


| 





Các tr wong g hợp ngoại lệ: 


| "collec, committee 





4E x: ciga "rette. Chi nese, engineer 


> Quy tắc d4: 


| Những vần sau dá iy luôn luôn có ó trọng âm, nghĩa lat trọng âm luôn được đánh | 

















|t vào các âm này: "eur, ‘eet, ‘dict, ‘fer, ‘mit, *pel, ‘press, ‘rupt, ‘sist, ‘tain, | 

| ‘test, ‘tract, ‘vent, "vert | 

ik Các tường hop ngoai lệ: ^ insect, "suffer, "offer | 
Exe effect, pre "vent, a "vert 


20 








te girt ET 


BÀI TẬP TRÁC NGHIỆM ỨNG DỤNG 


EXERCISE 1 
Choose the word whose main stress is not the same as that of the others. 
pA beginning C. fascinate D. investigate 
2 A. existence C. participate 
3 A. exhibit 

4 A. specialize 


B: campaign 
B. lemonade . suspicion 
B. particularly 


B. souvenir 


C. society 


C. beautiful 


D 

D. suffer 
D. tournament 
D 


5 A.reverse B. supervise C. because . tornado 
Your answer: 
`... E zn dnd d oss TNR 
EXERCISE 2 
Choose the word whose main stress is not the same as that of the others. 
| A. behaviour B. tomorrow C. descent D. monument 
2 A.mountaineer B. mosquito C. revolution D. guarantee 
3 A. horrify B. bargain C. technique D. balance 
4 A. historical B. banana C. gather D. beforehand 
5 A. headmaster B. generous C. fortunate D. consequently 


Your answer: 
"`... 2 T. Abs oer. d suy, 


EXERCISE 3 

Choose the word whose main stress is not the same as that of the others. 
A. behind C. conscious D. intelligent 
A. inside C. consider D. leisurely 


| B. forgive 

2 

3 A. considerate C. lengthen D. defence 
4 

5 


B. extraordinary 
B. mechanical 
A. companion B. earthquake C. personally D. satisfy 


A. communicate B. engagement C. regular D. efficient 


Your answer: 


EXERCISE 4 
Choose the word whose main stress is not the same as that of the others. 


A. relationship B. orphanage C. performance D. responsible 
A. originally B. museum C. divide D. handsome 
A. dramatic B. otherwise C. paradise D. necessary 


Nn 4» C2 23 — 


A. documentary B. handkerchief C. undergraduate D. volunteer 

A. romantic B. necessity C. substitute D. translate 
Your answer: 

NH... diu. do 82.51 Mss Dro: 


21 


UT EMMA DUNG NEN UNMNENBEMETUEERENSUULCMATSNIUMY us sop oso Oa 





EXERCISE 5 
Choose the word whose main stress is not the same as that of the others. 
B. hesitate C. geography D. November 
B. graduate C. perform D. unusual 
C. whisper 


| A. victorious 
2 A. vocabulary 
3 A. visit 
4 

5 


B. government D. ingredient 


A. television B. volcano C. temporary D. generous 
A. kidnap B. result C. salary D. perfect 
Your answer: 
IE 205: D AS sáo 
EXERCISE 6 


Choose the word whose main stress is not the same as that of the others. 
l A. persuade C. noticeable 
C. principle 


B. remember 
B. literature 

B. particular 
B. accompany 
B. disagreeable 


D. improvement 
D. ceremony 

C. glorious D. memorize 

C. direction D. belongings 
C. representative D. memorial 


A. magazine 
A. cautious 
A. conference 


Un d UN 


A. academic 
Your answer: 


EXERCISE 7 
Choose the word whose main stress is not the same as that of the others. 
A. distribute B. junior C. eleven 
B. difficulty C. financial 
B. irritable C. residence 

B. familiar 
B. demonstrate 


| D. performance 
2 A. memorable D. chemical 
3 A. fluently D. resistence 
4 D. liberty 

5 


D. disapprove 


A. endurance 
A. nationality 
Your answer: 


C. majority 
C. electricity 


EXERCISE 8 
Choose the word whose main stress is not the same as that of the others. 


l A. pagoda B. decorate C. officer D. passionate 
2 A. ridiculous B. several C. hotel D. desire 

3 A. police B. modern C. direct D. however 
4 A.enter B. circle C. humid D. canal 

5 A. circumstance B. morning C. semester D. province 


Your answer: 


22 





ea TFF Ww Li A. es "EL Ws o1 9 


Olio tt aa a a 


EXERCISE 9 
Choose the word whose main stress is not the same as that of the others. 


B. important C. respectable D. interrupt 


TUA. convenient 
2 A. instructive B. obvious C. fuel D. nh 
3 A. occasion B. laboratory C. curious D. polite | 
4 A.rescue B. research C. service D. groceries 
5 A. gradual B. childhood C. idea D. bottle 
Your answer: 

Na. 31M đụu.... Š..cựé S ncs 


EXERCISE 10 
Choose the word whose main stress is not the same as that of the others. 


| A. mineral B. refer C. terrific D. proceed 
2 A. prepare B. happen C. debate D. certificate 
3 A. attendance B. politic C. horizon D. temporary 
4 A. factory B. unity C. expensive D iy erg 
5 A. decrease B. anxious C. invasion D. suggestive 


Your answer: 
DÁP ÁN VÀ DIÉN GIÁI DÁP ÁN 

EXERCISE 1 

1C: fascinate có dau trong âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 

2B: lemonade có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ ba. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 

3D: suffer có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dấu trọng 
âm đánh vào âm tiết thứ hai. 

4B: souvenir có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ ba. Các từ khác có dâu 
trọng âm dánh vào âm tiết thứ nhất. 

SB: supervise có dáu trong àm dánh vào ám tiết thứ nhất. Các từ khác có dấu 
trong âm đánh vào âm tiết thứ hai. 
EXERCISE 2 

1D: monument có dau trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ hái. 

2B: mosquito có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Các từ khác có dấu 
trong âm đánh vào âm tiết thứ ba. 

3C: technique có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Các từ khác có dấu 
trong âm đánh vào âm tiết thứ nhất. 

4C: gather có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dấu 


trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. i 


et CC??? ren xen tiến ch sưng ey iMRI. Le aaah ils pach a d AT r o ®%WWEWWWWNNWWG 
——————————————————————————___ Oaa 


5A: headmaster có dau trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. 
EXERCISE 3 

1C: conscious có dấu trong âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 

2D: leisurely có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 

3C: lengthen có dau trong âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 

4A: companion có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. 

5C: regular có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 
EXERCISE 4 

1B: orphanage có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 

2D: handsome có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 

3A: dramatic có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Các từ khác có dau 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. 

4B: handkerchief có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có 
dau trọng âm đánh vào âm tiết thứ ba. 

5C: substitute có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dau 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 
EXERCISE 5 

1B: hesitate có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có đấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 

2B: graduate có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 

3D: ingredient có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. 

4B: volcano có dau trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Các từ khác có đấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. 

5B: result có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Các từ khác có dấu trọng 
âm đánh vào âm tiết thứ nhất. 
EXERCISE 6 

1C: noticeable có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 

2A: magazine có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ ba. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. 
24 


=. 





OY INDAR MIV DVVH Ehang viet 


3B: particular có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. i 

4A: conference có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 

5D: memorial có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ ba. 
EXERCISE 7 . | 

1B: junior có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhat. Các từ khác có dau trọng 
âm đánh vào âm tiết thứ hai. 

2C: financial có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. 

3D: resistance có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. 

4D: liberty có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 

5B: demonstrate có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ ba. 
EXERCISE 8 

1A: pagoda có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. 

2B: several có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 

3B: modern có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 

4D: canal có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Các từ khác có dấu trọng 
âm đánh vào âm tiết thứ nhat. 

SC: semester có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. 
EXERCISE 9 

ID: interrupt có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ ba. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 

2A: instructive có dau trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Các từ khác có dấu 
trong âm đánh vào âm tiết thứ nhất. 

3C: curious có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 

4B: research có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. 

SC: idea có dấu trong âm đánh vào âm tiết thứ hai. Các từ khác có dấu trọng 
âm đánh vào âm tiết thứ nhất. 


25 





NT GO U01 e rs Lco Lp ed" oc LUE LU LL LATI RR CŨ VAT 


EXERCISE 10 
1A: mineral có dâu trong âm đánh vào âm tiết thứ nhât. Các từ khác có dâu 





trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 

2B: happen có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 

3A: attendance có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. 

4B: expensive có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Các từ khác có dấu 
trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhát. 

5B: anxious có dấu trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất. Các từ khác có dau 


trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. 
CÁC THÌ (TENSES) 
1. The simple present tense (Thì hiện tại don) 
A. Cong thire 
+ Affirmative form (Thé khang định) 
- Chủ ngữ (với động từ "to be") 
S+ to be (is/am/are) +... 
Eg: We are English teachers: Chúng tôi là những giáo viên dạy Tiếng Anh. 
- Chủ ngữ số ít (với động từ thường) 


S+ V- es/s + O 


Eg: She brushes teeth three times a day: Cô ta đánh răng ba lân moi ngày. 
- Chủ ngữ sô nhiều (với các động từ thường) 


S + V- bare infinitive + O 








Eg: Nam and Hoa live in Ho Chi Minh City: Nam và Hòa sống ở thành phố Hó 


Chí Minh. 
+ Interrogative form (Thê nghỉ van) 


- Với động từ tobe: 


To be (is/am/are) + S + O2 


Eg: Are you from Viet Nam? Bạn đến từ Việt Nam có phải không? 
- Với động từ thường: 


Chủ ngữ số ít: 
Does + S + V-bare infinitive + O? 


Eg: Does your mother like this food? Me của bạn thích món ăn nay chứ? 





Chủ ngữ so nhiều: 


Do + S + V-bare infinitive + O? 


Eg: Do you work late at night? Bạn làm việc tới khuya vào ban đêm phải 
không? 


26 


= - 










ins ly up. Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt 


+ Negative form (Phủ định) 
- Với động từ to be (is/am/are): 


S + to be (is/am/are) + not + O 


Eg: They are not engineers: Ho không phải là những kĩ sư. 
- Với động từ thường: 


Chủ ngữ số ít: - 
| S + doesn't + V-bare infinitive + O 


Eg: Her father does not work here: Bô của cô ta không làm việc ở đây. 





Chủ ngữ sô nhiều: 


S + don't + V-bare infinitive + O 


Eg: They don't play football very well: Họ chơi bóng đá không thật sự hay lắm. 

B. Cách dùng 

~ Diễn tả một chân lý. 

Eg: The earth goes round the sun: Trái đất quay quanh mặt trời. 

— Diễn tả sự việc hoặc hiện tượng ton tại trong thoi gian vô định. 

Eg: Minh likes speaking English: Minh thích nói tiếng Anh 7 

- Diễn tả một thói quen, tập quán của con người, sự việc. 

Eg: John usually goes to school on foot: John thường đi bộ đến trường. 

* Chú ý: 
Một số trạng từ chỉ thòi gian thường được dùng trong thì này là: 
always, sometimes, often, seldom, never, rarely, usually, every day, 
every week, every year... 









2. The present continuous tense (Thì hiện tại tiếp diễn) 

A. Cong thirc 
Thé khang dinh: S + to be (is/are/am) + V-ing 
Thé nghi van: To be (is/are/am) + S + V-ing? 
Thé phü dinh: S + to be (is/are/am) + not + V-ing 
B. Cách düng 
- Diễn tả hành động đang được diễn ra tại lúc nói. 
Eg: They are writing a book now: Bây giờ, họ dang viết một cuốn sách. 









— Diễn tả một dự định đã được sắp xếp. 
Eg: I am visiting you tomorrow: Tôi dự định đến thăm ban vào ngày mai. 
-* Chú y: 
Một số trang tir chỉ thói gian thường được dùng trong thì này: 
now, right now, at present, at the moment... 








27 








Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ngô Văn Minh 


(ICRI DLL 2A RU se MO L2: 241A LAI E S B0 NGA le a ee DỤ. ` quan 


3. The present perfect tense (Thì hiện tại hoàn thành) 

A. Công thức 
Thể khẳng định: S + has/have + V3/ed 
Thé nghi van: Has/Have + S + V3/ed? 
Thể phủ định: S + has/have + not + V3/ed 

B. Cách dùng 

— Diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn ở hiện tại và 
trong cả tương lai. 

Eg: They have lived in Hue City for 5 months: Họ song ở thành phó Hué được 
5 tháng rồi. 

— Diễn tả hành động đã qua nhưng vừa mới qua. 

Eg: They have just gone out: Họ vừa mới đi ra ngoài. 












— Diễn ta một sự từng trải. 
Eg: We have been to Thailand before: Trước đây, chúng tôi đã từng đên Thái Lan. 
* Chú ý: 









Một số diễn ngữ (thói gian) thường dùng trong thì này: 
recently, so far, up to now, up to present, lately, never, already, 
often, just, yet, since, for, It’s the first time, It’s second time... 





* Cách dùng của Since; For 
Eg: I have been here since 9:00 A.M: Tôi có mặt ở day từ lúc 9 giờ sáng. 
They have lived in the house since she left for Da Nang: Họ song trong 
căn nha này kể từ khi cô ta chuyên đến Da Nang. 


For + khoảng thời gian 
Eg: She has learned how to drive a car for 20 days: Cô ta học lái xe hơi được 
20 ngày rôi. 
4. The present perfect continuous (thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn) 


A. Công thức 


Thé kháng định: S + has/have + been + V-ing 






Thé nghi van: Has/Have + S + been + V-ing? 
Thé phủ dinh: S + has/have + not + been + V-ing 

B. Cách dùng 

- Diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn kéo dài đến 
tương lai (nhấn mạnh sự kéo dài của hành động). 

Eg: They have been learning English for 2 years: Tôi đã học Tiéng Anh duge 
hai năm rồi. (tôi sẽ còn tiếp tục học) 


28 


I ee RETR §P?u£% ox 





Cty TNHH MTV DVVH Khang Viét 


ERNEST RISER NE Rc EEEa ill As iulii d Mea 
- Diễn tả một sự việc đã xảy ra va để lại hậu quả. 
Eg: She is exhausted. She has been running: Cô ta mệt nhoai. Cô ta vừa chạy 
xong. (hậu quả của việc cô ta chạy là cô ta mệt nhoài) 
5. The simple past tense (Thì quá khứ don) 
A. Công thức 













Thé kháng dinh: S + V-ed/2 
Thé nghi vấn: Did + S + V-bare inf? 
Thé phủ dinh: S + didn't + V-bare inf 

B. Cách düng 

- Diễn tả hành động đã xảy ra và đã chấm đứt trong quá khứ. 

Eg: We stopped working last month: Họ đã ngừng làm việc tháng trước. 

- Diễn tả chuỗi hành động xảy ra cùng một lúc. 

Eg: They opened the window, looked at me and said nothing: Họ mở cửa SỐ ra, 
nhìn chăm chăm vào tôi và không nói một lời nào. 

- Diễn tả hành động xảy ra và cát ngang hành động đã xảy ra và kéo dài 
trong quá khứ. 

Eg: While I was walking, I saw your younger sister: Trong khi tôi đang đi bó 
thì tôi nhìn thay em gái của ban. (hành động nhìn thấy em gái xảy ra và cắt 
ngang hành động đi bộ) 

- Diễn tả hành động xảy ra sau và chim dirt sau so với hành động đã xảy 
ra và đã chấm dút trong quá khứ. 

Eg: They had had lunch before they went to school: Chúng nó đã ăn trưa trước khi 
di hoc. (Hanh động di học xảy ra sau và chấm đứt sau so với hành động ăn trưa.) 

* Chú ý: 

Một số diễn ngữ thường xuất hiện trong thì này: 
yesterday, last week, last year, last month, 






two days ago (khoảng thời gian + ago), ... 
6. The past continuous tense (Thi quá khir tiếp diễn) 
A. Công thức 









Thể khang định: S + was/were + V-ing 
B. Cach ding 
- Diễn tá hành động tiếp diễn tai một thời điểm xác định trong quá khứ. 
Eg: They were watching TV at 4:00 P.M yesterday: 4 giờ chiều hôm qua, họ 
đang xem TV. 
- Diễn tả hành động diễn ra trong khoảng thói gian xác định trong quá khứ. 
Eg: She was cooking from 16:00 to 18:00 yesterday: Từ 16 giờ dén 18 gid 
ngày hôm qua, cô ta dang nau ăn. 
29 





Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ngô Văn Minh 


- Diễn tả một hành động xảy ra trước và kéo dài hơn so với một hành 


động khác xảy ra trong quá khứ. 

Eg: While they were having a bath, they heard a loud sound: Trong khi đang 
tắm thì họ nghe một âm thanh lớn. 

- Diễn tả hành động đang diễn tiến đồng thời với hành động khác dang 
cùng diễn tiến. 

Eg: While Mai was studying, her mother was cleaning the floor: Trong khi Mai 
đang học bài thì mẹ của Mai đang chùi sàn nhà. 

* Chú ý: 






Có hai liên từ thường đi với thì này: While, When 
While + past continuous, simple past 
When + past simple, past continuous 
7. The past perfect (Thi qua khir hoan thanh) 

A. Cong thire 











B. Cach ding 
- Diễn tả một hành động xảy ra trước và cham đứt trước so với một hành 
động khác xảy ra sau và chấm đút sau trong quá khứ. 
Eg: Before he went to England, he had studied English: Trước khi đến nước 
Anh, cậu ấy đã học Tiếng Anh. 
* Chú ý: 
Các liên từ thường được dùng trong thì này: After, Before, When 
After + past perfect, simple past 
Before + simple past, past perfect 
When + simple past, past perfect 







8. The past perfect continuous (Thi qua khứ hoành thành tiếp diễn) 

A. Công thức 
Thé khẳng dinh: S + had + been + V- ing 
Thé nghi vấn: Had + S + been + V- ing? 

B. Cach ding 

- Diễn tả một hành động bắt đầu ước một thời điểm trong quá khứ và 
tiếp tục cho tới thời điểm đó, hoặc chấm dứt ngay trước thời điểm đó. 

Eg: He had been working here for two years when he decided to retire: Cho đến 
khi anh ta quyết định nghỉ hưu, anh ta đã làm việc ở đây hai năm. 






i Kimam " - Om. ef. Ru 





Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt 


9, The simple future (Thì tương lai đơn) 
A. Công thức 


Thé kháng dinh: S + will/shall + V- bare inf 






Thé nghi vấn: Will/Shall S + V-bare inf? 








Thé phủ dinh: S + will/shall + not + V- bare inf 
B. Cách düng ' 

- Diễn tả hành động, sự việc sé diễn ra trong tương lai. 
Eg: They will go swimming next week: Họ sẽ đi bơi vào tuần tới. 
* Chú ý: 


Một số diễn ngữ chi thói gian thường dùng trong thì này: 





tomorrow, next week, next month ... 
10. The near future (thì tương lai gần) 
A. Công thức 
Thể khẳng định: S + be (is/are/am) + going to + V-bare inf 





Thé nghi van: Be (is/are/am) + S + going to + V-bare inf? 
g 





Thé phủ dinh: S + be (is/are/am) + not + going to + V-bare inf 
B. Cách düng 
- Dién tả dự định cho tương lai và dự định đó dà có sự chuẩn bi cán thận. 
Eg: She is going to find another job: Cô ta dự định tìm một công việc khác. 
11. The future perfect (Thì tương lai hoàn thành) 
A. Công thức 


Thé khang dinh: S + will/shall + have + V-3/ed 





Thé nghỉ vấn: Will/Shall + S+ have + V-3/ed? 
Thể phủ định: S + will/shall + not + have + V-3/ed 
B. Cách dùng 


- Diễn tả hành động sẽ được hoàn thành trước so với một hành động khác 
bắt đầu. | 





Eg: By the time he phones, I will have gone out: Tôi sé di ra ngoài trước khi 
anh ta dién thoai. ; 

- Diễn tả hành động hoàn thành trước một thòi gian nhất định trong tương lai. 

Eg: By the end of this month, they will have finished their English course: Họ 
Sẽ hoàn thành khóa học Tiếng Anh trước cuối tháng này. 

* Chú ý: 

By the time + thì hiện tại đơn + thì tương lai hoàn thành 
By the end of (this month, this year, ...) + thì tương lai hoàn thành 











31 





— Giải nhanh CDBT TN Anh Van — Ngõ Van Minh MN. , 
PASTURE ERDAS NOMINEE pos omo so "NL 1 07 d 


CÂU BI DỘNG (PASSIVE VOICE) 


*% Hinh thức của một câu bị động (Passive) được chuyên thể từ câu chủ động 


(Active): 


Active (Chủ động) 


el 


Passive (Bi động) S + be V-3/ed (by + O) 





Từ cấu trúc trên ta có thé thấy rằng: 

+ Chủ ngữ trong câu chủ động sẽ làm tân ngữ trong câu bị động. 

+ Tân ngữ trong câu chủ động sẽ làm chủ ngữ trong câu chủ động. 

+ Bóng từ thường trong câu chủ động luôn luôn ở trạng thái quá khứ phân từ 


trong câu bị động. 


+ Trong câu bị động thì động từ "to be" luôn được sử dụng, tùy thuộc câu bị động 


đang ở thì nào, chúng ta sử dụng động từ "to be" theo dạng đúng của nó. 


Eg: They painted the house: Họ đã sơn ngôi nhà đó. 

— The house was painted by them: Ngôi nhà đã được sơn bởi họ. 

% Dang bị động của các thì: 

a. Thi hiện tại don: S + be (is/am/are) + V-3/ed +.... 

Eg: They clean the floor every day. —> The floor is cleaned every day. 
b. Thi hiện tại tiếp diễn: S + be (is/am/are) + being + V-3/ed +.... 

Eg: She is watching a film. — A film is being watched by her. 

c. Thi hiện tại hoàn thành: S + Aave/has + been + V-3/ed +.... 

Eg: She has just finished her homework. 

— Her homework has just been finished by her. 

d. Thi quá khứ don: S + was/were + V-3/ed +... 

Eg: I wrote this book. > This book was written by me. 

e. Thi quá khứ tiếp diễn: S  was/were + being + V-3/ed +... 

Eg: They were preparing dinner. — Dinner was being prepared by them. 
f. Thi quá khứ hoàn thành: S + had + been  V-3/ed +... 

Eg: They had done homework before going to school. 

— Homework had been done before they went to school. 

g. Thi tương lai don: S + will/shall + be + V-3/ed +... 

Eg: They will visit me next week: — I will be visited next week. 

h. Thi tuong lai hoàn thành: S + will/shall + have been + V-3/ed +... 
Eg: They will have answered this question by the time you come here. 
— This question will have been answered by the time you come here. 





me Tiris e. SG PIN VU ÔN © TW PTUS hài Hi M Aal 

— # Dang bị động của một số mẫu câu: 

+ Chủ động (active): S + modals + V-bare inf + O 

Bị động (passive): S (O) + modals + be + V-3/ed 

Eg: They will help her. 5 She will be helped. 

+ Dùng "It" làm chủ ngữ (mệnh dé làm tân ngữ vân được giữ nguyên) 

Eg: They said that she is a white woman. 

—> It is said that she is a white woman. 

* Dùng cấu trúc bị động với động từ nguyên mẫu 

- Nếu hành động trong mệnh đề làm tân ngữ xảy ra trước hành động của 
mệnh dé chính, chúng ta dùng perfect infinitive (to have+ V-3/ed). 

Eg: They said that she had saved the man. 

— She was said to have saved the man. 


CÂU TƯỜNG THUAT (REPORTED SPEECH) 


Câu tường thuật (câu gián tiếp) là câu thuật lại những lời nói trực tiếp do 
một người khác phát biếu. 

Eg: He said that she was a successful woman. 

+ Khi muốn chuyền đổi một câu trực tiếp sang câu gián tiếp ta cần phải: 

a. Giữ nguyên động từ tường thuật “say” hoặc đồi “say to” sang “tell” hoặc 
các động từ tường thuật khác sao cho phù hợp với câu tường thuật (ask; wonder; 
require; ....) 

Eg: He said; “I am a writer." 

— He said that he was a writer. 

b. Bỏ dấu “ ” thành "that" (that có thé được lược bỏ và bỏ dấu ngoặc kép) 

c. Chuyên dôi các dai từ nhân xưng và tính từ sở hữu cho phù hợp với ngữ cảnh 
trong câu gián tiếp. 

Eg: Mai and Tuan said; “We have been here.” 

— Mai and Tuan said they had been there. 

d. Phải tuân theo các quy luật về sự hòa hợp các thi của động từ như sau: 
Direct speech Reported speech 
Simple present Past simple 
Present continuous 










Past continuous 
Past perfect 
Past perfect 






Present perfect 





Simple past 






Past continuous Past perfect continuous 






a # E ở 


Present perfect continuous Past perfect continuous 





33 


ms DES T AS EAD DAD ICE a Le rs 7/0) /0/001500000 100 xy sec co chê ca E e I rr 
BASU MAU UD A es 


e. Phai chuyén đổi các từ chi vi trí, noi chon và thời gian theo quy luật sau: 








this — — that tomorrow —> the next day 

the following day 
the day after 

the previous day 
the day before 


the following week 


these — those 
here — there 


now —> then yesterday — 









ago — before 
today — that day 
tonight — that night 


next week —> 
last week — the previous week 


the week before 


f. Các động từ khiếm khuyết được thay đổi theo quy luật: 









should — should needn’t — didn’t have to 
will — would can 


must 


— could 


may  — might —> had to 





Chú y: Khi động từ tường thuật (say, tell...) ở thì hiện tại don, chúng ta không 
cân phải thực hiện theo quy luật sự hòa hợp của động từ như trên. 

Eg: He says; “I am a teacher.” 

He says that he is a teacher. 

Chúng ta không cần tuân theo quy luật sự hòa hợp của động từ như trên khi câu 
trực tiếp phát biểu là một sự kiện hiển nhiên. 

Eg: They said; “The earth goes round the sun.” 

They said that the earth goes round the sun. 

g. Khi muốn đổi câu trực tiếp là một câu hỏi sang câu gián tiếp, chúng ta cán phải: 

- Thuc hiện các quy luật hòa hợp của động từ cũng nhu chuyển đổi các đại từ 
nhân xưng, tính từ SỞ hữu và các từ chỉ nơi chón, thời gian như khi đổi câu trực 
tiếp sang câu gián tiếp. | 

- Đồi động từ tường thuật “say, tell” sang “ask, require” hoặc “wonder”. 

- Dùng “whether” hay "if" dé bat đầu câu gián tiếp khi câu hỏi trực tiếp 
không bắt đầu bằng từ để hỏi. Và từ “that” cũng được lược bỏ. | 


Eg: They said; “Does she swim well?” 
They asked me if she swam well. 

- Khi câu trực tiếp là một câu hỏi có từ đề hỏi như: what, why, how, . ., chúng 
ta sử dung lại từ dé hỏi á ay va ciiuyễn câu hỏi trực tiếp sang câu gián tiếp ở dạng câu 
khang định va tất nhiên dau cham hỏi (2) cũng được lược bỏ. 

Eg: He said to me; “What did you do yesterday?” 

She asked me what I had done the day before. 

h. Câu mệnh lệnh: Khi đồi một câu nói trực tiếp ở dạng mệnh lệnh, ta can phai: 

- Đổi các động tir : rong thuật say hoặc tell thành ask, command, request, order,.. 

- Động từ ở mệnh đề cách trong sâu trực tiếp được đổi thành động từ nguyên 
mẫu ở câu gián tiếp. 


34 








_ Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt - 
Eg: | said to the boy: “Keep silent.” 
I asked the boy to keep silent. 
i Nếu. câu trực tiếp là một mệnh lệnh phủ định, ta dùng NOT trước động tù 
nguyên mẫu ở câu gián tiếp. 
He said to me: “Don’t open this door.” 
He told me not to open that door. 


CÂU DIEU KIEN (CONDITIONAL SENTENCES) 
+ Câu điều kiện loại I 
Câu điều kiện loại I diễn tả hành động hay sự việc có thé xảy ra trong tương lai 
hoặc hiện tại. 
Cấu trúc: 


If-clause (simple present), main- clause ( simple future) 


Eg: If she does not study harder, I will give her bad marks: Nếu cô ta khong 
hoe hành chăm chỉ hon thì tôi sẽ cho cô ta điểm xấu. 

+ Câu điều kiện loại II 

Câu điều kiện loại II diễn tả hành động hay sự việc trái với thực tế ở hiện tại. 

Cấu trúc: 


| If- clause (simple past), main-clause (S+ would/could+ V-bare inf) 


Chú ý: Ở mệnh dè If-clause, nếu chúng ta sử dụng động từ to be thì 
Were được dùng cho tất cả các ngôi. 





Eg: If they had a map, they would know how to get there: Nếu họ có một cái 
ban đồ thi ho sẽ biết di đến đó như thé nào (thực tế là họ không có bản dd) 
Eg: If he were them, he would answer the question: Nếu anh ay là họ thì anh ấy 
sẽ trả lời câu hỏi đó (thực tế anh ay không phải là họ) 
+ Câu điều kiện loại III 
Diễn tả hành động hay sự việc không có thực trong quá khứ. 
Cấu trúc: 


If- clause (past perfect), main- clause (S+ would/could + haye+ V-3/ed) 


Eg: If you had hurried, you wouldn’t have missed the bus: Néu ban nhanh chan 


0 


thi bạn đã không lỡ chuyến xe buýt. 
E Một số cách diễn đạt đặc biệt khác của câu diều kiện 





Eg: Unless you study harder, you won’t pass the final exam = If you don't 


"Study harder, you won't pass the final exam: Nếu các em không hoc hành chăm 


35 





Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ng n Min 


Without (Nếu không) = If.........not 


Eg: Without the message, we couldn’t have known what to do: Nếu không có 
tin nhắn đó thì chúng tôi đã không biết làm gì. 


in But for (Néu khong c6/Néu khong vi) 


Eg: But for your presence, she would have been happy: Nêu không phải là sụ 
có mặt của ban thi cô ay đã vui vẻ rôi. 


Provided (that)/ Providing (that): Miễn là 


Eg: Provided that she speaks English well, we will accept her: Mien là cô ta 
nói tiếng Anh giỏi thi chúng tôi sé nhận cô ta. 














2 


If only (Giá mà) * simple past: diễn tả điều không có thực ở hiện tai 










Eg: If only I were there: Gia mà tôi có mặt ở đó. 
If only (Gia ma) + past perfect: diễn tả điều không có thực trong quá khứ 


Eg: If only she had been here last night: Giá mà tối hôm qua cô ấy có mặt ở đây 


If it hadn't been for + noun (Nếu không phải), S + would/could 





(not) + have+ V-ed/pp 





Eg: If it hadn't been for the lamb, I would have seen nothing: Nếu không có cái 
đèn này thì tôi đã không nhìn thấy gì. 
Even if (Ngay ca) được dùng để chỉ sự tương phản 
Eg: Even if I am a blind, I will live on my salary: Ngay cả khi bị mù, tôi cũng 
sống dựa vào đồng lương của tôi. 
Had + S + V-3/ed, S + could/would + have + V-3/ed 
(câu điều kiện loại III không có if) 






Eg: Had they watered the rose, it wouldn't have died: Nếu họ tưới nước cho 
cây hoa hồng kia thì nó đã khong chết. 


CÂU DIỄN ĐẠT VỚI WISH 










S + wish + S + could/would + V-bare infinitive + ...: 
diễn đạt một ước muốn hoặc một điều gì đó không có thật trong tương lai. 






Eg: He wishes she would leave the room: Anh ta ước gi cô ta sẽ rời khỏi căn phòng. 
S + wish (that) + simple past: diễn đạt điều trái với thực tế hiện tại. 
Chú ý: nếu dùng động từ tobe, ta dùng were cho tất cả các ngôi. 
Eg: I wish I knew who they are: Ước gì tôi biết họ là ai. 


I wish I were you: Ước gì tôi là bạn. 


36 




































S + wish + S + had + V3/ed: diễn tả điều trái với thực tế trong quá khứ. 





LÀ Eg: They wish meyi had bought a car last year: Họ ước gì họ đã mua một chiếc 


ô tô năm ngoái. 
USED TO (Đã từng) 
. Used to + V-bare infinitive dé diễn tà thói quen trong quá khứ. 
_ Công thức: EY 
Thể khang định: S + used to + V-bare infinitiy e 
Thé pha dinh: S + didn’t + use to + V-bare infinitive 
Thé nghi van: Did + S + use to + V-bare infinitive? 
























Eg: | used to believe him: Tôi đã từng tin tưởng anh ta. 
She didn’t use to smoke: Trước đây cô ta chưa bao giờ hút thuốc. 
Did you use to smoke? Trước đây bạn đã từng hut thudc? 
Ngoài ra chúng ta còn dùng các cau trúc sau dé diễn tả một thói quen hay một 
sự thích nghỉ ở hiện tại. 





To be used to = Get used to = to be accustomed to + noun/v-ing 








Eg: I am not used to eating the food: Tôi không quen ăn loại thức an nay. 
MAO TU (ARTICLE) 
a. Mao từ xác định (Definite article) - The 
| "The" được dùng trước danh từ chỉ người hay vật đã được xác dinh | 


Eg: He is speaking to the woman: Anh ta dang nói chuyện với người phu nữ 
đó. (Cà người nói lần người nghe đêu đã biệt người phu nữ đó.) 

















| "The" đứng trước tính từ dê tạo thành danh từ mang ý nghĩa chung chung | 








Eg: The rich can buy this building: Người giàu có thé mua ngôi nhà này. 
The" đứng trước tên sóng, kênh, kênh đào, co bién, thác nước và 
khu rirng 












" 


| 








Eg: The Nile: sóng Nin; the Pacific Ocean: Thái Binh Duong 
TE Te te edt ere IE 





S9. 7 sẽ. 


L "The" đứng trước danh từ mang ý nghĩa duy nhật. 








Pep: The moon: mặt trang, the sun: mặt trời, the earth: trái dat 


"The" luôn luôn đứng trước "same" 


a :, 
| fre: We got there at the same time: Chúng tôi đến đó cùng mot lúc. 

















Ji "The" luôn được sử dung trước tính từ so sánh cực cáp. 











Es This is the largest city in the country: Đây là thành phó lớn nhất trong cả nước. 











"The" luôn được sử dụng trước các số thứ tự. 





BY 











Eg: This is the first time I have ever visited the country: Đây là đầu tiên tôi 
đến thăm viếng đất nước này. 






"The" luôn được sử dụng trước các buói trong ngày 


: Ngoại trừ: at night (ban đêm) 


Eg: in the morning (buói sáng); in the afternoon (buói chiêu); in the evening 





(buói chiéu tói) 










Các nước có hinh thức số nhiều hoặc được tao thành bởi các 
tiểu bang hoặc có "of" theo sau thì chúng ta dùng "the" 







Eg: The United States (Hoa Kỳ), The People's Republic of China (Nước cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa) 
"The" được sử dụng để chỉ: The North Pole (Bắc cực), 
The South Pole ( Nam cực) 
b. Mao từ bat định (Indefinite article): A/An 





A/An đứng trước danh từ đếm được số ít và danh từ đó không 
xác định rõ ràng. 





Eg: a man (một người đàn ông), a pen (một cây bút mực) 









An trước một danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm (u, e, 0, a, i) 


- Ngoại tir: a university, a one-eyed man, an hour 


Eg: an orange (một trái cam), an umbrella (một cai 6) 








‘A được dùng trước một danh từ bắt đầu bằng một phụ âm 
Eg: a garden (một khu vườn), a party (một bữa tiệc) 

A/An được dùng trong các từ ngữ chỉ đơn vị đo lường 
Eg: A kilo of sugar (một ki lô đường), a bar of chocolate (một thanh sô cô la) 
A/An được dùng với danh từ chỉ nghề nghiệp 
Eg: a worker (một người công nhân), an engineer (một kỹ sư) 


Ta không dùng A/An khi đề cập đến chức vụ của ai đó trong một tô chức hay 
trong một cộng đồng người mà chức vụ ấy mang tính duy nhất 





Eg: She is the general director of the company: Bà ấy là tong giám đốc của 
công ty này. 
CONNECTING ADVERBS 
1. So, But, However va Therefore 
+ So (Vi vay, cho nén, vi thé, v vậy nên) dùng dé nối hai mệnh đề. Nó có ý 
thông báo cho người nghe về kết quả, hậu quả, kết luận hay một sự ảnh hưởng 


38 


ào đó. So thường theo sau dấu nhậu forem và động. thời nó có chức năng giới 
thiệu mệnh đề thứ hai. 
Eg: They didn’t tell the truth, so they were punished. 
+ Therefore có nghĩa tuong tự như So. Nó có thé dùng dé thay thé So. Tuy 


nhiên, Therefore thường bat đầu cho câu hoặc mệnh dé thứ hai hoặc nó có thé 


đứng ngay sau trợ động từ thứ nhất. 

Eg: It rained heavily. Therefore she stayed at home. 

+ But (Nhưng mà) dùng để nối hai mệnh đề độc lập để diễn tả ý trái ngược 
nhau. But thường theo sau dau phay (comma) 

Eg: She told the truth, but they didn't believe her. 

+ However (Tuy vậy) dùng để nói lên sự tương phan. However có thé đứng 
đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu. Đứng trước However là dấu chấm và đứng ngay 
sau However là dấu phẩy và ngược lại. 

Eg: The house is small. However, we like it. 

2. Sentence and clause connectors (Từ nối câu và từ nối mệnh đè) 

Từ nối mệnh đề 
And 


Từ nối câu 

Furthermore, 
moreover, in addition 

on the other hand, 
however, in contrast 


Chire nang 
Diễn tả y bó sung 


But, yet, although, 
though, even though, 
while, whereas 


Diễn tả ý trái ngược 


Eg: Although it *s dark, she ‘s reading a book. 
COMPARISONS (SO SANH) 


1. So sanh ngang bang 


As + adj/ adv + as hoặc Not so/as + adj/ adv + as 


Eg: My house is as beautiful as yours. 
He doesn’t play as well as you. 
2. So sánh hơn 


Short Adj/ Adv + ER + THAN 
MORE + long Adj/ Ady + THAN 
Eg: The man is shorter than the boy. 


He drives more carefully than your brother. 
3. So sánh bậc nhất 


THE + short Adj/ Adv + EST 
THE MOST + Adj/ Adv 
Eg: He is the tallest boy in this class. 


= It is the most interesting book that I have ever read. 
j 39 


Fr 





mm a Lk a is ai a d lal tal sl lle SUR A i in. “SG x.._N 
dau rd sc i a dhe el a a | = lll 


40 


4. So sánh kép (Càng...càng...; Mỗi lúc mót....hon....) 


short adj- er + and + adj- er | 


Eg: It gets darker and darker. 


more and more + adj 


Eg: The lesson becomes more and more difficult. 





less and less + adj: Cang....cang ít.....; 





Càng.....c 


Eg: The film becomes less and less interesting. 










The + short adj- er....., the short adj- er: 
Cang...thi càng..... 






Eg: The darker it gets, the colder it is. 
The more + adj..., the more + adj...: Cang... thi cang... 


Eg: The more difficult question is, the more intelligent she is. 





Eg: The more we have, the more we want. 


The less + adj...., the less + adj....: Càng ít... thi 
càng it... 





Eg: The less we work, the less we have. 


MỘT SỐ TÍNH TỪ VÀ TRANG TU 
CÓ HÌNH THỨC SO SÁNH BAT QUY TAC 


Adj/Adv Comparative superlative 

good/well better the best 

bad/badly worse the worst 

many/much more the most 

little less the least 

far farther/further the farthest/the furthest 
VERBS + To- infinitive 

agree threaten demand tend swear promise 

arrange decide need desire choose continue 

expect forget fail NERIS begin hesitate 

neglect learn love mean hope determine 









offer refuse start prepare try want 
wish seem plan prefer pretend mean 
manage attempt claim intend strive propose 


Eg: He promised to help me: Anh ta đã hứa giúp đỡ tôi. 


VERBS + OBJECTIVE + To- infinitive 


advise allow beg force imagine 
permit encourage consider forbid command 
get assume lead ask tell 
prefer challenge order mean observe 
guess persuade love invite intend 
compel expect suspect urge want 

— wish tempt cause trust warn 


Eg: They advised him to take part in the game: Ho dà khuyén anh ta tham gia 


vào tró choi. 


VERBS + GERUND (V-ing) 


admit finish avoid appreciate begin 
deny enjoy escape mention prefer 
quit risk mind postpone miss 
resist resume suggest report recollect 
delay practise recall hate 


Eg: They advoided meeting her: Ho tránh gặp cô ấy. 
MỘT SỐ DIÉN NGỮ THEO SAU CHÜNG LUÔN LÀ V-ing 


it is worthless 
can't help 


it is no use it is worth 


there is no point can't bear 
feel like can't stand 


Eg: I can’t stand working here: Tôi không thé chịu đựng làm việc ở đây nữa. 


can't face 


VERBS + To- infinitive OR VERBS + GERUND 


REGRET + V-ing: Tiếc đã làm gi (1) 


REGRET + V- to infinitive: Lấy làm tiếc khi làm điều gì (2) 





Eg: I regretted having given you the message: Tôi lấy làm tiếc vì đã đưa cho 


ban tin nhắn đó. (1) 
M , ^: A sh . 2: re n° 
_ Eg: I regret to tell you that they don't accept you: Tôi rat tiếc khi phải nói với 
ban ràng ho khóng cháp nhận bạn. (2) 


4I 











REMEMBER + V- to infinitive: Nhớ dé làm gì (1) 
REMEMBER + V-ing: Nhớ đã làm gì rồi (2) 
Chú ý: khi REMEMBER được dùng ở thì tương lai đơn hoặc nó 
bắt đầu một câu (câu mệnh lệnh) thì động từ theo sau REMEMBER 
bao giờ cũng có hình thức Vto inf 


















Eg: She will remember to arrive at the airport on time: Cô ta sẽ nhớ đến sân 
bay đúng giờ. (1) 
Eg: I remember meeting you: Tôi nhớ là đã gặp bạn trước đây rồi. (2) 






STOP + V- to infinitive: dừng lại để làm việc gì (1) 
STOP + V- ing: dừng làm việc gi (2) 
Eg: I stopped the speech to listen to him: Tôi dừng bài diễn văn dé lắng nghe 


anh ta. (1) 
Eg: He stopped talking when I came: Anh ta ngừng nói chuyện khi tôi đến.(2) 








TRY + V- to infinitive: cố gắng để làm gì (1) 





TRY + V- ing: thử xem, thí nghiệm (2) 





Eg: He always tries to study: Anh ta luôn cố gắng học hành. (1) 
Eg: She tried wearing the glasses: Cô ấy đã mang thử cái kính này. (2) 


VERBS + V-ing/ Objective + To - infinitive 


Allow, Recommend, Permit, advise, encourage + V-ing (1) 





Allow, Recommend, Permit, advise, encourage + Obj + To -infi (2) 


Eg: Her parents don't allow her to go out late at night: Bố mẹ cô ay không cho 
phép cô ay di chơi muộn vào ban đêm. (1) 
Eg: She isn’t allowed going out late at night: Cô ấy không được phép đi chơi 


muộn vào ban đêm. (2) 


VERBS + Obj + V- bare infinitive 


Let + sb đo sth: Dé cho ai làm gì (1) 
Make + sb + do + sth: Khiến ai có hành động gi (2) 
Have + sb + do + sth: Nhờ ai làm gi (3) 


Eg: They let me do housework: Họ dé tôi làm việc nha. (1) 
Eg: Her story makes me ery: Câu chuyện của cô ta khiến tôi khóc. (2) 
Eg: I have my wife correct the sentence: Tôi nhờ vợ tôi sửa câu này. (3) 










Nn 
" 
> 
B 1 














Subject — Verb Agreement 
(Sự hóa hop giữa chu ngữ và động tir) 
Neither + S1 + nor + S2 + V2: Không...mà cũng khóng...(1) 














Either + S1 + or + S2 + V2: Hoặc... hoặc...(2) 








Ghi chú: V1/V2 có nghĩa động từ chia theo chủ ngữ số 1 hoặc chủ ngữ số 2 


Eg: Neither Tom nor his friends have been here. (1) 

Eg: Either Mai or her parents come here everyday. (2) 

Eg: Not only the workers but also the director works hard. (3) 
Eg: A number of workers here are 35. (4) 

Eg: The number of students in the class is 30. (5) 


— Eg: John as well as his daughters is good at Japanese. (9) 


" DAO NGỮ 


Á . 
Néu no sooner, hardly, scarely, seldom, never, only, not only, not until... 


đứng đầu câu thì hiện tượng đảo ngữ xảy ra. 


Eg: Never does my wife drink coffee 


MODAL VERBS 
+ May và Might ( có lẽ) được dùng để chỉ điều gì đó không chắc chắn hay sự 


tiên đoán. 


Eg: She may stay at home = Perhaps she will stay at home. 
mc) Aa 41A A i E 1Ì NH9) Jed . 
D" Must (Phải), chi bón phận hay sự bắt buộc ở hiện tại hoặc tương lai. Must 


diễn tả một sự bắt buộc đến từ người nói. 


Eg: You must wear the uniform when you go to your school. 
+ Must còn có nghĩa "hắn là". | 
Eg: His glasses are here! He must be here. 
+ Mustn't (Không được), chỉ sự cam đoán. 
Eg: You mustn't park here. 
“+ Needn’t (không cần phải), chi điều gi đó không thật sự cần thiết. 
| Eg: You needn't take an umbrella. It is not going to rain. 
43 





could/ may/ might + have + V-3/ed: có thé ..... 





Eg: Why is she late for: She might have missed the bus. 


must + have + V-3/ed: at han, chắc là..... 





Eg: She looks tired. She must have had a sleepless night. 

Should + have + V-3/ed: lẽ ra....nê 

Eg: The computer is too old to use. You should have bought a new one. 
ADVERBIAL CLAUSES (Ménh đề trạng ngữ) 


1. Adverbial clauses of place (Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn) 









Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn được bắt đầu bằng Where (nơi mà) 
và Wherever (bất cứ nơi nào) 





Eg: Wherever you go, you should know who you are: Dù đi đâu, anh cũng nên 
ý thức anh là ai. 
^ A ~ 7 2 . 
2. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản (Adverb clause of concession) 






Although/Even though/Though + clause, + clause: Mac (14.2235 | 


Chú ý: Chúng ta không được dùng Although/Though/Even though và But | 
trong cùng một câu. 





Eg: Although they are poor, they are always honest: Mặc dù họ nghèo nhưng 
họ luôn trung thực. 

_Eg: Although she was ill, but she went to school: Mac du bị ốm nhưng cô ta 
van đi hoc. (incorrect) 

Although she was ill, she went to school: Mặc dù bị ốm nhưng cô ta van di 
hoc. (correct) 





No matter: Cho dù. Theo sau nó là how, what, who, where 
No matter who = whoever 






No matter how = however 


No matter what = whatever No matter where = wherever 





Eg: No matter what they do, she won’t offer them a chance = Whatever they 
do, she won’t offer them a chance: Dù họ làm gì chang nữa thì cô ta van khéng 
cho ho một cơ hội. 


In spite of + V- ing/ Noun: (Mặc dù) 


Eg: In spite of being early, he went home: Mặc dù còn som nhung anh ta da ve nha. 





Despite + N/V-ing hoac Despite the fact that + clause: Mặc dù... 


Eg: Despite the bad day, they decided to go on a picnic: Mặc dù thời tiết hôm 
đó xấu nhưng họ vẫn quyết định đi đã ngoại. 


44 















r Eg Despite the fact that he stayed at home, he didn't know what happened: 
4 Mặc dù anh ta ở nhà nhưng anh ta thật sự không biết điều g đã xảy ra. 


3. Adverbial clauses and phrases of reason (Mệnh đề trang ngữ chi lý do 


và cụm từ chỉ lý do) 
L^ Ménh dé trang ngữ chi ly do thường bát dàu bàng: 









Because/Since/As/Seeing that + clause: Vi...... 





Chú y: Chúng ta không được dùng “so” trong mệnh đề này 


Eg: Because they got up late, they were late for school: Vi chúng nó thức day 
mugn nên chúng nó đã bị trễ học. 
-Eg: Because he smoked, so he died of lung cancer. (Incorrect) 
— Because he smoked, he died of lung cancer. (Correct) 
+ Cum tir chi lj do- Because of 
Because of + N: Vi, do bói..... 
-Eg: They went home early because of the boring film: Ho vé nhà sóm vi bó 
phim dó 
4. Adverbial clauses of purpose (Ménh dé trang ngữ chỉ muc đích) 
Mệnh dé trạng ngữ chỉ mục đích được bắt đầu bằng: 


um So that/In order that/ In case + S + modals (can,will...) + V- 





bare infi: Cót dé, dé mà 


Eg: She took a taxi so that she can get there on time: CÓ ta dón taxi dé dén dó 
ng giờ. 

_ §. Adverbial phrases of purpose (Cụm phó từ chỉ mục đích) 
Cum phó từ chi mục đích thường được bát đầu bằng: 


So as to = in order to = to + V- bare infinitive: Dé mà, cốt dé 





Eg: | [Study English to find a good job: Tói hoc Tiéng Anh dé tim mót nghé 
nghiép tót. 
6. Adverbial clauses of the time (Mệnh dé trang ngữ chỉ thời gian) 
.. Ménh dé trang ngữ chi thời gian thường được bắt đầu bằng: 
i When (Khi)/After (Sau khi)/Before (Trước khi)/While (Trong khi) 
Till/Untill (Cho đến khi)/As soon as (Ngay khi)/Since (Từ khi) 
Whenever (Bát cứ lúc nào)/ Just as (Ngay khi) 
Chú ý: Chúng ta không được sử dung thì tương lai trong mệnh 
đề rene ngữ chi thời gin. 


f 
i 












45 


Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ngô Văn Minh 
lại. (Incorrect) 

— Stand here until I come back: Hãy đứng đây cho đến khi nào tôi trở lại. 
(Correct) 

7. Adverbial clauses of manner (Ménh đề trạng ngữ chi thé cách) 












As/ As if/ As though (Như thé là) dùng với thì hiện tại hoặc tương lai 
để diễn tả việc người nói có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. 







Eg: It looks as if it's going to rain: Trời như sắp mưa. 


As if/ As though (Như thé là) dùng were hoặc thi quá khứ don 
dé diễn tả việc người nói là không có thật hoặc khó tin ở hiện tại. 






Eg: They loook as if they knew you: Trông như thé ho biét anh. 


As if/ As though (Như thé là) dùng với thi quá khứ hoàn thành 
để diễn tả điều người nói là không có thực hoặc khó tin ở quá khứ. 





Ex: She loooked as if she had lived in the building: Cô ta trông như đã sống 
trong tòa nha này rồi. 
MAKE AND DO (Make và Do) 

+ Make mang ý nghĩa là tạo nên mới cái gì. Thêm vào đó, Make thường đứng 
trước những bó ngữ có nguón góc từ động từ. 

Eg: Make a decision (to decide: quyết định) 

+ Do mang ý nghĩa là vận dụng hay thao tác vào cái gi đó có san. Thêm vào đó. 
Do thường đứng trước những bó ngữ chỉ về công việc. 

Eg: Do housework: làm việc nhà. 
Một số diễn ngữ được tạo thành từ Do 


do a good job . do crossword puzzles 
do something/anything/nothing do homework 

do work do a favour 

do the dishes do an assignment 

do a paper do research 


do the laundry do housework 


Các diễn ngữ được tạo thành từ Make 
make the bed make a phone call 
make possible for make an offer 
make a mistake make an application 
make the team make a choice 
make an appointment make an effort 
make a profit make a request 


46 











make a loss 


make an impression 
make a complaint 
make preparation 
make a cancellation 
make a quarrel 
make noise 
make a cake 
make some coffee 
make a decision 
- make a promise 
make attempt 
make a discovery 
make a list 


make arrangements 
make a concession 
make progress 

make a speech 

make sentence 

make money 

make an announcement 


make a list 
make friends 
make agreement 
make sure 

make a cake 


BRING AND TAKE 
Bring có nghia là mang cái gi tir dàu dén noi này. 
Take có nghia là mang cái gi tir noi dáy tói noi khác. 
Các diễn ngữ được tao thành với từ Bring 


- bring about : gáy ra 
bring up : nuôi dưỡng 
— bring something to light : khám phá, dem cái gì ra ánh sáng 
- bring to an end : cham dứt 
bring sb off ; cứu ai 


: đưa đến kết quả, gây ra cái gì 
: lưu ý đến cái gì, nêu ra cái gì 
: đưa ai lên (một cấp độ hoặc chuẩn mực khác) 


bring sth on 
— bring sth up 
bring sb to sth 


Các diễn ngữ được tao thành với từ Take 


take after : giống, y hệt 
take advantage of : tan dụng, lợi dung 
- take account of : xem xét, quan tam 
- take away : di chuyén 
- take back : rút lại (lời nói) 
- take down * : dời đi 
- take in : cho ở trọ 


— take into accourt : xem xét, dé y tói 


— . take off : cói, lót, cát cánh (máy bay) 
p^ take oneself off : bó trón 
À i take on : dam trach 
take out : loại khỏi, rút ra 


( 





47 


. Mil Rai UD VII VU CƠ CC a 


: ham thích, báo tro 


take up 

take up with : giao du vói 
take place : xảy ra 
take over : nắm quyền 


RELATIVE CLAUSES (MỆNH ĐỀ LIÊN HỆ) 
+ Mệnh đề liên hệ bắt đầu bằng “Who” 
“Who” dùng dé thay thế cho người và làm chức năng chu ngữ. 
Eg: The man is from Viet Nam. He is good at English. 
— That man who is good at English is from Viet Nam. 
(“who” thay thé cho *he"nén “who” làm chức năng chủ ngữ.) 
+ Mệnh đề liên hệ bắt đầu bằng “Whom” 
“Whom” dùng dé thay thế cho người và làm chức năng tân ngữ 
Eg: The people died of heart disease. 1 met them last year. 
— The people whom I met last year died of heart disease. 
(*whom" thay thé “them” nên nó làm chức năng tan ngữ.) 


+ Mệnh đề liên hệ bắt đầu bằng “Which” 





“Which” dùng để thay thế cho vật. Nó làm chức năng chú 
ngữ hoặc tân ngữ. 






Eg: The house is very large. I bought it last week. 

— The house which I bought last week is very large. 
(which thay thé cho it nên nó làm chức năng tân ngữ) 

Eg: The room looks very old. It hasn’t been painted for years. 

— The room which hasn’t been painted for years looks very old. 
(which thay thé cho “it” nên nó làm chức nang chủ ngữ.) 


+ Mệnh đề liên hệ bắt đầu bằng “Whose” 


“Whose” dùng dé thay thế cho tinh từ sở hữu 


Eg: I know the writer. His books are good. 
— I know'the writer whose books are good. (whose thay thé cho *his") 


+ Mệnh đề liên hệ bắt đầu bang “That” 


: “That” có thé được dùng dé thay thé “who, whom, which” 


Ex: Here is the book. It is written in Japanese. 
— Here is the book that is written in Japanese. 


48 











ee NO ee a ere eee yw c y mon 








= Chúng ta phải dùng "that” trong các trường hợp sau: 


i Nếu chủ ngữ cần được thay thé trong câu thứ hai là một hỗn 
hợp từ không cùng loài, tính chất. 


Eg: She is looking at the cat and the girl. You are drawing them. 
— She is looking at the cat and the girl that you are drawing. 











Sau tính tir cuc cáp và các cum từ nhu: the first, the last, the only,... 









Eg: She is the most beautiful that I have ever met. 


Sau các dai tir bát dinh nhu: all, anything, nobody, nothing, little... 





Eg: They did anything that I wanted. 
Chúng ta không dùng "that" trong các trường hợp sau: 


Dai tir lién hé có giói tir di truóc 





Eg: He is the man to whom I spoke last night. 
(chúng ta không được thay whom bằng that vì có giới từ to đứng trước) 


RELATIVE CLAUSE 


(Restrictive and non-restrictive) 
a. Mệnh đề liên hệ không giới han (Non - restrictive clause) 

Mệnh đè liên hệ không giới hạn được dùng với tất cả đại từ liên hệ, trừ That. 
Mệnh dé này được xem như một lời nói thêm hay một sự giải thích thêm, nó được 
dat siữa hai dấu phây "," hoặc có khi giữa hai dau gạch ngang "-". 

Eg: The president, whom you met last night, is from Vietnam. 

-b. Mệnh dé liên hệ giới han (Restrictive clause) 
3 Mệnh đẻ liên hệ giới hạn được dùng với tất cả các đại từ liên hệ. Nó đóng một 
E quan trong trong bó phận của câu. Nếu không có nó, câu có thé không có ý 
la. 


td Eg: The computer which I bought yesterday is made from Japan. 


MOT SO CAU TRUC CAN PHAI GHI NHO 















1. too + adj/adv + (for sb) + V-to inf: ....quá .....đến nỗi không thé ..... 
2. ....enough + noun + to-inf: ....có đủ cái gi dé làm cái gì 
3. ....enough + noun + for something: ....có đủ cái gi cho cái gi 


4 ....adj/adv + enough + (for sb) + V-to inf 

5. S + would rather + V- bare inf + than + V- bare inf: thích cái gì hon cái gi. 

6, SI + would rather + S2 + simple past + (than + simple past). 

7. S + suggest + V-ing: dé nghị làm việc gì (người nói có tham gia hành động) 

8. S| + suggest + S2 + (should) + V- bare infinitive: ai đó dé nghị người nao đó 
điều gì. 

49 




















————————---- -—__ —— = 
_ give up (v) : từ bó 


9. Every (+ danh từ số ít, every one, everything), some (+ danh từ số ít, some 
one, something), all + động từ SỐ Ít i get rid of (v) : tự bỏ 
Nhưng: all + danh từ số nhiều + động từ số nhiều turn up (v) ; dén, có mát 
10. Khi một danh từ số nhiều đứng sau any of, either of, neither of, none of, turn out (v) : tắt (đèn hoặc lửa) 
chúng ta có thể dùng động từ số ít hoặc số nhiều. turn on (v) : bát, mó (máy móc) 
11. S1 + had + no sooner + V-3/ed + than + S2 + V-2/ed turn off (v) : tắt (máy móc) 


12. S1 + had + hardly + V- 3/ed + when *S2 + V-2/ed turn down (v) 
13. have/ get + something + V-3/ed: có cái gì đó được làm. carry out (v) 
14. something + need + V-ing: cái gì cần được làm (mang nghĩa bi động) arrive in (V) 
15. had better + V- bare infinitive: tốt hơn hết nên làm gì. - arrive at (v) 
put off (v) 
put up (v) 
Một số cụm từ quen thuộc: V4 O + preposition 


: van nhỏ (âm thanh) 

: thực hiện, thực thi 

: đến (thành phó, đất nước) 
: đến (sân ga, phi trường) 
PREPOSITIONS AFTER VERBS Body lại 

: dung lên 
(Giói tir sau dóng tir) 


Một số động từ có giới từ theo sau 


50 


concentrate on (v) 
focus on (v) 

insist on (v) 
complain about (v) 
worry about (v) 
rely on (v) 
depend on (v) 
consist of (v) 
cover with (v) 
account for (v) 
approve of (v) 


: tập trung vào, chú y vào 

: chú ý vào, chăm vào 

: khăng khăng, đòi cho bằng được 
: phan nàn về điều gi 

: lo lắng về cái gì 

: dua vào, tùy thuộc, lệ thuộc 
: tùy thuộc vào, dựa vào 

: bao gồm 

: bao quanh, bao phủ 

: giải thích 

: tán thành 


prevent sb from doing sth (v) 
stop sb from doing sth (v) 
accuse sb of doing sth (v) 
- blame sb for doing sth (v) 
provide sb with sth (v) 
= accustom onself/sb to sth (v) 

- apologise to sb for doing sth (v) 
` introduce sb to sb (v) 
complain to sb about sth (v) 

- protect sb from sth (v) 


: ngán chán ai làm diéu gi 

: ngăn cản ai làm điều gi 

: tố cáo ai làm điều gì 

: khiển trách ai làm điều gì 

: cung cấp cho ai cái gì 

: tự làm cho mình quen với cái gi 
: xin lỗi ai về điều gì. 

: giới thiệu ai với ai 

: phan nàn với ai về điều gi 

: bảo vệ ai khỏi cái gì 


Phrasal verbs with Get (Cụm động từ đi với Get) 


j fb a pls bet dus et at : toi du 
agree with (sb) (v) : dong ý với ai "” f ip il 
ee eer RUE RO get over : binh phuc, hôi phuc 
belong to (v) : thuộc vé (quyên sở hữu) diis d 
get on : lén (tàu, xe,...) 


believe in sb (v) 
break down (v) 


: tin vào ai 
: hỏng (máy) 





M get on (well) with somebody 


: hóa thuán vói ai 


break into (v) : dót nháp vào ^l get in : b cu, Hove dni 
break in (v) : ngắt lời .. get off : xuóng xe, thoát tói 
break off (v) : tháo rói ra [ L up hind 
break out (v) : khói phát bát ngờ, trốn thoát (bằng vũ lực) L d a ; lây ii i 
break up (v) :giải tán D get along RON E thuận 
build up (v) : tích lũy _ Bet away : tránh khỏi, thoát khỏi 

| 3 i : trả thù 
call on (v) : ghé thăm, thăm viéng D 5 b. SY ra thù à 

ié "3 : vu 

call up (v) : gọi điện yest by Qt qua được 


catch up with (v) 


: theo kịp, đuôi kịp 





= get down to 
get on/along with (v) 


: bát dàu làm viéc gi 
: hóa thuận 


5] 


AINA 0001-5140 PV Prem INUQUV ORT VI (0000 5ês2<2svec ý con... E ———— 
[TIERS Bs dao ees tener ees Venn eee 166/22/00 


go over (v) 

absence from (n) 
absorbed in st (a) 

on account of 

account for st(v) 
account for sb 

account for st to sb 
accuse sb of st (v) 
accustom oneself /sb to st (v) 
accustomed to st (a) 

add up to st 

addicted to st (a) 

in addition to 

amount to (v) 
apologise to sb for st (v) 
approve of (v) 

argue with sb on st 
arrive at some place (v) 


arrive in some place (a city, country) (v) 


ask sb for st (v) 
attribute to (v) 

afraid of (a) 

angry with sb for doing st 
anxious about st (a) 
anxious for sb (a) 
ashamed of st (a) 
application for a job (n) 
bark at (v) 

beg for (v) 

believe in (v) 

belong to (v) 

bet on (v) 

beware of (v) 

blame sb for st (v) 
boast of (v) 

based on st (a) 

busy with st (a) 

carry on (v) 


: xem xét kĩ 

> Sử vắng mặt 

: chú ý vào cái gì, đam mê cái gì 

: vi, bởi, do bởi 

: giải thích nguyên nhân dẫn đến điều gì 
: biết rõ ai và điều gì xảy ra với ai 

: giải trình cái gì với ai 

: chê trách ai điều gì, buộc tội ai điều gì 
: tự làm cho mình /cho ai quen với cái gì 
: quen với cái gì 

: lên tới cái gì 

: bị nghiện ngập 

: thêm vào đó, cộng thêm 

; lên tới, bằng 

: xin lỗi ai về điều gì 

: công nhận, tán thành 

: tranh luận với ai về điều gì 

: đến nơi nào 

: tới một nơi nào đó 

: xin ai điều gì 

: gan cho, cho là ở tại 

: lo sợ, e ngại 

: gián dit ai vi diéu gi 

: lo sợ về điều gi 

: lo sợ cho ai 

: xấu hô về điều gì 

: đơn xin việc làm 

: süa 

: xin 

: tin tuóng 

: thuộc vé 

: cá độ, đánh cộc vào 

: coi chừng 

: trách ai về điều gi 

: khoe khoang, khoác lác về 

: dựa trên điều gì 

: bận công việc gì 

: tiếp tuc catch up with (v): bát kip 





.. fond of something (adj) 





- disapprove of st (v) 


involve sb in debt (v) 


kind of 


- look at (v) 





come up to (v) 

consist of (v) 

consist in (v) 
contribute to (v) 

cope with (v) 
concerned in/with st (a) 
concerned about st (sb) (a) 
confident in sb (a) 
devote st to ...... (v) 
die of disease (v) 

die for st (v) 


dispose of (v) 

divide ...... into (v) 
devoted to (a) 

due to (a) 

Mow from.....to is. (v) 
fearful of something (adj) 
fearless of something (adj) 


interfere with (v) 
introduce sb to sb (v) 
invest in st (v) 


know about st (v) 
keen on st (a) 
kind to sb (a) 


knock down (v) 
listen to someone (something) (v) 
live on something (v) 


look after (v) 
look for something (v) 
look forward to something (v) 


_ make something from something (v): 
: dén bù 
: quyét dinh 


make up for (v) 
make up one's mind (v) 


MAY 0106/0000 TT P V RU C VW Nee Vy" 





: lên tới 

: làm bằng, bao gồm 

: tại Ơ, quyết định ở, do 

: góp phần vào, giúp vào 
: khắc phục được 

: can dự vào việc gi 

: lo lắng về việc gì/cho ai 
: tin tưởng ai 

: hi sinh, dáng hién cho 

: chết vì bệnh gì 

: muốn điều gì 

: không công nhận, không tán thành 
: bỏ, bán 

: chia... thành 

: hi sinh cho, mai miét 

: do, tai 

: chảy từ đâu vào đâu 

: sợ điều gi 

: không sợ điều gi 

: thích điều gì 

: hòa rinh vào, xen vào 
: giới thiệu ai với ai 

: mua cái gì 

: làm ai mắc nợ 

: biết về cái gì 

: thích điều gì 

: tử tế với ai 

: phan nào, chừng mực nào 
: đập tan, đánh vỡ 

: lắng nghe ai 

: song nhờ vào cái gì 

; nhìn vào 

: chăm sóc 

: tim kiếm cái gì 

: mong ngóng điều gì 


lay cái gì làm nên cái gì 


53 


: chuyển giao quyền sở hữu 
: mat, chuón mát, đi mát 

: nhận thức, xác định 

: làm bằng 

: quan điểm về cuộc sống 

: phải khó vi, trà tiền, đều bù 
: chọn, phân biệt được 

: hãnh diện về 


54 


make over (v) 

make off (v) 

make out (v) 

made of (v) 

outlook on life (n) 

pay for (v) 

pick out (v) 

pride oneself on (upon) 
provide someone with something (v): 
put an end to (v) 

put off (v) 

put on (v) 

put on weight (v) 

put through (v) 

run after (v) 

run into (v) 

run off(v) 

run out (v) 

run over(v) 

lose sight up 

lose touch with 

catch sight up 

keep pace/up, with 
lose track of 

pay attention to 

put an end to 

put a stop to 

make allowance for 
make fun of 

make room for 

make use of 

take account of 

take care of 

take notice of 

take advantage of 
take note of 

make a contribution to 
make complaint about 


cung cáp cho ai cái gi 


: chấm dứt 

: hoãn lại, trì hoãn, gây khó khăn 
: mặc áo quan 

: tăng cán 

: hoàn thành, lién lac bằng điện thoại 
: theo đuôi, đuổi theo 

: va chạm vào, gặp gỡ, hội ngộ 

: tau thoát, chảy xiết 

: cham dứt, cạn 

: cán, gây tai nạn 

: mát hút 

: mat liên lạc 

: bắt gặp 

: sánh kịp, bắt kịp 

: mất dấu 

: chú ý tới 

: kết thúc 

: làm ngừng lại 

: chiếu có đến 

: chế nhao 

: don chó cho 

: dùng, sử dung 

: dé y dén, luu tám 

: chăm sóc 

: lưu ý 

: lợi dung 

: dé y, ghi chép 

: góp phần 

: kêu ca, phàn nàn 

make a decision on/make up one’s mind 


: quyết định 














A. would travel 
C. had travelled 






y UNIT NITY OV Vet NANS ` v O 


BAI TAP TRAC NGHIEM UNG DUNG 





d 
i Choose the word or phrase which best completes each sentence. 


]. If we won the lottery, we ..........- 


around the world. 
B. will have travelled 
D. could have travelled 


opening the door? 
A. Would you like 
C. Why don't you 


B. Would you mind 
D. There is no point 


3. I want to have my (iur MAMANS by the woman. 
— A. to make B. to be made C. making D. made 
o stay at home than go to the party tonight. 
A. had better B. woud prefer C. would rather D. suggested 
5. She prefers watching TV........... listening to music. 
A. than B. to C. from D. with 
..... have your house redecorated next week. 
A. had better B. would rather C. would mind D. had to 
E. you study harder can you get the scholarship. 
A. If only. B. As though C. Only when D. As if 
4 mee tinie We .......... the city for the countryside. 
A. leave B. had left C. are leaving D. left 
9. She suggested............ them at the hall. 
T A. to meet B. should meet C. met D. meeting 
10. My mother suggested that he............. smoking. j 
| A. stops B. stopping C. stop D. stopped 
Bil if only they.......:..... carelessly last night. 


A. wouldn't have driven 
— €. hadn't driven 


\ 


B. didn’t drive 
D. will have driven 


12. By the time you get there, I............ to London. ` 
— A. will fly B. had flown C. will have flown D. am flying 
is. Bie said............ he had known everything. 
he — A. even though B. as if C. whereas D. furthermore 
iia. ........ have you been living here? — For two years. 
A. How often B. How far C. How long D. How about 
ME if she.........-- you, she would apply for the job as soon as possible. 
A. were B. had been C. is D. was 
2216. The book was............. interesting that we couldn’t put it down. 
A.such B. very C. too D. so 
M' me two hours to get there everyday. 
BA. spends B. takes C. costs D. took 


55 


nMa...............D....jj AE e y n atrae d NIETO D om 


18. 








Unfortunately, we... -hry syi our homework yet. 
A. didn't finish B. haven't finished 
C. would have finished 
dup cote a boring film that we went home early. 
A. such B. so (X 
. This question is too difficult for me ............. j 
A. answer B. to answer C. answered 
PAE the storm, the ship couldn’t reach its destination on time. 
A. Because of C. But for D. thanks to 
7A TƯ the food. I would like to have some soup. 
B. am fond of 


D. wouldn’t finish 

D. too 

D. to answering 
B. without 
D. approve of 


A. am fed up with €. get on well 


of» (earn ee lung cancer because he smokes a lot. 

A. died for B. died of C. died D. went off 
. The house looks very old. It needs............ 

A. to redecorate B. redecorate C, redecorating D. redecorated 
. | can’t find my book anywhere. I.........., it at home. 

A. should have left B. am leaving C. must have left D. will have left 
. The car is too old to use, It’s high time you............ another one 

A. have bought B buy C. will have bought D. bought 
. lệ was cee to wait for you during the night. 

A. patient enough B. enough patient 

C. too patience D. patience 
. TẾT had known your new address, l............... you. 

A. would visit B. had visited 

C. will have visited D. would have visited 
Iti Sepen you to help me with the work. 

A. fairly B. kind of C. kind enough D. worth of 
- niae oft helps us relax after a hard working day. 

A. Walk B. To walk C. Walking D. Walked 
‹ OY OM node -park here. Move your car to another place. 

A. mustn't B. shouldn't C.don'thaveto D. have to 
‹! #h€y.Wefe:....;..... to find that most of the studens were absent. 

A. disappointed B. disappointing C. disappointment D. disappoint 
. They haven't written to me.............. they left for Ha Noi Capital. 

A. when B. after C. before D. since 
. Lan felt very sad because she has.............. friends in Ha Noi. 

A. a few B. few C. little D. a little 
. She left the room............saying.a word. 


A. but for B. except C. without D. if not 


nA. lives 


UY NAA MIV UVVA Anang Ad 


. Hardly had he come when the light 
A. went out B. pointed out C. put out 
there will be something wrong with my test. 
B. what C. which 

^ If I had a lot of money, 
—— ^A. I would have bought an air conditioner 

B. I will buy an air conditioner 

C. I would buy an air conditioner 


D. gave out 


D. when 


— D. I had bought an air conditioner 
39. BT ep smoke twenty cigarettes a day. 


T. A. am getting B. am used to C. get used to D. used to 
walking to taking a taxi. 
A. would like B like C. prefer 
41. Iwish she home early last night, but she didn't. 
—— AA. had gone B. would have gone — C. went 
42. | am of hearing your excuses. 
— A. tired B. keen C. proud D. pride 
43. Af the weather... worse, they will cancel the flight to Ho Chi Minh City. 
| B. has got C. will get D. got 
to go to school. I will see you later. 
— A. am about B. will go C. used to D. am used to 
s You will be the last to be interviewed. 
_ A. application B. applicant C. employer D. management 
46, My.............subject is English. I study it all day. 
A. favourite B. feeling C. famous 
until tomorrow what you can do today. 
B. put out C. put off 
we will miss the last train. 
B. or C. however 
they will pass the test easily. 
B. so that C. now that D. so as to 
one goal. 
C. at D. from 


D. hate 


D. would go 


A. gets 


. popular 


EN. cancel 
B Hurry up 
» A. whether 


. put down 


. otherwise 


49. They study very hard 
_ A. in order to 


T A. with 
SI 1. You need a dictionary, ........ at 
- A. don’ t you B. do you C.needn't you D. need you 
: Miss. Thuy was born and grown up in Quang Ngai Province, but she 
—— her husband in Ho Chi Minh city now. 
B. is going to live C. was living D. has lived 
S3. Did they come here 


IA. by B. with C. on D. from 











_ Giải nhanh CDBT TN Anh Văn - Ngô Văn Minh — 00 0 00 000000000 0 3 Cty TNHH MTV DVVH Khang Viét 














54. I don’t know how...........--- my feeling. . A number of people in the area ................ English very fluently. 
A. expressing B. to express C. expressed D. express A. speaks B. speak 
55. Many people wear............ teeth today. 2 C. have to be spoken D. has spoken 
A. false B. homemade C. imitate D. making 2. We had to book the rooms ....advance when we decided to visit the city. 
S56 e a beautiful tree! p A. from B. in C. to D. at 
A. What B. How C. Why D. How is 7. Let's listen to what they are saying, ................ ? 
57. The students are............. at maths. NA. will we B. shall we C. won’t we D. shall we 
A. clever B. good C. successful D. A and B 14. Biniways ............... me ten minutes to have breakfast. 
S8. Thy II essei to help me. They are kind people. _ A. costs B. wastes C. takes D. spends 
A. are willing B. eager C.avoid D. ar likely j. Only when I saw his shoes ............... he was there. 
S8. WINES. eon rice. TS » A. I will realize B. did I realize C. do realize D. that I realized 
A. made of B. made up C. made from j PA d Rid EE... his legs were broken, he managed to escape from the car. 
60. A lot of progress has been........ since their country became ce ^ Mr BN Despite B In xgisof C. On account of. D. Although 
A. made B. done C. built gon 7l. If you had gone to bed early, you ................ tired. 
61. My brother is angry with me. I didn't do some work that I .....last week. y Bunt been cabe our ger 3 
A. would have done B. must have done .. C. won't be D. will have been 
C. should have done D. will have crt 18 Bhe advised me ................... carelessly. 
LAT ero M he hurried, he wouldn't have missed the train. iiis i, M to drive Bait delice C. not to driving D. don’t drive 
A. Unless B. Without j C. y nor We A hee ). You should finish your homework before going out or .... You will be punished 
63. My father ...........- give me some advice whenever 1 ha : : 
y. i ren, ute A ae Dood T i ji. else B. so on On furthermore D. instead of 
A. get used to TM ) BEES your help, we could solve the problem quite well. 
64. | wish I ....... essere the book last week. pee PN i li^. Thanks to B. Due to C. On account of D. Despite 
A. had bought . WO L“ » 
N p Po RA D. Aae bought "I suggest that Tom ................ her. 
: f f amm L A. should see B. sees C. see D. A and C 
65. I would like to sit.............. Hang an p ^s Api an 9. — AE Nghệ hii 
A. between ene 1999 — A. had B. would have C. had had D. are having 
65. Tie 100030001056) ja về M tos "HR at i Difor ¬............ have you learned English? — For two years. 
A. since -in ; Vi) M.¬+ B 
ẤT, ub. o speaking slowly? I hardly understand what you are saying. BM far - How much à C. How long D. How about 
tật D2028 | ik 84. Her story made me ................ last night. 
A. Do you like B. Would you like mm ; À 
j i ind —— A. to cry B. crying C. cry D. cried 
C. I don't mind D. Would you min «Be ị à 
' E T D - You were too late. The plane ................ five minutes earlier. 
68. It took me ages to ................. living in the country. 
d D.useto —— A. has taken off B. had taken off ` 
A. get used to B. used to C. accustome Ì 
I _ C. was taking off D. would take off 
69. No'Bobrier^......... than things went wrong. ) B... ide mis 
A. had he come B.didhe come  C.hehadcome D. he came D i IS is the man............... daughter is ja abroad to study. | 
70. He raised his hand after Ï.................. my question. = A. who ig whom ] . of who D. whose 
A Hoge BER La B. had finished T Eum... aii the job. | am looking for another one. i 
C. would have finished D. was finishing » A. fed up with | B. give up C. put off D. cut dówn 
59 
58- 


BERT AFUE A PRESE NELLE AN SRNL Si ó7 7 7 7 7Ð ___ _ _ TỶ hs 


88. You look more ..........----- today than you did yesterday. 
A. beautifully B. beauty 
C. beautiful D. and more beautiful 


89. - There are only two books on the table. 

"`... do you like better? 

A. What B. Which C. Where D. How 
90. There are only two seats left. You sit near the window. I will take ...one. 

A. the other B. other ones C. the other one D. others 
91. How many books................. so far? 

A. do you write B. have you written 

C. did you write D. are you writing 
92. K 15/4] BER aio. opening the window and the door? 

A. Would you mind B. Do you like 

C. Why don't you D. Do you mind if 


ĐỒ, karoan of the people are from America. 

A. Most B. Almost C. The most D. Mostly 
94. SG «x1 deurzare che to me for the accident. 

A. complained B. apologized C. accused D. explained 
95, You shouldn't have bet the money .................. the horse race. 

A. on B. at C. for D. from 
96. YOU SHOUTON.Ý.......s Q9 pr the bus when it is still in motion. 

A. put away B. get off C. get up D. get down 
97. She is such a good student that she gets a ............... every year. 

A. scholarship B. price C. fame D. awards 
98. Wen Mb b imus of winds to create new people. 

A. take advantage B. in charge C. are on behalf D. in a hurry 
99. | will ........... ;.. traveling when I retire. 

A. take up B. take off C. turn off D. turn on 
100. The shirt doesn't ...:4: 7 1... you at all. 

A. suit B. match C. perfect D. join 


DÁP ÁN VÀ DIÉN GIÁI DÁP ÁN 


1A: Câu điều kiện loai Il; If clause (thì quá khứ đơn), main clause (S * 
could/would + Vnguyén) — diễn ta điều không có thực ở hiện tại. 

2B: Would you mind + V-ing.....? Cảm phién (anh, chi,...) lam điều gì đó? (Lời 
đề nghị lịch sự) 

3D: Have something done (V3/ed): có cái gi được làm (mang nghĩa bị động) 

4C: would rather + Vnguyên + than + Vnguyên: thích làm điều gì hơn điều gì 


60 








; prefer doing something + to doing something: thích làm diéu gì hơn điều gì 
: Had better + Vnguyén: tốt hơn nên làm điều gì 
C; Only when: chỉ khi nào (Only when đứng đầu câu thi hiện tượng đảo ngữ xảy ra.) 


8D: It’s (high) time + simple past: Da đến lúc làm điều gi 
9D: Suggest + V- ing: dé nghị làm điều gì (người nói có tham gia hành động) 
0C: SỊ + suggest (that) + S2 + (should) + Vnguyén: Ai đó khuyên người khác nén 
làm gì (người nói không tham gia hành động) 
pt: If only + past perfect (S + had + V3/ed): giá mà ........... dién ta diéu mong 
muon không có that trong quá khứ 


ÚC: By the time + simple present, the future perfect: diễn tả hành động sẽ được 
hoàn thành trước so với một hành động khác bắt đầu. 


13B: As if + past perfect: nhu thé ........ (Mệnh dé trạng ngữ chi thé cach) 
14C: How long .......... pedet bao lâu? 


15A: Cáu điều kiện loại II - diễn tả điều không có thực ở hiện tại. 
‘If clause (simple past), main clause (S + could/would + Vnguyên). Nếu mệnh 
dé if clause dùng “to be” thi “were” được dùng cho tat cả các ngôi. (Trong văn 
- nói “was” đôi khi cũng được sử dung) 
BEEN... so + adj/adv + that + clause: ........ quả ¡(1.406 đến nỗi 
17B: It takes someone + khoảng thời gian + V-to inf: Ai đó mat bao nhiêu thời gian 
. .. dé làm gì. Hơn nữa, trong câu này ta dùng thì hiện tại đơn dé diễn tà sự việc 
-—— dién ra hằng ngày (every day). 
18B: Ta dùng thì hiện tại hoàn thành để chia động từ “finished” trong trường hợp 


= trên vì có “yet” ở cuối câu. 


A... such + noun + that + clause: ........ quá. wh dén nói 


20B: E i too + adj + (for someone) + Vto inf: ........ quá (dé ai) làm gi 
21A: Because of + noun/ noun phrase: Do bởi điều gì/ cái gì 
22A: To be fed up with something: Chán ngấy cái gì/ điều gì 


3B: Die of + bệnh tật: chết vì bệnh gi 
C: Need + V-ing: Can duge lam gi (mang nghĩa bị động) 


E Must + have + V3/ed: Át hẳn đã làm điều gì 


: It's (high) time + thì quá khứ đơn: Đã đến lúc làm gi 


VA. „adj/ adv + enough + V-to inf:....có đủ cái gi dé làm gi 


p Câu điều kiện loại III: If clause (thì quá khứ hoàn thành), + main clause 
= (could/would + have + V3/ed). 


EE Ê C44 XI eee Ad » Uk ok 13 `; 
4 B: It’s kind of + đại từ tan ngữ: Ai đó thật tot bụng/ tử te đê làm gi 


RY 


i C: Gerund (V-ing) đứng đầu câu và làm chức năng chủ ngữ 
61 


a 

31A: Mustn’t + V-nguyên: Không được phép làm gì (ngụ ý cắm đoán). 

32A: To be disappointed: bực mình (dùng cho người) 

33D: Thì hiện tại hoàn thành + since + thì quá khứ don/méc thời gian 

34B: Few + danh từ đếm được số nhiều: có (quá) ít (hầu như không có) 

35C: Without: mà không 

36A: Go out: tắt 

37A: If: Liệu rằng 

38C: Câu điều kiện loại II: If clause (thì quá khứ don), main clause (could/would + 
V-nguyên) 

39D: Used to + V-ing: Đã từng làm gì (diễn tả thói quen trong quá khứ) 

40C: Prefer + V-ing + to + V-ing: Thich lam điều gì hơn điều gi 

41A: S + wish + thi quá khứ hoàn thành: Diễn tả điều ước muốn không có thật 
trong quá khứ 

42A: To be tired of something/doing something: mệt mỏi với điều gì 

43A: Câu điều kiện loại I: If clause (thì hiện tại đơn), main clause (tương lai đơn) 

44A: To be about + V-to infinitive: Chuẩn bị làm điều gì 

45B: Applicant: Người nộp hồ sơ xin việc, ứng viên tham dự phỏng vấn 

46A: Favourite: Yêu thích, ưa thích 

47C: Put off: Hoàn lai, trì hoãn 

48B: Or: hoặc là, nếu không \ 

49B: So that + clause: dé ............ (ménh dé chi li do) 

50B: Lose (match) by + số ban thang: thua (tran đấu) với + số bàn thắng 

51A: Câu hỏi đuôi (Tag question): Nếu vé trước ở thé khang định thì phan hỏi đuôi 
ở thể phủ định và ngược. Hơn nữa, nếu về trước không dùng động từ đặc biệt 
hay trợ động từ mà chỉ dùng duy nhất động từ thường thì ta phải mượn trợ 
động từ DO dé thiết lập phan hỏi đuôi. 

52A: Chúng ta dùng thì hiện tại đơn trong trường hợp này vì sự việc “cô Thủy sống 
cùng với chồng tại thành phố Hồ Chí Minh” là một sự thật. 

53C: On foot: đi bộ 

54B: How + V-to infinitive + noun: làm cái gì như thé nào 

55A: False teeth: răng giả 

56A: Câu cam than dùng với What (What + noun!) 

57D: To be clever/good at + môn học: giỏi về môn học nào đó 

58A: To be willing + V-to infinitive: sẵn sàng làm điều gì 

59C: To be made from: được làm từ 

60A: Made progress: tién bộ, đạt được thành tựu 


62 













: Should + aves + V3/ed: Đáng ra/ lẽ ra đã làm gi 


62 2D: Trong câu điều kiện loại III, nếu từ If của mệnh đề giả định (if clause) được 
T giản nee thì từ “Had” phải được đặt lén đứng thay vị trí của từ “IP? và tất 
nhiên cấu trúc ngữ pháp của câu ấy không thay đổi gì. 
a Used to + Vnguyén: Đã từng làm gì (Diễn tả thói quen hay hành động diễn ra 
— trong quá khứ) 
am S + wish + quá khứ hoàn thành: Dién tà diéu uóc muón khóng có thuc trong 
quá khứ. 
i A: Between ....... and Sahai : Gitta cai gi/ai va cai gi/ai 
B: In + nam/thang; in + thang + năm 
D: Would you mind + V— ing: Cam phiền (anh, chi .. 
ich sự) 


1 
EA 


.) làm việc gì (lời yêu cầu 





Trong phan gạch chân, ta nhận thay thi quá khứ hoàn thành được sử dụng. Vì “No 
Ei. sooner" đứng giữa trợ từ “had” Mà động từ chính “V3/ed” nên trật tự từ của 

— câu được giữ nguyên. Nhung nếu “No sooner” được chuyển ra đầu câu thì 

P hién tuong đảo ngữ xảy ra. Cụ thé như sau: 

lo sooner + had + S + V3/ed + than + thi quá khir don 
m B: Thi quá khứ đơn + after + thi quá khứ hoàn thành 

mm B: A number of + danh từ số nhiều + động từ số nhiều 

: In advance: Trước, sớm 

13D: Nếu câu hỏi đuôi (Tag question) có dạng: Let’s + Vnguyên ....? thì phần hỏi 

ry ụ đuôi, chúng ta phải dùng “shall we” 


T 4C: It takes someone + khoảng thời gian + V to infinitive: Ai đó mát bao lâu dé 
— làm gi 





15B: Only when (Chi khi) đứng dau câu thì hiện tượng đảo ngữ xảy ra. Trong câu 
q nay, do chúng ta dang dùng thi qua khứ don nên chúng ta phải dùng hình thức 
quá khứ của trợ động từ “do” là “did” để diễn đạt, 

D : Although + clause: Mặc dau ........ 
1B: Câu diều kiện loai III: If clause (thì quá khứ hoàn thành), main clause 
( (could/would + have + V3/ed) 

p Advise someone + V- to infinitive: Khuyên ai nên làm gì 

| Advise someone not + V- to infinitive: Khuyên ai không nên làm gi 

JA: Or else: Néu khóng, kéo 

: Thanks to + something: Nhờ vào cái gì/điều gi 

1D. : Với cấu trúc “Suggest” ta có: S1 + suggest + (that) + S2 + (should) + 
- Vnguyén: Ai dé nghị ai làm việc gì 
63 











CAMERA LETRA IIIA Tee so DEM RR KR T MER Roto m AER Nase M Ao e NA DA get tri t trt tn mnn nm tnm - — -. rere NH9 0W. van A 


82A: If only + thì quá khứ đơn: Giá mà ...: Nó diễn đạt một điều ước muốn không 
có thực ở hiện tại. Cấu trúc này có cách dùng như câu diễn dat với “wish” — 
diễn tả điều ước muốn không có thực ở hiện tại. 

83C: How long: Bao lâu 

84C: Make someone + adjective/Vnguyén: Khiến ai như the nào/làm gì 

85B: Vì hai sự việc “bạn đến trễ và máy bay đã cất cánh” đều xảy ra trong quá khú, 
thêm vào đó, hành động “máy bay cất cánh” xảy ra trước so với việc “bạn đến 
tr” nên ta phải dùng thì quá khứ hoàn thành cho sự việc “may bay cất cảnh”. 

86D: Dai từ quan hệ “whose” (của người ma) dùng dé thay thé cho các tinh từ sở 
hữu như: her, his, .... Có một cách giúp các ban có thể lựa chọn nhanh mà 
chính xác về những trường hợp phải dùng “whose” đó là: ngay sau 
“whose” luôn luôn là một danh từ (whose + danh từ). 

87A: To be fed up with something: Chan ngán điều gi 

88C: Somebody look(s) + adjective: Ai đó trông nhu thế nào 

89B: Which; Cái nào 

90A: The other + noun: Cái còn lai, cái cuối cùng (chúng ta thay rang chỉ có hai 
chỗ ngòi còn lại, bạn ngòi chỗ gan cửa så, còn tôi ngòi chỗ còn lại (chỗ còn lai 
ở đây là chỗ sau cùng được xác định). 

91B: So far: Đến lúc này, cho tới bây giờ. “So far" được dùng trong câu ở thi hiện 
tại hoàn thành. 

92A: Would you mind + V— ing: Cam phiền (anh, chị, em ....) làm điều gi (lời yêu 
cầu lịch sự) 

93A: Most of the + danh từ số nhiều: Đa so..... 

94B: Apologize to someone for something: Xin lỗi ai về điều gì 

95A: Bet + khoản tiền on something: Cá cược một khoản tiền vào việc gì 

96B: Get off: Bước xuống (xe, tàu....) 

97A: Scholarship: Học bóng 

98A: Take advantage of something: Lợi dụng/ tận dụng điều gì 

99A: Take up + sở thích: Theo đuổi sở thích 

100A: Suit + someone: Hợp với ai (thường hay dé cập đến áo quan) 


64 





F ĐỀ SỐ 1 


Question 690.0: s causes lung cancer. 

j _A. To smoke B. Smoke C. Smoking D. Smoked 
Question 7: If I had a map, L......... you to show me the way to the market. 
A, wouldn’t ask B. didn’t ask C. had asked D. wasn’t asking 
‘Question 8:.......... the strong wind, they kept driving fast. 

_ A. Because of B. Due to C. Thanks to D. Despite 
Question 9: The light .......... while I was reading the book. 

_ A. put off B. ran off C. went out D. went off 
Question 10: When the telephone rang, she had finished ........... 
i A. cook B. to cook C. to be cooked D. cooking 
Question 11: “Would you like to have .......... tea?” 

j _ A. any B. much C. some D. few 
Question 12: The children kept .......... noise although their parents had punished them. 

- A. make B. to make C. made D. making 

Question 13: The man prevented us .......... near the schoolgate. 

_ A. with B. against C. for D. from 
| ^ estion 14: Unfortunately, we .......... the last train. 

_ A. missed B. forgot C. interrupted D. sold 

Qu estion 15: .......... the people in the village speak English quite well. 
_ A. Many B. Most C. Most of D. Many more 

Qu estion 16: The number of men .......... from Laos. 

(A. are coming B. come C. comes D. have come 








HÂN BA 


Di 





BO DE LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT 
VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 





| Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word 
whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each 
of the following questions. 


estion 1 A. snowed B. trained C. followed D. booked 
Question 2 A. hear B. dear C. bear D. clear 
)uestion 3 A. wine B. kind C. mice D. union 
Question 4 A. blood B. flood C. pool D. club 
Question 5: A. women B. get C. step D. let 


£^ Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to indicate the correct 
answer to each of the following questions. 








65 





Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ngô Van Min 


Question 17: I want to be a computer .......... when I grow up. 
B. design C. programme D. invention 
who will ask you some questions about your work 


A. programmer 
Question 18: This is the 

experience. 

A. employee B. interviewer 
Question 19: Your English has improved so much........... 


C. employment D. interviewee 


A. lately B. recently C. late D. A and B are correct 
Question 20; They stopped car .......... buy something for breakfast. 

A. in order to B. inorder that C. so that D. in order for 
Question 21: It is the best hotel .......... . have ever known. 

A. which B. that C. what D. of which 
Question 22: I am going to have my hair .......... tomorrow. 

A. to cut B. cutting C. being cut D. cut 
Question 23: I had an unhappy life during my ........... 

A. childhood - B. children C. childlike D. child 
Question 24: This is .......... most difficult test that I have ever met. 

A.a Bex C. the D. a more 
Question 25: .......... reading the news. 


A. It is worthless C. It is impossible 

B. It is necessary D. There is no need 
Question 26: - “Thank you for your beautiful present!" 

A. You know it is very expensive B. I'm glad you like it 

C. Hardly do I like it D. It's my pleasure 
Question 27: - “I’m terribly sorry for not sending the letter for you.” 

A. You're welcome C. Oh, forget it 

B. Make yourself at home D. I hate it 
Question 28: - “How often do you go to the city?" 


C. Two hours D. For a long time 


A. By plane B. Twice a year 
Question 29: - * 
- “Oh, that's a good idea." 
A. How much does it cost C. How about having a cup of coffee 
B. How may I help you D. How long does it last 


Question 30: - *Would you mind waiting for him a moment?" 


A. No, I wouldn't D. Yes, | wouldn't 


C. Yes, I would B. No, I would 


66 
































Cty TNHH MTV DVVH Khang Viét 





^ Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined 
that needs correcting. 
stion 31: He has changed so much late. 
AT al SANG 
estion 32: I would rather stay at home more than go to the cinema. 
! A B Eri 
uestion 33: I apologized to Tom of having stolen his watch. 
T A B C D 
p" tion 34: He smoked very much, so he died for lung cancer. 
b A B C D 
Q Qu es stion 35: The woman who daughter is good at maths is a lawyer. 
rin A B & D 
ụ Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate its meaning 
is similar to that of the original sentence. 
Qu estion 36: It was too noisy for me to read a book. 
Ú (A Jf it isn’t noisy, I can read a book. 
3 OB It was so noisy that I couldn't read a book. 
n C. It was very noisy so that I could read a book. 
os I can't read a book because it is very noisy. 
estion 37: “Can you speak slowly?" he said to me. 
i. He asked me if I could speak slowly. 
k B . He asked me if could I speak slowly? 
€ He asked me whether I can speak slowly. 
— D. He asked me whether can I speak slowly. 
3 jie BS tion 38: “Remember to go to bed early,” she said to me. 
. She ordered me to go to bed early. 
B . She wished I had gone to bed early. 
7. She reminded me to go to bed early. 
D She asked me why I hadn’t gone to bed early. 
lestion 39: - “I’m sorry. I was late,” John said to her. 
- John accused her of being late. 
B. John said to her that he was late. 
C + She apologized to John for being late. 
D. - John apologized to her for being late. 
lc estion 40: He had hardly put up the tent when it rained. 
4 It had rained before he put up the tent. 
B. He put up the tent while it was raining. 
_©. By the time he puts up the tent, it will have rained. 
Ib. Hardly had he put up the tent when it rained. 








AW 





Giải nhanh GDBT T n — Ng i 


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer 
sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 41 to 45. 

After many days alone at sea, Joshua Slocum saw a sailor steering his ship. It 
was the captain of the Pinta, one of Columbus’s ships. In writing of his round - the 
- world journey in the 1890s, Slocum told of how real the captain seemed. 

Sir Ernest Shackleton told a similar story. He and two friends were tramping 
thirty - six miles across South Georgia, Antarctica, in 1914. They became aware of 
a fourth member of the group. It guided them across the snow, rock, and ice of the 
island. No one knows yet why people, alone or with others, imagine such 
companions. When we find the reason, it will be important, especially to astronauts 
and deep - sea explorers, who must work in lonely places. It may also explain why 
children often tell of unreal playmates. 

Question 41: Joshua Slocum thought he saw ........... 
A. the captain of the Pinta C. the captain of the Nina 
B. Christopher Columbus D. the ghost of his brother 
Question 42: Slocum probably imagined this companion because he was ........... 


A. seasick B. lonely C. hungry D. sunburned 
Question 43: In his book, Slocum wrote that this companion seemed ........... 
A. real B. ghostlike C. friendly D. frightening 


Question 44: Another imaginary companion was described by .......... : 
A. Robert Peary C. Ernest Hemingway 
B. David Lewis D. Ernest Shackleton 
Question 45: Three men felt a fourth presence as they tramped across .......... 
A. the Statue of Georgia C. the island of South Georgia 
B. an Australian island D. the Arctic Circle 


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your 
answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks from 46 to 50. 


ACTION SCIENCES IN FILMS 


Modern cinema audience, expect to see plenty. of thrilling scenes in action 
films. These scenes, ...(46)... are known as stunts, are usually performed by 
stuntmen who are specially trained to do dangerous things to be extremely precise. 
sometimes stopping right in front of the camera and film crew. At an early 
..(47)... in the production on an expert stuntman is called in to work out the action 
..(48)... and form a team. He is the only person who can go against the wishes of 
the director although he will usually only do this in the interests of safety. 

Many famous actors like to do the dangerous ...(49)... themselves, which 
roduees better shots, since stuntmen don't have to stand in for the actors. Actors 
üke to become involved in all the important aspects of the character they arc 
playing, but without the recent progress in safety equipment, insurance companies 


68 














































would never let them ...(50)... the risk. To do their own stunts, actors need to pe 
g good athletes, but they must also be sensible and know their limits. If they were to 
> hurt, the film would come to be sudden halt. 


A Bs. 46: A. who B. whom C. which D. of which 
D uestion 47: A. parts B. stage C. area D. section 
| Q uestion 48: A. wonders B. composer C. scenes D. players 
Question 49: A. duty B. chapter C. activity D. parts 
A. take B. to take C. do D. to do 





Q uestion 50: 





HƯỚNG DAN GIẢI CHI TIẾT 
Question 1: D - booked 
* ed trong từ booked được phát âm là /t/, ed trong các từ “snowed, trained, 
owed" được phát âm là /d/. 
estion 2: C - bear 
og ear trong từ bear được phát âm là /ea(r)/, ear trong các từ còn lai “hear, dear, 
clear" được phat âm là /ra(r)/. 
Question 3: D - union 
D. * i trong union duoc phát àm là /i/, i trong các từ còn lai “wine, kind, mice” được 
phát âm là /a1/. 
uestion 4: C - pool 
"uu 00 trong poo! được phát âm là /u:/, oo trong các từ còn lai “blood, flood, club” 
oc phát âm là /A/. 


uestion 5: A - women 
> * e trong women được phát âm là /i/, e trong các từ còn lai “ger, step, let" được 
phat âm là /e/. 
Question 6: C - smoking 
Et Về mặt ngữ nghĩa: “Hit thuốc là nguyên nhân dan đến ung thư phôi.” 
y Về mặt ngữ pháp: Quan sát câu góc dé cho, ta tháy cáu vàn càn vi trí cüa mót 
hủ ngữ. Nhu ta biết: gerund (V-ing ) - hinh thức danh động từ khi düng dàu cáu 
6 chức năng của một danh từ làm chủ ngữ. Do vậy, C là đáp án cần tìm. 
Các đáp án còn lại không phù hợp vì: 
—A. To smoke là V - fo infinitive dé chi mục dich - không thé đứng đầu câu làm 
thủ ngữ. 
- B. Smoke là V - bare infinitive và D. Smoked là hình thức quá khứ đơn của động 
tù smoke. Vì vậy, chúng không thể đứng đầu câu đảm nhiệm chức năng chủ ngữ. 
Question 7: A - wouldn't ask 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Néu tôi có ban do, tôi sẽ không hỏi bạn đường dé đến chợ.” 
1 m Về mặt ngữ pháp: Quan sát câu văn ta thay, từ if đang được sử dụng và 
nệnh đề giả sử (if clause) được chia ò thì quá khứ đơn (fad). Ta luận ra đây là 


lạng câu điều kiện loại II với công thức như sau: 
69 


If clause (QKD), main clause (S + would/ could + Vnguyên ven) 
Từ công thức trên, ta thay A là dap án duy nhất đúng. 
Question 8: D - Despite 
+ Vé mat ngữ nghĩa: “Mặc dù có gió manh nhưng chúng tôi vẫn lái xe nhanh." 
+ Về mặt ngữ pháp: Dựa vào ngữ nghĩa và ngữ pháp của câu, ta chọn đáp án D 
là đáp án duy nhất đúng. Trong trường hợp này, ta có công thức sau: 


Despite + N/N.P, clause : mặc dit, cho dit, dáu rằng 





Các dap án còn lại không phù hợp vi: 
A. Because of: Because of + N/N.P, clause: bởi vi, do bởi - không phù hợp vẻ 
mặt ngữ nghĩa của câu văn. 
B. Due to: Due to + N/N.P, clause: boi vì, do boi - không phù hợp về mặt ngữ 
nghĩa của câu văn. 
C. Thanks to + N/N.P, clause: nid vào - không phù hop về mặt ngữ nghĩa của 
cau văn. 
Question 9: C - went out 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “Trong khi tôi đang đọc sách thì đèn tắt.” 
+ Về mặt ngữ pháp: go out: tắt (went là hình thức quá khứ don của động từ go) 
Các đáp án còn lại không phù hợp vì: 
A. put off (v): rời khói 
B. run off (v): rút hoặc chảy ra khói (ran là hình thức quá khứ đơn của động từ run) 
D. go off(v): rời, bắn ra, nỗ (went là hình thức quá khứ đơn của động từ của go) 
Question 10: D - cooking 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “Khi điện thoại reo, cô ấy đã náu ăn xong rồi.” 
+ Về mặt ngữ pháp: Ta có: finish + V — ing. Vậy, ta chon D là đáp án đúng. 
Các đáp án còn lại không phù họp vì: 
A (cook), B (to cook) và C (to be cooked) đều không phù hợp về mặt ngữ pháp 
của câu văn. 
Question 11: C - some 
+ Vé mat ngữ nghĩa: “Ban ding một it trà nhé?" 
+ Về mặt ngữ pháp: Some thường xuất hiện trong câu văn có ý nghĩa của một 
lời mời: Would you like + V- to infinitive? Mặt khác, ta thay zea là danh từ không 
đếm được. Ta có : 


Some + danh từ đếm được số nhiều/danh từ không đếm được: 


một vài, một tí, một ít 





Các đáp án còn lại không phù họp vì: 
A. any: any + danh từ đếm được số nhiều/ danh từ không đếm được (hàm ý phủ 
định): mót ti, một it - thường xuất hiện trong câu phủ định và câu hỏi. 


70 
























- Vi du: Is there any water in the bottle? (Còn chút n nước nào trong chai khong?) 
Câu này hàm ý hầu như không còn nước trong chai. 

B. much: much + danh từ không đếm được: nhiéu - không phù hợp về mặt ngữ 
: ghia của câu van. 

^D . few: few + danh từ đếm được số nhiều: quá it, hau như không (hàm ý phủ 
¡nh h) - không phù hợp vẻ mặt ngữ nghĩa và ngữ pháp của câu văn. 

estion 12: D - making 
“+ Vẻ mặt ngữ nghĩa: 
ép tuc lam on.” 
— Về mặt ngữ pháp: Ta có: keep + V-ing: cứ mãi làm gì, tiếp tuc làm gi 
mnm. 
)uestion 13: D - from 


E Vẻ mặt ngữ nghĩa: 


“Mac cho cha mẹ đã trừng phat thì những đứa trẻ van 


“Người đàn ông ngăn không cho chúng tôi dên gan công 


i Ta có: miss (v): m lỡ (chuyến Xe, chuyén tàu). Usu là inh thức qua khứ 
n của động từ miss). 


N a interrupt (vy gián đoạn, phá vỡ cái gi đang diễn ra liên tục (interrupted là 
M 
h thức quá khứ đơn của động từ interrupt). 


rsd nhiều. Ta cũng biết most of thường được sử dụng trước các từ chi han định 
hu the, this, these, those, my,.... Công thức: Most of + the/this/these/those... 
i ETI ET Ne SORES le D eut g 
mh từ dém được số nhiéu/danh từ không dém được. Từ lý luận trên, ta rút ra C 


3 dáp án cón lai khóng phü hop vi: 
A. Many - không phù hợp về mặt ngữ pháp của câu văn (Trong trường hợp nay, 
inh thức đúng là: many people) 


m với những từ chỉ hạn định). 

D. Many more: không có cụm từ này. 

uestion 16: C - comes 

; + Vèmătn gữ nghĩa: “Phân lớn những người đàn ông này đến từ Lào.” 


71 


T WIUT TIG UID E. 06 0U vui c0 WARTE YEEWEYE o o A ms RR 
bice o Hi A dnt r2. e endis alot aUe ML AES UEEUL CDS MEN E Eua. 0 à 0 0 à. —— Ed 


* Về mặt ngữ pháp: 
The number of + danh từ đếm được số nhiều + Vsé ít: phan lớn 


Question 17: A - programmer 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Khi tôi trưởng thành, tôi muốn trở thành lập trình viên 
máy tính.” 

Ta có: programmer (n): nguoi lập trình 
Các dáp án cón lai khóng phü hop vi: 

` B. design (n): bản thiết kế 

C. programme (n): chuong trinh 

D. invention (n): su phát minh 
Question 18: B - interviewer 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Đây là người phóng vấn sẽ hỏi bạn một só câu hỏi liên 
quan đến kinh nghiệm làm việc của bạn.” 

Ta có: interviewer (n): người phong ván 
Các đáp án còn lại không phù họp vì: 

A. employee (n): nhân công 

C. employment (n): công việc, việc làm 

D. interviewee (n): người được phỏng van 
Question 19: D - A and B are correct 

+ Về mặt ngữ nghĩa: *Vón tiếng Anh của bạn gan đây đã tiến bộ rat nhiêu.” 

+ Về mặt ngữ pháp: lately = recently: gån đây - thường được sử dung trong 
thì hiện tại hoàn thành và có vị trí đứng: đầu câu hoặc cuối câu. 
Question 20: A - in order to 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Ho dừng xe dé mua vai thứ cho bữa sáng.” 

+ Về mặt ngữ pháp: In order to + Vnguyén ven: để... - mệnh đề trạng ngữ 
chỉ mục dích. 
Các đáp án còn lại không phù họp vì: 

B. in order that, C. so that 

Ta có: so that/in order that + clause (S + modals + Vnguyén vẹn): dé mà, muc 
dich là ... - không phù hợp vé mặt ngữ pháp của câu van. 

D. in order for: in order for + N/N.P/ V-ing: để mà, nhằm muc dich ... 
phù hợp về mặt ngữ pháp của câu văn. 
Question 21: B - that 

+ Về mặt ngữ nghĩa: * Đây là khách sạn tốt nhất mà tôi từng biết. ” 

+ Về mặt ngữ pháp: Như ta biết, that thường di sau các trường hợp so sánh cực 
cáp như: the first, the last, the only, the best,... Do vậy, ta chọn đáp án B. 
Các đáp án còn lại không phù hợp vi: 

A. which: cái ma... - dùng để thay thé cho những từ chỉ đồ vật, con vật, sự vật: 
làm chức năng tân ngữ hoặc chủ ngữ. 


72 


- khóng 














i Day la dang uw. của cau trúc tờ bảo: 


S + have + O (thing) + P.P 


r ác đáp án còn lại không phù hợp vì: 
A. to cut - dạng to-inf 


- Về mặt ngữ nghĩa: “Tôi có một cuộc sống bát hạnh suốt thời thơ ấu.” 

T Ta có: childhood (n): thời thơ ấu 

Cá be đáp án còn lại không phù hop vi: 

B. children (n): trẻ con 

+ childlike (adj): ngây tho, hon nhién 

"D .ehild (n): trẻ con (danh từ số ít của children) 

Iestion 24: C - the 

X Về mặt ngữ nghĩa: “Day là bài kiểm tra khó nhất mà tôi từng gặp.” 

Ir - VÈ mặt ngữ pháp: Ta quan sát thay cụm từ most difficult trong câu văn dé 
- Đây là dạng câu so sánh nhất của tính từ dai difficult. Ta có công thức sau: 


So sánh cực cấp của tính từ hoặc trang từ dài: 





.. the most + long adj/adv +... 

„ C là đáp án duy nhất đúng. 

lion 25: A - It is worthless 

Về mặt ngữ nghĩa: “Không ich lợi gi trong việc doc các tin tức.” 

Vẻ mặt ngữ pháp: It is worthless + V-ing: không có lợi ich trong việc gi. 
đáp án còn lại không phù hợp vì: 

3. It is necessary: thật cần thiết. 


). There is no need: không cán phải. 
có: There is no need + Vto-inf: không cán phải lam gi. 


43 





Question 26: B - I’m glad you like it. 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Cam ơn về món quà đáng yêu của ban.” - 
khi bạn thích no.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Đây là dạng câu chức năng giao tiếp. Vì vậy, dé đáp lại lòj 
cảm ơn này, ta chọn đáp án B là phù hợp với tình huóng dé cho nhất. 

Các đáp án còn lại không phù họp vì: 

A. You know it is very expensive: Bạn biết đấy, nó rất đắt. Không dùng câu nói 
nay dé đáp lại lời cảm ơn chân thành từ người nói. 

C. Hardly do I like it: Tôi không thích nó chút nào - Không dùng cho câu đáp lại 
lời cảm ơn. 

D. It's my pleasure: Đó /à vinh hạnh của tôi - dùng dé đáp trả những câu cam 
ơn sự giúp đỡ của mình về việc gì đó. 

Question 27: C - Oh, forget it. 
+ Về mặt ngữ nghĩa: - “Tôi thật sự xin lỗi vì đã không gui thư cho ban.” 
- “Không sao, tôi đã quên roi.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Ta quan sát thấy đây là dạng câu chức năng giao tiếp. Dói 
với loại câu mang hàm ý xin rỗi, ta thường đáp trả bằng những văn phong lịch su 
hàm ý bő qua. Do vậy, ta chọn đáp án C. 

Các dáp án cón lai khóng phü hop vi: 

A. You're welcome: Bạn luôn được chào đón - dùng dé đáp trà đối với những 
câu cảm ơn vì đã giúp đỡ. 

B. Make yourself at home: cứ tir nhiên như ở nhà - không phù hợp với ngữ 
nghĩa của câu văn. 

D. I hate it: Tôi ghét điều đó - không dùng trong văn phong lịch sự. 

Question 28: B - Twice a year 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Ban đến thành phó này máy lan roi?” 

+ Về mặt ngữ pháp: Ta quan sát câu đề cho sử dụng “How often...”. Đối với 
dạng câu hỏi này, ta phải đáp lại bằng cách nói: 

“once/twice/ “số đếm + times” + a + week/month/year” hoặc 
“sometimes/never/rarely...” 
Các đáp án còn lại không phù hop vi: 

A. By plane: bằng máy bay - trả lời cho câu hỏi về phương tiện. 

C. Two hours: trả lời cho câu hỏi “How long”. 

D. For a long time: trong một thời gian dai, lâu lắm rồi - trả lời cho câu hỏi 
“when/ how long”. 

Question 29: C — “How about having a cup of coffee?" 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Ban nghĩ thế nào về việc dùng một tách cà phê?” - “Q, 
đó là một ý kiến hay. ” 

+ Về mặt ngữ pháp: Ta có thé dùng “How about + N/N.P?” để hỏi ý kiến củ2 
ai muốn làm gì đó không. Trong trường hợp này, ta chọn C là đáp án đúng. 


74 


“Tôi rat vui 




























c dap án còn lại không phù hop vi: 
How much does it cost? Cdi này bao nhiêu tiên? - Day là câu hỏi vé gia ca, 


Tn 


. How may I help you? Tôi có thé giúp được gi cho ban? - Câu giao tiép mang 
chat lich sự mong muốn được giúp đỡ ai đó làm việc gi. 

D. How long does it last? Nó kéo dài trong bao lâu? - không phù hợp với ngữ 
ja của câu văn. 

tion 30: A - No, I wouldn’t 

+ Vẻ mặt ngữ nghĩa: “Ban có thé chờ anh dy một chút nữa được không?” 

Về mặt ngữ pháp: Day là dang câu chức năng giao tiếp với cầu trúc “Would 
ju mind + V-ing? Cam phien ai đó làm gi?". Dói với dang này, ta phải đáp lại 
ng câu trả lời lich sự hoặc ré nhị. Do vậy, ta chon dap án “A. No, I wouldn't: 
in ng. tôi din Wes at oy y & tôi sé đợi). 


vé mặt ngữ nghĩa: “Gdn đây anh áy đã thay đổi rất nhiều. " 


m vé mặt ngữ pháp: Nhu ta biết, lately: gån dáy được sử dung trong thì hiện 
hoàn thành với hai vị trí đứng: đầu câu hoặc cuối câu. 


ET V 
Question 32: B - more than — than 
WE mặt ngữ nghĩa: “Tôi thích ở nhà hon là di xem phim.” 


| vé mặt ngữ pháp: Ta quan sát thấy có would rather trong câu văn dé 


cho. 
Day là dạng thức “would rather...than...”. Ta có cau trúc như sau: 


S + would rather + V nguyên vẹn + than + V nguyên vẹn : 
thích cái gì hơn cái øì (một chủ ngữ) 
a : S1 + would rather + S2 + QKD (+ than + QKÐ): ai đó thích người 
i A m gi hon làm gi (hai chủ ngũ). 
uestion 33: B - of for 


Ls. E. Md hut e pene Dic WEN z " ANE 
F Ve mặt ngữ nghĩa: “Tôi xin lôi Tom vé việc dà đánh cap chiếc dong ho của 
COMETE 


la Có: apologize to S.O for S.T/ doing S.T: xin lỗi ai về việc gì 
4 pon 34: D - for — of 


n Ve mặt ngữ nghĩa: “Người phu nữ có con gái học giỏi món toán là một luật su.” 
EN o. 0. du akg Ba Y, gi, 
T. Ve mặt noữ pháp: Câu góc vôn có: 
“The woman is a lawyer. Her daughter is good at maths.” 
75 


Tố ng Tố ee Te 

Ta cần một đại từ quan hệ, chính là whose - đại từ có thể thay thế cho tính từ sỏ 

hữu “her”. Nhu ta biết: who: gười mà - dùng để thay thế cho những từ chỉ người 
làm chức năng chủ ngữ. Ta không thê dùng who trong trường hợp này. 

- The woman is a lawyer. Her daughter is good at maths. 

whose 

— The woman whose daughter is good at maths is a lawyer. 

“Cần lưu ý: đại từ quan hệ whose đặt ngay sau từ ma nó cần thay thế.” 
Question 36: B - It was so noisy that I couldn’t read a book. 

+ Về mặt ngữ nghĩa: Câu gốc = Đáp án B: “O đây quá ôn đến nói tôi không thé 
đọc sách.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Ta có hai cầu trúc tương duong vé mặt nghĩa: "too + 
adj/adv + V- to infi initive = ...s0 + adj/adv + that + clause: quá . .. đến nói ..." Hai 
cấu trúc này có thé dùng dé thay thé cho nhau nhưng ý nghĩa của câu thì Mông hè 
thay đổi. 

- Phuong án sai: 

A. “Nếu ở đây không 6 ồn thì tôi có thé đọc sách”. Câu văn sử dụng câu điều kiện 
loại I để diễn tả sự việc có thể hoặc không thể xảy ra trong tương lai - không phù 
hợp với ý nghĩa của câu góc. 

C. Ở đây quá ồn để tôi có thể đọc sách - không phù hợp với ý nghĩa của câu góc 

D. Tôi không thé đọc sách bởi vì ở đây quá ồn - mệnh đề trạng ngữ chỉ lí do: 
không phù hợp với ý nghĩa của câu góc. 

Question 37: A - He asked me if I could speak slowly. 

+ Về mặt ngữ nghĩa: Câu gốc: “Ban có thé nói chậm một chút không? ” anh a ay 
nói với tôi. > Đáp án đúng: “Anh dy hỏi tôi liệu tôi có thê nói chậm lại không”. 

Đây là dạng câu tường thuật gián tiếp dạng "Có/Khóng". Trong truóng hop 
này, ta dùng whether hoặc if dé bát đầu câu gián tiếp và lược bỏ dấu *?". Khi đôi 
từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, ta phải tuân theo quy luật về thì: lùi về một thì 
so với thì trong câu góc (ở đây: hiện tai đơn ¬ quá khứ đơn). Riêng x đối với động từ 
khiếm khuyết trong trường hợp này: can — could. 

* Phương án sai: 

B. không sử dụng dấu *?” trong câu tường thuật gián tiếp. 

C. phải lùi một thì so với thì của câu góc: can + could. 

D. đảo ngữ - sai ngữ pháp của câu tường thuật gián tiếp. 

Question 38: C - She reminded me to go to bed early. 

+ Về mặt ngữ nghĩa: Câu gốc: “Nhó đi ngủ sớm nhé,” cô ấy bảo tôi. => Đáp án 
đúng: C. Cô ay nhắc tôi đi ngủ sớm. 
s Phương án sai: 

A. Cô à ay ra lệnh cho tôi di ngủ sớm. 

B. Cô ấy ước gì tôi đã đi ngủ sớm - Câu văn diễn tả điều trái với thực tế tron# 
quá khứ - không phù hợp với ý nghĩa của câu gốc. 


ae 


76 


















- D. Cô ấy hỏi tôi sai sao lại không di ngủ sớm. 
Question 39: D - John apologized to her for being late. 
" 4 Về mặt ngữ nghĩa: Câu gốc : “Anh xin lỗi. Anh đã đến trễ. ” John nói với cô 
fy. = Đáp an đúng: D. “John xin lỗi cô ấy vì đã đến trễ.” 


* Phương án sai: 
Mi 
a A. John buóc tói cô Ấy về việc đến trễ. 


p. John nói với cô ay rang anh a ay đến trễ. 
-€. Cô ấy xin lỗi John vì đã đến trễ. 
' estion 40: D - Hardly had he put up the tent when it rained. 
+ Về mặt ngữ nghĩa: Câu góc: “Chẳng bao lâu sau khi anh ấy dựng lèu thì trời 
.” => Đáp án đúng: D. “Chdng bao lâu sau khi anh dy dựng léu thì trời mua.” 
“Ta có: “S + had + hardly + V3/ed + when + QKD = Hardly + had + S + 
V3/ed + when + QKĐ: ... không bao lâu thì...” 
* Phương án sai: 
— A. Trời đã mưa rước khi anh ấy dựng lèu. 
= B. Anh ấy dựng lều trong khi trời dang mưa. 
4 Trời sẽ mưa trước khi anh ấy dung léu. 
x T 


|. 









i 


| i Hướng dẫn giải câu 41 - 45 
Bài dich đề nghi: 

Sau nhiều ngày một minh lênh đênh trên biển, Joshua Slocum đã nhìn thay một 
thiy thi dang lái tàu. Đó là thuyền tướng của con tàu Pinta - một trong những con 
i au của Columbus. Trong nhật ky chuyến hành trình vòng quanh thé giới vào 

n những năm 1890 của minh, Slocum đã mô tả lại diện mao có thật ra sao của người 
thuyền trưởng. 
“Ngài Ernest Shackleton đã kể một câu chuyện tuong tự của ông. Vào năm 
1914, 6ng va hai người bạn đang băng qua 36 dặm đường dọc South Georgia thuộc 
ù ^ Nam Cực. Ho bát giác y thức được có thành viên thứ tư trong nhóm. Chính 
ò ó chi đường họ băng qua tuyết, đá và các tản băng trên hòn đảo. Không một ai 
et tai sao mọi người, dù đi một mình hay cùng với những người khác, đều tưởng 
mg về những những người bạn đồng hành như vậy. Khi chúng tôi tìm ra được 
Buyén nhân, điều đó sẽ rat quan trọng, đặc biệt là đối với các phi hành gia vũ tru 
y những nhà thám hiểm đại dương, những người luôn làm việc ở những nơi 
Ôi ong có người. Điều nay cũng giải thích tại sao trẻ con thường kế chuyện về 
ng người bạn vô hình. 
estion 41: A - the captain of the Pinta. 

i Câu dè hỏi: “Joshua Slocum nghĩ rằng ông ta đã nhìn thấy ...” 

là Trong đoạn 1 dòng thứ nhất có dé cập: “After many days alone at sea ... the 

pete ain of the Pinta...” (Sau nhiéu ngay một mình lênh đênh ngoài bién, demit 

P um nhìn thấy một thủy thủ đang lái chiếc tàu. Đó là thuyền trưởng của con tàu 
ita...) 

did. 








_ Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt. 


















Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ngô Văn Minh 
o mạo hiểm. Dé thực hiện luôn vai trò đóng the, các diễn viên cần phải có thể lực 


Question 42: B - lonely i 
t, dòng thòi họ phåi có óc poan goan và hiểu ró nhüng giói han có thé cüa bàn 


+ Câu dé hỏi: “Slocum có lẽ đã tưởng tượng ra người ban đồng hành này bởi 


vi Ông ta . 
2n fone câu dau tiên của đoạn 1 có dé cáp: "After many days alone at sea |. 3 Om 46: C- which 


the captain of the Pinta...” (Sau nhiều ngày một minh lênh dénh ngoài biển, Yoshuc which: cái mà... dùng để thay thé cho những từ chi vat, đồ vat, con vat; làm 
Slocum thay mot thuy thu dang Idi chiếc tàu. Đó la thuyên trwóng của con tài, 
Pinta...) 

Question 43: A - real 

+ Câu đề hỏi: “Trong cuốn sách của mình, Slocum viết về người bạn dong 
hành dường như..." 

+ Trong câu cuối cùng của đoạn 1 có dé cập: *... Slocum told of how real the 
captain seemed." (...ông đã mô tả lại diện mao của người thuyén trưởng trong có 
thật thể nào.) 

Question 44: D - Ernest Shackleton 

+ Câu đề hỏi: *Mót người bạn dong hành vô hinh khác đã được miêu tả boi ...” 

+ Trong câu đầu tiên của đoạn 2 có đề cập: “Sir Ernest Shackleton told a 
similar story.” (Ngai Ernest Shackleton đã ké một câu chuyện tương tự của ông.) 
Question 45: C - the island of South Georgia. 

+ Câu đề hỏi: “Ba người dan ông cam thay sự có mặt của người thứ tw khi họ 
dang băng qua doc ..." 

+ Trong hai dòng đầu của đoạn 2 có đề cập: “He and two friends were 


tramping thirty-six miles across South Georgia...” (Ong và hai người bạn đang 
8 & § 


= scene (n): cảnh quay (scenes là danh từ số nhiều) 

ác đáp án còn lại không phù hợp vì: 

‘A. wonder (n): cảnh dep (wonders là danh từ số nhiều) 
B. composer (n): người soạn nhạc 


= part (n): vai diễn (parts là danh từ số nhiều) 
đáp án còn lại không phù hợp vì: 

„ duty (n): nhiệm vụ, nghĩa vụ 

chapter (n): chương 

activity (n): hoạt động 


bang qua 36 dăm đường doc South Georgia...”) [UA có: let s.o do s.t: dé ai làm việc gì 
Hướng dẫn giải từ câu 46 - 50 ĐỀ SỐ 2 
Bài dịch dé nghị: j . j 1 ark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word 
KHOA HỌC CÁC PHA HANH ĐỌNG TRONG PHIM TRUONG e underlined part is pronounced differently from that of the rest in each 

Những khán giả yêu thích xem phim ngày nay mong doi xem nhiều những of the following questions. 
thước phim gay cán trong phim hành động. Người ta biết đến những pha mạo hiền : A. although B. laugh C. rough D. cough 
thường được diễn bởi các diễn viên đóng thế - những người được huấn luyện đặc : A, trouble B. young C. enough D. about 
biệt dé đóng những cảnh nguy hiểm đòi hỏi độ chính xác cao, có khi họ phải diễn : A. smiled B. played C. opened D. washed 
cận cảnh trước máy quay và đoàn làm phim. Vào giai đoạn đầu của quá trình tuyên : A. skin B. mine C. line D. fine 
chon dién viên đóng thế đòi hỏi phải vạch ra những cảnh hành động và tạo thanh : A. bank B. man C. tape D. balance 
một đội. Diễn viên đóng thé là người duy nhất có thể diễn trái ý của dao diễn mặc Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct 
dù anh ta chi làm điều này vì sự an toàn của ban thân. Wer to each of the following questions. 

Nhiều diễn viên nỗi tiếng muốn chính mình đóng những pha mạo hiểm cho ion 6: I think, they are intelligent........... to find the best solution. 


nhüng thuóc phim hay hon vi nhüng dién vién dóng thé thát ra khóng düng trong rather B. enough C. further D. more and more 


hàng ngũ những diễn viên thực thu. Những nam diễn viên này muốn thể hiện tất ca Stion 7: They zre tired. They............. for twee BONIS 
những khía cạnh quan trọng thuộc vai diễn mà họ đang đảm nhiệm, nhưng néu A. had been running B. were running 
không có những thiết bị an toàn hiện đại thì các công ty bảo hiểm không bao giờ dé had run D. have been running 


9 
78 7 


DERI 5 UNAU GRON MYT SEE uaa can mm —m———— “ n 
Question 8: My younger sister prefers....swimming to going to the cinema. 
A. to go B. go C. went D. going 
Question 9: ... moving the chair to another place to make room for the TV? 
A. Would you like B. Are you going to 
C. Would you mind D. Do you prefer 


Question 10: I am fed up.......... this food. 

A. about B. from C. for D. with 
Question 11: Lan: “That’s a nice present.” 

MidhiPu ees cic i5 

A. Thank you B. I can't buy it for you 

C. Thank you. See you soon D. How do you do 
Question 12: She couldn't walk as simply as you expected...... her broken leg. 

A. because B. because of C. account for D. despite 
Question 13: If it hadn't been for your laziness, you......... the test easily. 


A. could pass B. had passed 
C. could have passed D. hadn't passed 
Question 14: Although they are tired,........... À 
A. but they won't be absent from school B. so they stay at home 
C. they had been ill seriously D. they won’t be absent from school 


Question 15: I will remember............. there on time next week. 
A. to get B. getting C. get D. got 
Question 16: They............ their country for the past few years. 


B. have developed 
D. would have developed 


A. will have developed 

C. are developed 
Question 17: - “See you tomorrow.” 
A. Nice to meet you 
C. That’s okay 


B. Goodbye 
D. I am busy tomorrow 


Question 18: The meeting will be held........... March. 

A. since B. on C. in D. at 
Question 19: He always does what he says. He is a very............ person. 

A. reliable B. unreliable C. rely D. relying 
Question 20: Don't forget to call me........... you arrive at the airport. 

A. at last B. as soon as C. as possible D. until 


Question 21: - *How may I help you?" 


L1] ” 


A. Thank you. But I can manage 
C. That’s all right 


B. Excuse me 
D. That’s ok 


80 



























Juestion 22: She must have made them.......... their room regularly. 


[ A. to clean B. clean C. cleaning D. cleaned 
Question 23: I would rather you.......... home before 3:00 p.m. 

| A. went B. go C. to go - D. going 
Ouestion 24: You should take........... of the situation to tell the truth. 

T A. advance B. profit C. advantage D. advice 


Question 25: - “How often do you go to the night club?” 
ig rw | 
A. Twice a week B. It’s very wonderful 
ic. It’s five hours D. I like its service 
Question 26: His illness............ more rapidly than we expected. 


Mà EE] 


| A. recovered B. passed C. covered D. gained 
Question 27: - My toothache is getting worse. 
M -v......... your doctor earlier. 
A. must have seen B. should have seen 
C. have seen D. are seeing 
Question 28: I wished I............ writing this book in January. 
A. had finished B. have finished 
. didn't finish D. am finishing 
rd, UY AIER you nor I broke the window. 
B. Both C. Each of D. Neither 


......... 


A. Let's go out for dinner 
. | suggest you should study harder 
I have made an appointment with my friend 
And you? 
n ark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined 
that needs correction. 
tion 31: Her father has been ill for three weeks. That's the reason why 








4 A B 

T suggested she goes home to take care of him. 

m C D 

lestion 32: We are looking forward to get your letter as soon as possible 

"m A B 

; haven't met you for ages. 

E c D 
testion 33: Their team didn’t win the last match because they played bad. 
q A B C D s 

81 


Question 34: Hardly had you phoned me than they killed the woman. 





A B CHD 
Question 35: The music is such bad that I can’t hear what you are saying. 
A B C D 


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct 
answer to each of the following questions. 


Question 36: Had you taken my advice,......... -- -- ( 
A. you wouldn't be sad B. you wouldn't have missed the flight 


C. unless they ask you to do D. you had had more free time 
Question 37: He didn't give up his job........... : 

A. but he won the lottery B. he is a millionare 

C. although he is a rich man D. whose son is a businessmán 
Question 38: They looked.............. : 

A. as soon as you arrive 

C. when they had known her 
Question 39: We have heard from you......... ‹- -‹-‹- \ 

A. since we moved to the countryside B. when we lived here 

C. while you were working there D. unless you avoid meeting us 
Question 40: No sooner had you opened the door............ y 

A. when he broke into your house B. after you finished cutting grass 

C. than the dog ran out of the yard D. and you said nothing 


B. as if they had known her before 
D. until you shouted at them 


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer 
sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 41 to 45. 


“Where is the university?” is a question many visitors to Cambridge ask, but 
no one can give them a clear answer, for there is no wall to be found around the 
university. The university is the city. You can find the classroom buildings, 
libraries, museums and officers of the university all over the city. And most of its 
members are the students and teachers or professors of the thirty one colleges. 

Cambridge was already developing town long before the first students and 
teachers arrived 800 years ago. It grew up by the river Granta, as the Cam was once 
called. A bridge was built over the river as early as 875. 

In the fourteenth and fifteenth centuries more and more land was used fo! 
college buildings. The town grew much faster in the nineteenth century after the 
opening of the railway in 1845. Cambridge became a city in 1951 and now it has 
the population of over 100000. Many young students want to study at Cambridg? 
became. Thousands of people from all over the world come to visit the university 
town. It has become a famous place all round the world. 


82 


: Why do most visitors come to Cambridge? 

__ A. To see university 

— B. To study in the colleges in Cambridge 

' €. To find the classroom buildings 

— — p. To use the libraries of the universities 

- Question 42: Around what time did the university begin to appear? 

A. In the 8" century B. In the 9" century 

— €. In the 13" century D. In the 15" century 
Question 43: Why did people name Cambridge the “city of Cambridge”? 
~ A. Because the river was very well - known 

. B. Because there is a bridge over the Cam 

— €. Because it was a developing town 

ID: Because there is a river named Granta 

Q uestion 44: After which year did the town really begin develop? 

jM A. After 800 B. After 875 C. After 1845 D. After 1951 
Question 45: From what we read we know that now Cambridge is 


D 


4 A. visited by international tourists 


- B. acity without wall 
_ €. acity of growing population 






























p Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your 
nswer sheet to indicate the correct word for each of the blanks from 46 to 50. 


mrible threat to the early people. Of course, they had no pills, tablets or capsules 
(47)... we do today. They used to eat herbs or tree bark to ...(48)... many 
di ses. They also knew that food had great effect on their health. Actually the 
e icines that we take today are mostly extracted from herbs, tree bark, plants and 
oc For example, in the 17” century, the Peruvian Indians ate cinchona bark 
hen they had a fever. They learned this from ...(49)... only. Until 1816, some 
a lacists extracted quinine from the cinchona bark. It is used in the treatment of 
laria, a disease transmitted by the anopheles mosquito and common in the 
E! countries. Quinine is also used to help cure other diseases. ...(50)..., if a 
d use quinine for a long time, he or she will have rickets. 


testion 46: A. because of ` B.thanksto ^ C. because D. although 

estion 47: A. like B. as C. alike D. until 

estion 48: A. killed B. treatment C. prohibit D. cure 

l stion 49: A. thinking B.experient C. experience D. understanding 
tion 50; A. However B. So C. In addition D. But for 


- -Glái nhanh CDBT TN Anh Van — Ngo Van wim o o 
HƯỚNG DAN GIẢI CHI TIẾT 
Question 1: A - although 
* gh trong từ “although” không được phát âm (âm cám), gh 
“laugh, rough, cough” được phat âm là /f/. 
Question 2: D - about 
* ou trong từ about được phat âm là /av/, ou trong các từ “ 


trong các từ 


trouble, young, 


enough” được phat âm là /a/. 
Question 3: D - washed 
* ed trong washed từ được phát âm là /t/, ed trong cac tir “smiled, played, 
opened” được phat âm là /d/. 
Question 4: A - skin 
* į trong từ “skin” được phat âm là /i/, i trong các từ “mine, line, fine” duge phat 
âm là /ai/. 
Question 5: C - tape 
* a trong tir tape được phát âm là /e1/, 
được phát âm là /ae/. 
Question 6: B - enough 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “Tôi nghĩ, họ du thông mình đề tìm ra giải pháp tot nhát." 
+ Về mặt ngữ pháp: Ta có cấu trúc: “adj/adv + enough + Vto-inf: du ... dé 
làm gi” 
Question 7: D - have been running 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “Ho cam thấy mệt. Họ đã chạy suốt hai tiéng dóng hà roi.” 
+ Về mặt ngữ pháp: Ta quan sát thấy câu dé cho sử dung “for two hours: suót 


hai tiếng”. Như ta biết: “for + khoảng thời gian: khoảng bao lâu” thường duoc 
dùng trong thì hoàn thành. Hơn nữa, ngữ cảnh của câu văn có chỉ tiết “Họ một: 
They are tired”. Do đó, ta liên tưởng đến thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn với Pi 


nghĩa diễn tả hành động đã xảy ra và có để lại hậu quả ở hiện tại. Công thức cụ thẻ: 


a trong các từ “bank, man, balance” 






n+ V-ing 





Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: S + have/ has + bee 


Vậy, ta chọn D là đáp án duy nhất đúng. 
Question 8: D - going 

+ Vè mặt ngữ nghĩa: “Em gái của tôi thích bơi lội hon là đi xem phim.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Ta có công thức: prefer + V-ing + to + V-ing: thích là 
gì hơn làm gì 
Question 9: C - Would you mind 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Cam phiền ban chuyền chiếc ghế sang nơi khác dé có 
chỗ đặt cải tỉ vi.” 

+ Về mặt ngữ pháp: “Would you mind + V-ing?: Cam phiền ai đó làm gi?” * 
Câu yêu cầu lich sự. 


n 


84 








































j . Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt. 
ác đáp án còn lại không phù hợp vì: 
"A. Would you like + Vto-inf?: Moi ai làm øì - lời mời lịch sự. 
n Are you going to + Vnguyên ven?: Ban sẽ...? - dự dinh làm gi. 
D. Do you prefer...?: Ban có thích - đưa ra sự lựa chon. 
yuestion 10: D - with 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “76i chán ngây món ăn này rồi.” 
“Ta có cum từ: to be fed up with S.T; mệt mỏi, chán ngấy, buồn bực việc 
/điều gi. 
juestion 11: A - Thank you. 
: : ve mặt ngữ nghĩa: “Món qua thật là dep.” - “Cảm on.” 
+ Ve mặt ngữ pháp: Ta chọn đáp án A vì đây là lời đáp lại phù hợp cho câu 
en ngợi lịch sự. 
áp án còn lại không phù hợp vi: 
I can't buy it for you: Tôi không thé mua nó cho ban. - không phù hợp với 


D. How do you do! Chào bạn - Day là một lời chào. 
uestion 12: B - because of 

+ Né mặt ngữ nghĩa: “Cô ta không thể đi lại dễ dàng như bạn mong đợi do 
in cô ta bị gay.” 
+ Về mặt ngữ pháp: Because of + N/N.P, clause: bởi vi, do bởi - mệnh đề 
ngữ chỉ lí do. 
đáp án còn lại không phù họp vi: 

because + clause, clause: bởi vi, vi - không phù hợp về mặt ngữ pháp của câu 
er broken leg là một cụm danh từ) . 
C. account for S.T: giải thích cho nguyên nhân gây ra cái gì 
despite + N/N.P, clause: mặc dit, dù cho - mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phan. 
ion 13: C - could have passed 

E Về mặt ngữ nghĩa: “Nếu không vì sự lười biếng của anh thì anh đã vượt qua 
kiém tra này dé dàng." 
3 Vẻ mặt ngữ pháp: Ta quan sát thay câu văn dang sử dung Jf it hadn't been 
Day là dạng thức của câu điều kiện loại III (if clause được chia ở thì quá khứ 
i thành). Trong trường hợp này, ta có công thức như sau: 
If clause (QKHT), main clause (would/could + Vnguyén ven) 
Do vậy, đáp an C là đáp án duy nhất đúng. 
estion 14: D - they won't be absent from school. 

b Về mặt ngữ nghĩa: “Mặc dù họ mệt nhưng ho van không nghỉ hoc.” 








Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ngô Văn Minh 


+ Về mat ngữ pháp: Quan sát câu văn ta thấy mệnh dé đầu tiên bắt đầu bởi tù 
“Although... - Day là mệnh dé trạng ngữ chi sự tương phản. Dựa vào ngữ nghĩa 
của câu văn, ta thay chi có đáp án D là phù hợp nhất. 

Các đáp án còn lại không phù hợp vì: 

A. but they won’t be absent from school - sai cau trúc ngữ pháp (Trong mệnh dé 
có chứa although tuyệt đối không ton tai but và ngược lại). 

B. so they stay at home - sai ngữ nghĩa và ngữ pháp (so: vì váy, cho nén - dùng 
dé nói hai mệnh dé có ý nghĩa thông báo cho người nghe về kết quả, không sử 
dụng trong mệnh dé có chứa although). 

C. they had been ill seriously: họ đã bị ốm nghiêm trọng - không phù hợp với 
ngữ nghĩa và ngữ pháp của ngữ cảnh dé cho. 

Question 15: A - to remember 
+ Về mặt ngữ nghĩa: "TOi sẽ nhớ đến day đúng giờ vào tuân tới.” 
+ Vẻ mặt ngữ pháp: Như ta biết, remember có 2 cách dùng như sau: 






Remember + V-ing: nhớ đã làm gì (hành động đã điền ra) 
Remember + Vto-inf: nhớ dé làm gì (anh động chwa điền ra) 





Dựa vào ngữ nghĩa của câu văn, ta thấy hành động được đề cập vẫn chira xảy 
ra. Trong trường hợp này, ta sử dụng cau trúc thứ hai: “Remember + Vto-inf: nhớ 
dé làm gi”. Chú ý là cau trúc này thường được sử dụng cùng với thì ương lai đơn 
(next week), 

Question 16: B - have developed 

+ Vẻ mặt ngữ nghĩa: “Ho đã phát triển quê hương mình trong nhiều năm qua.” 

+ Vè mat ngữ pháp: Cau van này có cụm từ “for the past few years: trong 
những năm qua” thường được sử dung trong thì biện tai hoàn thành. Do vậy, ta 
chọn đáp án B là đáp án chính xác. 

Question 17: B - Good bye. 

+ Vẻ mặt ngữ nghĩa: “Hen gặp bạn vào ngày mai." — “Tam biệt." 

Trong trường hợp này, ta chọn đáp án B. good bye: tam biét là phù hợp nhát 
với văn phong của câu nói đề cho. 

Các đáp án còn lại không phù hợp vì: 

A. Nice to meet you!: Rat vui được gấp ban! - day là câu chào khi gặp nhau. 

C. That's okay!: Được thói - câu đáp trả đồng iy với ý kiến của người nói. 

D. I am busy tomorrow: Ngày mai tôi bận rôi - không phù hợp với ngữ nghĩa 
của ngữ cảnh đề cho. 

Question 18: C - in 

+ Vẻ mặt ngữ nghĩa: “Cudc hop sẽ được tổ chức vào tháng 3.” 

+ Về mặt ngữ pháp: In + tháng/nám/tháng + năm (Vi dụ: in March; in 2011; 
in March, 2011). 








Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt 























estion 19: A - reliable 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “Anh ấy luôn thực hiện điều mình nói. Anh ấy là môt 
oi dáng tin cậy. ` 
Câu văn này cần vị trí của một tinh từ phù hợp nghĩa. Adj + N 
Ta có: reliable (adj): đáng tin cậy 
đáp án còn lại không phù hợp vì: 
B. unreliable (adj): không đáng tin cậy 
1 c. rely on S.T: tin tuóng vào cái gi, diéu gi 
). relying — (V-ing): không đúng loại từ mà câu văn can. 
í uestion 20: B - as soon as 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “Đừng quên goi điện cho toi ngay khi bạn đến sân bay.” 
n. Về mặt ngữ pháp: as soon as: ngay khi - liên từ nói hai mệnh đề, dùng khi 
`. ¡ hành động xảy ra ké tiếp nhau. 
Cá ic đáp án còn lại không phù hop vi: 
ll^. at last: cuói cüng 
d 4 as pronis nhu g có thể 


c TON án còn lại không phù hợp vì: 

B, Excuse me!: Xin [di - khong phù hợp với ngữ nghĩa « của ngữ cảnh đề cho. 
Dc That's all right!: Được ri và D. That's ok: Được rồi - không phù hợp về mặt 
n oir nghĩa của ngữ cảnh đẻ cho. 

Iestion 22: B- clean 

q Về mặt ngữ nghĩa: “Åt han là bà áy đã bắt họ lau phòng thường xuyên.” 

[| i Ẫ Về mặt ngữ pháp: Ta quan sát thay câu dé cho dang sử dụng “made them...” 
Ta có cấu trúc với động từ “make” như sau: “make + §.O + Vnguyên vẹn: 
X/khién ai làm gì”. Cho nén, D là đáp án duy nhát düng. 

Question 23: A - went 

: Về mặt ngữ nghĩa: “Tôi thích ban về nhà trước ba giờ chiều hơn.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Ta thấy would rather đang được sử dụng trong câu đề 
Đây là dạng thức của cầu trúc có hai chủ ngữ: 


S1 + would rather + S2 + QKD (+ than + QKD): 
ai đó thích người khác làm gi (hai chủ ngã) 






1 Lưu ý: would rather rát thuóng xuát hién trong các dang dé thi. Nó có hai c 


khác nhau, nếu các thí sinh không cán thận sẽ sử dung sai cấu trúc. 





Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ngô Văn Minh 

Cấu trúc có một chủ ngữ: 

S + would rather + Vnguyén ven + than + Vnguyén ven: . 
ai đó thích lam gi hơn (một chit ngit) 
Question 24: B - advantage 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Ban nên tìm cơ hội dé nói sự that.” 

Ta có: take advantage of S.T/S.O: sử dung tot cái gì, tán dung cái gi 
Question 25: A - Twice a week 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Bạn có thường đến câu lạc bộ đêm không? ” 

+ Về mặt ngữ pháp: Câu dé cho đang sử dụng dạng câu hỏi với “How 
often...?" dé hỏi mức độ thường xuyên của ai đó khi làm việc gi. Đối với dang câu 
hỏi này ta thường dùng cách đáp lại sau: “once/twice/ “số đếm + times” + a + 
week/month/year” hoặc “sometimes/never/rarely...”. 

Question 26: A - recovered 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Bệnh của anh ấy hồi phục nhanh hơn chúng ta tưởng 
tượng.” 

Ta có: recover (v): hồi phuc (recovered là hình thức quá khứ đơn) 

Các đáp án còn lại không phù hợp vì: 

B. pass (v): qua, đi qua (passed là hình thức quá khứ của động từ pass) 

C. cover (v): phủ lên, che, bọc (covered là hình thức quá khứ của động từ cover) 

D. gain (v): đạt được (gained là hình thức quá khứ của động từ gain) 

Question 27: B - should have seen 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Răng cua tôi ngày càng dau.’ 
gặp bác sĩ sóm hon.” 

+ Về mặt ngữ pháp: should + have + V3/ed: đáng lẽ... đã phải - diễn tả một 
việc đáng lẽ phải làm trong quá khứ nhưng đã không làm. 

Các đáp án còn lại không phù hợp vì: 

A. must have seen: must + have + V3/ed: åt hàn là đã - diễn tà sự suy đoán 
trong quá khứ (không phù hợp về mặt ngữ nghĩa của ngữ cảnh đề cho). 

C. have seen: thì hiện tại hoàn thành - không phù hợp về mặt ngữ pháp và ngữ 
nghĩa của ngữ cảnh dé cho. 

D. are seeing: thì hiện tại tiếp. diễn (see là động từ chỉ giác quan nên không 
được phép chia ở hình thức tiếp diễn.) 

Question 28: A - had finished 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Tôi ước gì minh đã hoàn thành cuón sách nay vào tháng 
giéng." 

* Vé mit ngit pháp: Quan sát cáu dé cho ta tháy “wished” dang được sử dung 
ở hinh thức quá khứ. Đây là dang thức của câu diễn dat với wish ding dé dién tả 
điều không có thật trong quá khứ. Dựa vào ngữ nghĩa của câu, ta hiểu ngầm (sự 
thật là vào thẳng giêng Vừa qua, tôi van chưa hoàn thành cuốn sách này). Trong 
trường hợp này, ta có câu trúc: 

S + wish + S + had + V3/ed: điển tả điều trái với thực tế trong quá khứ 


— “Lễ ra bạn nên dên 





88 





Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt 























5 


juestion 29: Đáp án D - Neither 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “Không phải ban cũng không phải tôi làm vỡ cửa sổ.” 
"4 Về mặt ngữ pháp: Ta thấy dé cho có san từ “nor”. Đây là dạng thức của cấu trúc: 


Neither ... nor ...: không ... mà cũng không 





ác đáp án còn lại không phù hop vi: 

WA. Either: Either ... or ...: hoặc ... hoặc ... 
-B. Both: Both ... and ...: ca... lẫn... 

, C. Each of: Each of + danh từ đếm được số nhiéu/ pronoun + Vsó ít 
yestion 30: A - Let’s go out for dinner. 

+ Về mặt ngữ. nghĩa: “Tối nay chúng ta sẽ làm gì nhỉ? ” — 
0 à i dùng bữa tôi nhé. " 

Dựa vào ngữ cảnh của câu, ta thay câu “Tõi nay chúng ta sẽ làm gì nhỉ?” là một 


goi pn người mina sous gi hone di day lộ, Ta sugn Pini án A là phù hợp nhất. 


“Chúng ta hãy ra 


t “Và mat ngữ nghĩa: “Ba của cô ay đã bị ôm suót ba tuân rói. Đó là nguyên 
in tại sao tôi dé nghị có dy nên vé nhà đề chăm sóc ong ay.” 

i A * in z ^ * ` A A Á , A z 

+ Vệ mặt ngữ pháp: Câu van này xuât hiện cau trúc “suggest”. Cụ thé ta có: 


S1 + suggest + S2 (+ should) + Vnguyén ven: 
Ai đó dé nghị người nào đó làm điều gi (hai chủ ngữ) 


S + suggest + V-ing: ai đó dé nghị làm việc gi 

| (người nói có tham gia hành động) 

lestion 32: A - to get — to getting 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Chung tôi mong nhận được thir của anh càng sớm càng 
i đã lâu lắm rôi chúng ta không gặp nhau.” 

Ta có: look forward to + V-ing: mong ngóng điều gì 

estion 33: D - bad — badly 

F Về mặt ngữ nghĩa: “Đội của họ đã không chiến thắng trận đấu cuối bởi vì họ 
16.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Như ta biết, trang từ đứng sau động từ thường dé bó nghĩa 
i dong từ đó. Tính từ không đứng sau động từ thường (trừ trường hợp đó là 
it g động từ chi giác quan) 

89 





Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ngô Văn Minh 
Question 34: B - than —› when 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Chẳng bao lâu sau khi ban điện thoại cho tôi thì họ ag 
sát hại người phụ nữ.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Ta có công thức: 





Hardly + had + S + V3/ed + when + QKD: ... chẳng bao lâu... thì... 





Question 35: A - such — so 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Ban nhac này quá dở đến nói tôi không thé nghe những 
gi bạn dang nói.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Như ta biết: such + N/N.P + that + clause: quá ...đến nói 
mà... Nhưng dé bài đang sử dung tính tir bad (không phù hop vé mặt ngữ pháp 
với cầu trúc such.....that). Do vậy, ta sử dụng cấu trúc áp dụng với tính từ: so + 
adj/ady + that + clause: quá ... đến nỗi mà... 

Question 36: B - you wouldn’t have missed the flight. 

+ Vẻ mặt ngữ nghĩa: “Nếu ban nghe theo lời khuyên của tôi, bạn sẽ không bị 
nhỡ chuyến bay.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Đây là dạng thức của câu điều kiện loại III bắt đầu bằng 
“Had you taken ....”. Trong trường hợp ta không dùng từ “Jf”, ta đảo từ “had” ra 
trước chủ ngữ, các thành phần còn lại vẫn không thay đôi. Hay nói cách khác từ 
“had” thay thé vi trí của từ “If’. Ta có công thức nhu sau: 


Had + S + V3/ed, S + would/could + have + V3/ed 


Các đáp án con lại không phù hợp vi: 

A. you wouldn’t be sad: ban sẽ không buôn - không đúng hình thức của “main 
clause” trong câu điều kiện loai III. 

C. unless they ask you to do: néu họ không yêu cầu ban phải làm - không phù 
hợp về ngữ nghĩa và ngữ pháp của câu văn dé cho. 

D. you had had more free time: ban đã có nhiều thời gian rảnh - không phù hợp 
về ngữ nghĩa và ngữ pháp của câu văn dé cho. 
Question 37: C - although he is a rich man. 

+ Về mặt ngữ n ghia: “Anh ta không bỏ việc mặc dù anh ta là người giàu có.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Dựa vào ngữ nghĩa và ngữ pháp của câu văn, ta chọn C là 
đáp án (although he is a rich man - mệnh dé trạng ngữ chỉ sự tương phản). 
Các đáp án còn lại không phù họp vì: 

A. but he won the lottery: nhung anh ta đã trúng số - không phù hợp về ngữ 
nghĩa của ngữ cảnh dé cho. 

B. he is a millionare: anh ấy là triệu phú - không phù hợp về ngữ nghĩa của ngữ 
cảnh đê cho. 

D. whose son is a businessman: con trai của anh ta là một doanh nhân - không 
phù hợp về ngữ nghĩa và ngữ pháp của ngữ cảnh dé cho. 


on 






























Cty TNHH MTV DVVH Khang Viét 





4 tion 38: B - as if they had known her before. 

+ Về mát ngữ nghĩa: “Trong ho cứ nhw thé là dà biết cô dy từ trước.” 

+ Ve mặt ngữ pháp: Dựa vào ngữ nghĩa và ngữ pháp câu văn, ta thấy B là đáp 
duy nhất đúng. Ta có công thức nhu sau; 

A à 2 ; 

í As if + QKHT: thie là, nhw thé [à ... 
` (dien ta điều không có thực ở quá khứ) 
á dáp án cón lai khóng phü hop vi: 

A. as soon as you arrive: ngay khi ban đến - sai cấu trúc ngữ pháp (Hinh thức 
ig: as soon as you arrived) va không phù hợp vé mặt ngữ nghĩa của câu dé cho, 


H 


C. when they had known her: khi họ dà biét cô áy - không phù hợp vé mặt nghĩa 
a cầu van dé cho. 

D. until you shout at them: cho đến khi ban la mắng họ - không phù hợp về mặt 
ja của câu văn dé cho. 

ion 39: A - since we moved to the contryside. 
+ Ve mặt ngữ nghĩa: “Chúng tôi đã không nghe tin tức gì về bạn kể từ khi 
ing tôi trở về qué.” à; 
+ Về mặt ngữ pháp: Ta có cấu trúc: 

i 
M Clause (HTHT) + since + clause (QKÐ): . 













.. kê từ khi... 





dap án còn lại không phù hop vi: 

; Y . : 5 51 «A : A PA r ~ t ` 

B. when we lived here: khi chứng tôi sống ở đây - sai hình thức ngữ pháp (hình 
s đúng: since we lived here). 

C. while you were working there: trong khi ban dang làm việc ở đó - sai cáu 
e ngữ pháp (hinh thức đúng: since you worked there). 

M unless you avoid meeting us: néu bạ không tránh gặp chúng tôi - không 
I hop về ngữ nghĩa và ngữ pháp của câu văn dà cho. 

estion 40: C - than the dog ran out of the yard. 

+ Vẻ mặt ngữ nghĩa: “Anh vừa mới mở cửa thì con chó đã chạy ra ngoài sân.” 


Ve mặt ngữ pháp: Ta quan sát thấy câu văn dang sử dụng cấu trúc “No 
er...". Ta có công thức nhu sau: 


No sooner + had + S + V3/ed + than + QKD: . 





.. vita mói ... thì... 





Do vậy, C là đáp án duy nhất đúng. 

| Hướng dẫn giải từ câu 41 45 

i địch đề nghị: 

Những du khách đến tham quan Cambridge thường hỏi “Trường đại học nằm ở 
u?” nhưng không ai có thê trả lời rõ rang, vì không có một bức tường ngăn cách 
Ð xung quanh trường. Ngôi trường nam ngay trong thành phố. Bạn có thể tìm 
y những tòa nhà có nhiều lớp học, thư viện, bảo tàng và nhân viên của trường ở 
lấp thành pho. Hơn nữa, hau het những thành viên của trường đều là những học 
n, giáo viên hoặc giáo sư của 31 trường đại học nay. 








Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ngô Văn Minh 

Cambridge vốn là một thị trấn hưng thịnh trước khi những học viên và giáo viên 
đầu tiên đặt chân đến cách đây 800 năm. Nó lớn lên bên con sông Granta và từng 
được gọi với cái tên khác là Cam. Vào dau những năm 875, một cây cầu đã được 
xây dựng bắt ngang qua con sông này. 

Vào những thế kỷ 14 và 15, ngày càng nhiều đất đai được sử dụng vào viỆc xây 
dựng các trường đại học. Thị trần này phát triển vượt bậc vào thế kỷ 19 sau sự kiện 
mở tuyến đường sắt năm 1845. Từ một thị tran, Cambridge đã trở thành một thành 
phố vào năm 1951 và bây giờ dân số đã vượt quá con số 100.000 người. Nhiều học 
sinh ao ước được học tại trường này. Hàng ngàn người từ khắp mọi mièn trên thé 
giới đến viếng thăm thị trán trường dai hoc nay. Nó trở thành một địa danh nỏi 
tiếng trên khắp thế giới. 

Question 41: A - to see university 

+ Câu đề hỏi: “Tại sao hau hết du khách đến Cambridge? ” 

+ Trong đoạn | có dé cáp: “Where is the university? is a question many 
visitors to Cambridge ask..." (Nhimg du khách đến tham quan Cambridge thường 
hỏi "Truong đại hoc nằm ở đâu?...") 

Question 42: C - In the 13” century 

+ Câu đề hỏi: “Trường đại học này bắt đầu xuất hiện trong khoảng thời gian 
nào?” 

+ Trong đoạn 2 có đề cập: “Cambridge was already developing town long 
before the first students and teachers arrived 800 years ago.” (Cambridge von là 
một thị trần hưng thịnh trước khi những học viên và giáo viên đâu tiên đặt chan 
đến cách đây 800 năm). Ta có thể ước chừng được năm đó nằm trong thế kỷ bao 
nhiêu bằng cách lấy số năm hiện tại trừ đi số năm (800 năm): 2012 - 800 = 1212 
tức là khoảng thé kỷ 13. 

Question 43: B - Because there is a bridge over the Cam. 

+ Câu đề hỏi: “Tại sao người ta gọi Cambridge là thành phô Cambridge? ” 

+ Trong đoạn 2 có dé cáp: “It grew up by the river ... A bridge was built over 
the river as early as 875.” (Nó lớn lên bên con sông... Vào dau những năm 875, mol 
cây cầu đã được xây dựng bắt ngang qua con sông. ) 

Question 44: C - After 1845 ; 
in này thật sự phát triển? ” 








+ Câu đề hỏi: “Sau năm nào thì thị tra 
+ Trong đoạn 3 có đề cập: “The town grew much faster in the nineteent! 
century after the opening of the railway in 1845.” (Thi tran nay phát triển vượt bút 
vào thé kỷ 19 sau sự kiện mở tuyến đường sắt năm 1845.) 
Question 45: A - visited by international tourists. 
+ Câu đề hỏi: “Tir những gi đã doc, chúng ta biết rằng ngày nay Cambridge |..." 
+ Trong đoạn 3 có đề cập: “Thousands of people from all over the world com? 
to visit the university town. It has become a famous place all round the world.” 
(Hàng ngàn người từ khắp mọi miền trên thé giới đã đến và viéng thăm triton’ 
đại học này. Nó trở thành một địa danh nồi tiếng trên khắp thế giới.) 





nn 











































r Hướng dẫn giải câu 46 - 50 
ai dịch đề nghị: 
"Trong những năm trước, do thiếu hệ thống chăm sóc sức khỏe nên nhiều bệnh 
trở thành mối đe dọa khủng khiếp cho con người. Điều này là tất yếu vì lắc đó 


thông có các loại thuốc như chúng ta đang sử dụng ngày nay chẳng hạn: thuốc con 


nh ông, thuôc viên hoặc là thuốc gói hòa tan. Người ta thường sử dụng thảo mộc 


pac vỏ cây đê điều trị các loại bệnh. Họ cũng biết rằng thức ăn có ảnh hưởng rất 
ón đến sức khỏe. Thật ra, những loại thuốc hiện nay chúng ta đang dùng hầu hét 
By chiết xuất từ thảo mộc, vỏ cây, thực vật và thực phẩm. Ví dụ, vào thế kỷ 17, 
cing thổ dân Mỹ ăn vỏ cây của dược thao khi họ bị sốt. Họ học được cách này 
j từ trải nghiệm của bản thân. Mãi cho đến năm 1816, một vài dược sĩ chiết xuất 
vo cây của dược thảo. này một loại chất dùng làm thuốc chữa bệnh. Loại chất 
iy thường được dùng dé chữa trị bệnh sốt rét - một loại bệnh phổ biến ở các nước 
t đới do muỗi anôphen truyền nhiễm. Thuốc này cũng có tác dụng để chữa 


hieu bệnh khác. Tuy nhiên, néu trẻ em sử dung nó trong thời gian dài sẽ có nguy 


cơ mac bệnh còi xương. 


hu chú: Phân tích nghĩa của cum từ “Peruvian Indians”: 
Peruvian: một bộ lạc ở nước Mỹ 
iy ta có : Indian: người Ấn Độ 
Tuy nhién, trong đoạn văn này, Indian = native American: người Mỹ bản địa 
heo từ điền Oxford). 
uestion 46: A - because of 
+ Về mặt ngữ pháp: because of + N/N.P, clause: bói vi, vì,... 
ic đáp án còn lại không phù hop vi: 
. thanks to + N/N.P: nhò vào - không phù hợp về mặt ngữ nghĩa của câu văn 


" C. because + clause, clause: bai vi - không phù hợp vé ngữ pháp của câu văn dé cho. 
D. although + clause, clause: mác dù, dù cho ... - không phù hop về ngữ nghĩa 
gữ pháp của câu văn đê cho. 

uestion 47: B - as 

* Về mặt ngữ pháp: clause + as + clause 

(s: như, như là - đóng vai trò là một liên từ nối hai mệnh đề. 

€ đáp án còn lại không phù hợp vì: 

A. like (conj): theo cung cách nhw, nhw thé — không phù hợp với ngữ nghĩa của 


'C. alike (adj) (adv): giống nhau, tương tự - alike không đứng trước một mệnh đề 

D. until (conj): cho đến khi - không phù hợp vé ngữ nghĩa và ngữ pháp của câu văn. 
testion 48: D - cure 

_ Câu này càn vi trí cüa mót dóng tir nguyén mẫu có nghĩa phù hợp với ngữ cảnh. 

“Ta có: cure (v): điều trị, trị (bệnh) 

93 





__ Các đáp án còn lại không phù hợp vì:......... “77 Question 8: She spoke slowly............we could understand what she said. — ^. 


A. killed (V-ed) : giết chét - không phù hợp về ngữ nghĩa và ngữ pháp của câu văn. — A. so that B. in order to C.as if D. now that 

B. treatment (n): sự diéu tri - không phù hop về mặt ngữ nghĩa và ngữ pháp của Question 9: No sooner had we expected the conversation........... they knocked at 
câu van. — the door. 

C. prohibit S.O/S.T from doing S.T: cám, ngăn chặn ai làm cái øì - không phù A. when B. than ` C. as D. until 
hợp về mặt ngữ nghĩa và ngữ pháp của câu văn. stion 10: It took us thirty minutes........... the holes in the garden. 
Question 49: C - experience _ A. digging B. dig C. to dig D. dug 

Trong câu này, sau giới từ from là một V- ing hoặc một danh từ. Qi estion 11: - “Could you give me some information about the flight, please?" 


Ta có: experience (n): kinh nghiệm, trải nghiệm 
Các dáp án cón lai khóng phü hop vi: 

A. thinking (V-ing): suy nghi 

B. experient: khóng có tir này 

D. understanding (n): trí tuệ, sự hiéu biét 
Question 50: A - However 

+ Về mặt ngữ pháp: However (conj): tuy nhiên - dùng để nói lên sự tương 
phản, có thể đứng đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu. 

Luôn nhớ: đứng trước however là cách chấm câu và sau however là dau phây. 
Các đáp án còn lại không phù hop vì: 

B. So: vì vậy, cho nên, vậy nên - thường theo sau dấu phẩy và có chức năng giới 
thiệu mệnh đề thứ hai. 

C. In addition to S.t: thém vào đó 

D. But for + N, S + would + have + V3/ed: nếu không vì, nếu không nhờ vào... 


DA. Anything will do B. Yes, of course 

. C. Let me see > D. Not at all 

yuestion 12: You had better............ carefully or they will see you. 

to be B. being C. be D. been 

ion 13: This knife is so dull. I am having it............ tomorrow. 

_A. sharpened B. sharpen C. to sharpen D. sharpening 
juestion 14: If we had more money, we............... a new car. 

A. would buy B. will buy 

C. would have bought D. bought 

estion 15: I remember............ the film when I was a little boy. 

to watch B. watched C. had watched D. watching 
ion 16: - ^We are in a hurry." 


L1 39 


















DTP 


A. So do I B. I do, too C. So am I D. Neither do I 
uestion 17: It's a long time.......... I last received her letter. 

A. after B. since C. when D. than 

estion 18: They had to drive faster, .......... they? 

i hadn't B. didn't C. had D. did 


DE SỐ 3 
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word 
whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each 


of the following questions. 

pis: i \ ae 2 en » E p i gi 5 on 19: The newspaper report contained............ important information. 
Question 3: A. honest B. hour C. heir D. handsome "WM i [ un ì TẢ HP D: another 
Question 4: A. story B. surg Chanitth D». in 4 E By the time you finished your homework, I.........breakfast. 
Question 5: A. south B. mountain C. loud D. rough BE ave Prepared D. Pad prepare 


C. have prepared D. am preparing 
lestion 21: - “What a nice day it is!” 


Li ” 


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct 
answer to each of the following questions. 


Question 6: I will tell you about the story if you........... the door. 

A. didn't open B. open C. had opened D. would open * Yes, it’s colder and colder in the evening 
Question 7: Most of the people have been homeless ............. the earthquake. ^ Ok. It’s sunny 

A. because of B. in spite of C. because D. even if D. Hike warm weather 


94 95 


M y= tt we A aca | TL Romer 
Question 22: I am not........... eggs every morning. 


A. used to eat B. used to eating C. use to eat D. to eat 
Question 23: Would you........... answering the telephone, please? 

A. like B. prefer C. mind D. suggest 
Question 24: Bill Gates................ is the president of Microsoft Company, is a 

billionare. 

A. who B. whom C. whose D. that 
Question 25: - “I love romantic music." 

A. So am | B. So ub I C. Neither dol D. I am, too 
Question 26: If only I........... you last year. 

A. would meet B. have met C. had met D. will meet 
Question 27: No longer ............- hard every day. 


A. my parents work — B. my parents have to work 
C. do my parents work D. my parents have worked 
Question 28: Peter regretted Mary to lend him 30 dollars. 


¬........... 


A. to ask B. asking C. asked D. ask 
Question 29: The flight to Manchester ..........-- because of heavy fog. 

A. was delayed B. have delayed C. had delayed D. will delay 
Question 30: It was such a cold day............ | wore the winter coat. 

A. that B. so that C. and D. in order to 


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined 
part that needs correction. 
Question 31: | am pleased to say that the tape recorder now works perfect. 
A B C D 
Question 32: If you find my book, could you possible return it to me? 
A B C D 
Question 33: On the next morning he got up and walked down to the river 
A B C 





to wash 
D 





himself. 
Question 34: We were expected to answer each question very quick. 
A B C D 
Question 35: If it will rain, I shall come and meet you in the car. 
A B C WA. o 


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentenc¢ 
that is closest in meaning to each of the following questions. 
Question 36: My mother didn't phone me until she came back to the city. 

A. When my mother came back to the city, she should phone me. 


96 











































_ B. Not until coming back to the city did my mother phone me. 
- C. Not until coming back to the city did my mother not phone me. 
D. No sooner had my mother came back to the city did she phone me. 


3 -B. This is the most beautiful house I have never seen before. 
—— €. It was the most beautiful house I had ever seen. 

D. It was the most beautiful house I had never seen. 

Qu estion 38: It took me 5 hours to repair this roof. 

_ A. I had to spend 5 hours to repair this roof. 

: B. This roof is repaired for 5 hours. 

j ic. I have this roof repaired for 5 hours. 

- D. I couldn't repair this roof less than 5 hours. 


i A. The living room is as large as the kitchen. 

^ B. The living room isn't as large as the kitchen. 
D I. The living room is larger than the kitchen. 

L D "ng pving room is smaller than the kitchen. 


i A. They E t no longer work at the company. 

B. They no longer work at the company any longer. 
- C. No longer do they work at the company. 

D. No longer do they work at the company any more. 


I Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer 
eet to indicate the correct answer to each of the questions from 41 to 45. 
In town everything seems to be made for the comfort and convenience of the 
habitants. Do you wish to go from one spot to another? You have at your disposal 
merous and fast means of communication: omnibuses, tramways, taxi — cabs 
Gerground railways, etc...... If one evening you do not know what to do and You 
‘not feel inclined to read, you may go to moving pictures, which, in one moment, 
; transport you to the farthest regions of the globe and enroll before our eyes the 
st picturesque scenes. If that pastime seems too childish to you, you may go to 
theater and hear the greatest actors or actresses. 
testion 41: Select the best title for the passage. 
A. The Means of Transport in a Town. B. The Benefits of Town Life. 

7. Entertainments in Town. D. How to live in a town? 
estion 42: According to the passage, we can travel to the farthest corners of the 
earth by 

. using a fast means of transport 
- going to the theatre 


B. looking at moving pictures 
D. reading in our leisure time 


97 


Giải nhanh CDBT TN Anh Văn - Ngô Văn Minh 
Question 43: Which sentence is not true according to the passage? 
A. Going to the theater is not a childish pastime. 
B. Moving pictures carry us to far — away lands. 
C. People living in towns do not like to read. 
D. A town provides us with many forms of entertainment. 
Question 44: From the passage, we can learn that 
A. the author prefers books to moving pictures. 
B. we had better go to the movies if we have enough time. 
C. nothing is more pleasant than going to the theater. 
D. when we don't want to read, we may go to the theater. 
Question 45: “In town everything seems to be made for the comfort of the 
inhabitants." By the above sentence, the author really wants to say that 
A. townspeople like comfort. 
B. there are many facilities provided for townspeople. 
C. town life makes everything comfortable. 
D. many things seem to be comfortable because they are made in town. 


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your 
answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks from 46 to 50. 


Lenin was born ...(46)... April 1870 in Simbirsk. His father died when he was 
sixteen years old. In September 1887, he entered Kazan University and he was 
arrested ...(47)... participating in student protests and was expelled from the 
university. Then he began to study the literature of earlier generations of Russian 
Revolutionaries and law. He gained the license to practise law in 1892. One year 
later, he became interested in Marxism. In April 1899, his book ...(48)... "The 
development of Capitalism in Russia" was ...(49)... . He went to Europe in 
January 1900. In December of the year, he issued newspaper Iskra. He moved to 
England in April 1903. When he visited London, he was upset to see the 
differential between the rich Londoners and the poor Londoners. He ...(50)... a 
his life to leading the Russian proletariat's revolutionary cause successfully. He 
died because of stroke on January 21", 1924. 


Question 46: A. in B. at C. on D. for 
Question 47: A. of B. with C. from D. for 
Question 48: A. tittled B. called C. names D. known 
Question 49: A. distribute B. printing C.announced ^ D. published 
Question 50: A. bet B. devoted C. boasted D. prided 


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 


Câu 1. A: Vì ta có: th trong think được phát âm là /6/. th trong các từ còn lại: 
mother, that, this được phát âm là /ð/. 


98 





‘Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt 
























u 2. B: Vì ta có: y trong dry được phat âm là /a1/. y trong các từ còn lại: slowly. 
ndy, rainny được phat âm là /1/. B 
u 3. B: Vi ta có: h trong hansome được phát âm là /h/. h trong các từ còn lại: 
nest, hour, heir là âm cám. i 
u 4. C: Vi ta có: s trong sure được phát âm là /f/. s trong các từ còn lại: story, 
th, sing được phát âm là /s/. EC 
â 5. B: Vi ta có: ou trong rough được phat âm là /a/. ou trong các từ còn lại: 
puth, mountain, loud được phát âm là /au/. 

Câu 6: Đáp án B - open 
+ Về mặt ngữ nghĩa: * 
1 q SỐ.” 

Ta Về mặt ngữ pháp: Ta có: 

Dua vào cáu dé cóng vói động từ đã chia ở mệnh dé chính của câu điều kiện, ta 
ác định đây chính là câu điều kiện loại I với cầu trúc như sau: 


If + clause (thì hiện tại đơn), main clause (thì tương lai đơn) 
" ôi chiếu với cấu trúc trên thi B- open là đáp án đúng. 
ác đáp án còn lại không phù hợp vì: 


Tôi sẽ kê cho bạn nghe về câu chuyện nếu như bạn mở 


B- Amr of + noun: mặc dù — spit phü hop vé nghia 

C- Because + clause: bởi vì- không phù hợp vé mát ngữ pháp. 

- Even if + clause: ngay cả khi- không phù hợp về cả ngữ nghĩa và ngữ pháp. 
au 8: Dap á án A — so that 


p Vè mặt ngữ nghĩa: “ Cô ta pun biéu mót cách chậm rãi dé moi nguoi có thé 
^u được những gì có ấy dang noi. 


và mặt ngữ pháp: Ta có so that: để, để cho — là liên từ mở đầu một mệnh đề 


j ...S0 that + clause e(S + modals + V-bare inf): dé.... 
€ đáp án còn lại không phù họp vi: 

B- in order to + V-bare inf: dé mà, cốt dé .... 

C- as if + Clause: nhu thé là 


D- Now that + HTHT, TLD...: Chừng nào...thi... 


99 


ee oe 4 lle OO .._..___, LL BS NNWWNNNR 
Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ngô Van Minh 

Câu 9: Đáp án B - than 
x về mặt ngữ nghĩa: “Tôi sẽ kề cho bạn nghe về câu chuyện nếu nhw ban mở 


cửa số. 
+ Về mặt ngữ pháp: Khi nhìn vào câu đề có No sooner chúng ta nghĩ ngay đến 


câu trúc có liên quan như sau: 
$1 + had + no sooner + V-3/ed + than + S2 + V-2/ed. 

Câu đề có dạng đảo ngữ, no sooner ra đứng đầu câu và đảo trợ động từ had ra 
đứng trước chủ ngữ. No sooner.....than.... mang nghĩa: vừa mới....thì đã.... 
được dùng dé diễn tả một hành động xảy ra ngay sau một hành động khác. 

Vậy ta loại các phương án khác và chọn B 

Các đáp án còn lại không đúng vì chúng không thé kết hợp với No sooner. 

A- when: khi, khi mà 

C- as: khi 

D- Until: cho mãi đến khi 
Câu 10: Đáp án C- to dig 

+ Vẻ mặt ngữ. nghĩa: * Chúng tôi đã phải mát 30 phút dé đào những chiếc hó ở 
trong ngôi von.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Ta có cầu trúc: 

It’s + khoảng thời gian + SINCE + Clause ( S+ V2/ed+....) 
Đó là một khoảng thời gian dài ké từ khi ai đã làm cái gì... 

Dựa vào cấu trúc của câu thì C là đáp án đúng nhất. Các đáp án còn lại không 
- đúng về mặt ngữ pháp của câu. 
Câu 11: Dap án B — Yes, of course 

+ Vé mặt ngữ nghĩa: “Ban có thé vui lòng cung cáp cho tôi mót số thông tin về 
chuyến bay được không?” 

“ Vâng, đĩ nhiên.” 
Đây là câu mang chức năng giao tiếp, khi muốn nhờ ai/ yêu cầu ai đó làm điều 
gì một cách lịch sự, ta dùng cấu trúc: 
Could/ Would you + V ( bare inf)+...bạn có thé.... 


Dé đáp lại, ta có thé dùng một trong các câu trả lời sau: 
Yes, of course: Vang, dĩ nhiên 

Certainly: Chắc chan roi. 

Các đáp án còn lại không phù hợp với văn phong của câu. 


A- anything will do 


C- let me see: dé tôi nghi xem sao dirge dùng khi bạn cô găng nhớ ra một dict! 


ì hoặc xem xét một vấn dé nào dó.) 


D- not all all: khong gì hết, không chút nào, không sao cả. Được dùng như mội 


lời đáp lịch sự cho lời cảm ơn- thauk you. 
100 






















1 âu 12: Đáp án C - be 


" 4 hién ra ban.” 




























+ Vẻ mặt ngữ nghĩa: “ Ban nên làm một cách cán thận néu không thì họ sẽ 


+ Vè mặt ngữ pháp: Ta có: 
S + had better+ V- bareinf...ban nên làm gì đó.. 


- Cấu trúc này khuyên ai nên làm gi đó, theo sau đó phải là một động từ nguyên 
u. Vậy ta loại các đáp án A, B, và D vì chúng không đúng vẻ mặt ngữ pháp của 


'àu 13: Dap án A - sharpened 
+ Về mặt ngữ nghĩa: " Cây dao này quá cim. Tôi sẽ mài cho nó bén vào ngày 


tí A 
+. 


“+ Về mặt ngữ pháp: Ta có cấu trúc của the truyền khiên (causative form) 










S + have + O2(vật) + V3/ed: người nào có cái gì được làm(1) 
S+ have + OI(người) + V nguyên + O2(vát): ai nhò ai làm gi(2) 


hiểu theo cau trúc số (1) trên thi ta loại các phương án B, C và D vì không 
üng vẻ mặt ngữ pháp. 
lâu 14: Dap án B — would buy 


Vệ mặt ngữ nghĩa: * Néu tỏi có nhiều tiền hơn nữa, toi sẽ lậu mot chiếc xe 





D Vé mit ngữ pháp: Quan sát câu dé có mệnh đề If được chia ở thì quá khứ 
n, ta xác dinh day là cầu điều kiện loại II để điển tà hành động hay sự việc trái 
ó Bu tế ở hiện tại với cau trúc: 

If+ S + V2/ed, S + solve + Yew yen 


au 15: Dap an ow TA ies 
1 # Vẻ mặt ngữ nghĩa: * Tôi nhớ là đã xem bộ phim này khi tôi còn là một cậu bé.” 





Remember + V-ing: nhớ đã làm gì 





Remember + V-to inf: nhớ dé làm gì 





Đặc biệt luu y: 
Nếu động từ Remember được chia ở thì tương lai đơn hoặc nó bắt đầu một 
câu (câu mệnh lệnh) thi bao giờ theo sau Remember + Vto inf 







t Quan sát câu dé ta thấy có mệnh dè trạng ngữ chỉ thời gian When I was a little 
0y- khi tôi còn là một cậu bé ( mệnh dé trạng ngữ chỉ thời gian trong quá khứ ) 
câu văn diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ. Vậy D là đáp án dung nhất. 


ác đáp án còn lại không đúng vì: 


10 


aR RRR TEES a een s re a oe |) ou MÓÓÁ MÀ 
B- will be: dang này được chia trong mệnh đề chính của câu điều kiện loại I. 
C- would have bought: dang nay được. chia trong mệnh đề chính của câu điều 
kiện loại II. 
D- bought: dạng này không được chia trong các câu điều kiện. 
Câu 16: Đáp án C - soamI 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “Chúng tôi đang vội.” 
“ Tôi cũng vay.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Chúng ta dùng So hoặc Too đi với To be để diễn đạt sự 
đồng ý với lời khẳng định của một ai đó. Chúng mang nghĩa: Cũng vậy cũng thế. 
So + to be + S 

: S + to be, too 
Đối chiếu theo câu trúc trên cộng với câu đề đang dùng to be- am, phương án C 
là đáp án đúng. 
Các đáp án còn lại không đúng vì: 
A- So do 1 : động từ được dùng ở đây là động từ thường, không đúng với câu đề. 
B- I do, too: động từ được dùng ở đây là động từ thường, không đúng với câu dé. 
D- Neither do I: chỉ được dùng trong trường hợp câu trước đó đang ở dạng phủ 
định, nhưng câu đề đang ở dạng khẳng định. 
Câu 17: Đáp án B - since 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “ Do là mot quãng thời gian dài ké từ lan cuối cùng minh 
nhận được thư từ cô ay.” 
+ Về mặt ngữ pháp: Ta có cầu trúc sau: 
Câu 18: Dap án B - didn’t 
+ Về mặt ngữ nghĩa: * Ho đã phải lái xe nhanh hơn, có phải không?” 
+ Về mặt ngữ pháp: Nhìn vào câu dé, ta biết đây là dạng thức của câu hỏi đuôi 
với hình thức: 
S+V+O, ( câu khẳng định) trợ động từ ( dạng phủ định) +....? 
S+ V+O, ( câu phủ định) trợ động từ ( dang khẳng định) +....? 

Ta thấy néu mệnh dé chính chỉ sử dụng duy nhất động từ thường ở dạng khẳng 
định thì trong phần câu hỏi đuôi phải sử dụng trợ động từ “ do” ở dạng phủ định 
nhưng ở đây chúng ta phải chia * do” thành “ did” để hợp với thì của câu. Vậy B là 
phương án đúng. 

Câu 19: Dap án C -a lot of 

+ Vé mặt ngữ nghĩa: “Bài tường thuật trên tờ báo chứa nhiều thông tin có ý 
nghĩa." 

+ Về mặt ngữ pháp: Ta có: 

A lot of= lots of: nhiều + danh từ đếm được số nhiều/ danh từ không đếm 
được. Được dùng trong câu khẳng. định, ở đây “ information” là danh từ không 
đếm được và câu đề đang ở dạng khẳng định. Do đó, C là đáp án đúng. 

Các đáp án còn lại không phù họp vì: 









102 


























A- many: nhiều + danh từ đếm được số nhiều. Được dùng trong câu phủ định và 
nghi ván. 
= B- an: một + danh từ đếm được số ít và danh từ này phải bắt đầu bằng một 


_ nguyên âm. 


D- another: khác, cái khác- không hợp về nghĩa và ngữ cảnh của câu. 

u 20: Dap án B — had prepared 

" Về mặt ngữ nghĩa: * Truóc khi bạn hoàn thành bài tập vé nhà thì tôi đã 
c an bị xong điềm tam.” 


+ Về mặt ngữ pháp: Ta có: 


By the time + QKD, QKHT..... 


- Cấu trúc này diễn tả một hành động xảy ra trước và cham dứt trước so với một 
hà nh động xảy ra sau và chấm dứt sau trong quá khứ. Nhìn vào câu đề động từ ở 
mệnh dé trang ngi ei thói giän dirge ehian ở thi quá khứ đơn, nghĩa là nó Xây : ra 


Câ 


tip an khac va chon dap an B. 

Câu 21: Dap án A — Yes, why don’t we go for a walk? 

+ Vé mặt ngữ nghĩa: * Thát là một ngày đẹp trời làm sao!” 
iw Vé mặt ngữ pháp: Ta có cấu trúc: 


What + (a/an) + adj +N + S+ VỊ 


- Đây là câu cam than dùng dé bộc lộ cảm xúc. Để đáp lại, có thể là một trong 


Why don’t + S+ V( bare inf)+....? Tại sao chúng ta lại không....? 
Let’s + V-bare inf..... Chúng ta hãy.... 


How about/ What about + noun/ V-ing.... 
Should we + V- bare inf....? 





_ B- vâng, trời càng ve khuya càng lạnh. 
C- dong ý, trời hung năng. 
- D- tôi thích thời tiết am áp. 
âu 22: Dap án B — used to eating 
+ Ve mặt ngữ nghĩa: * Tôi sẽ kê cho bạn nghe vé câu chuyện nếu nhì bạn mở 


+ Về mặt ngữ pháp: Ta có cấu trúc: 
Be/ get + used to + V-ing: quen với việc gì..... 





“Cấu trúc này diễn tả một thói quen ở hiện tại. Vay đối chiếu theo cấu trúc, chỉ có 
B là đáp án đúng. Các đáp án còn lại không đúng về mặt ngữ nghĩa và ngữ pháp. 

au 23: Dap án C - mind 

5 103 


isi MEI A AD ẽmm—m...——.--———  — “hố cố 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “Cam phiên bạn trả lời điện thoại giúp tôi.” 
+ Về mặt ngữ pháp: Ta có cấu trúc: Would you mind + V-ing...? 
Cảm phiền (anh, chị...) làm điều gì đó? (Lời đề nghị lịch sw) 
Các đáp án còn lại không phù hợp dạng thức sau Would you mind? 
Câu 24: Đáp án A — who 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Bill Gates, chủ tịch sáng lập tap đoàn phán mém 
Microsoft Company, là một ti phú.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Quan sát câu đề ta thấy: đây là mệnh đề quan hệ không 
xác định (loại mệnh dé có dấu phẩy). Do đó, ta không dùng phuong án D (that). Ó 
dáy, chi có who là dáp án düng vi who düng dé thay thé cho nguói và làm chüc 
năng chủ ngữ 
Các đáp án còn lại không phù hợp vì: 

B - whom: đại từ quan hệ dùng dé thay thế cho các danh từ chỉ người làm chức 
năng tân ngữ 

C — whose: đại từ quan hệ dùng dé thay thế cho các tính từ sở hữu. 

D - that: đại từ quan hệ that không dùng trong mệnh đề quan hệ không xác định 
Câu 25: Dap án B — So dol 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Tôi yêu thích âm nhạc làng man.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Ta cần nhớ cầu trúc sau: 

So/ Neither + is, are, am +S 
Do, does +S 
S + is/ am/ are, + too 
Do/ does 
Chiếu theo cáu trúc trên cộng với câu dé dang dùng động từ thường và ở dạng 
khang định, B- So do I là đáp án đúng nhất. 
Câu 26: Dap án C — had met 
+ Vé mat ngữ nghĩa: “Lë ra tôi nên gặp bạn vào năm trước.` 
khong gặp bạn vào năm trước 
+ Về mặt ngữ pháp: Ta biết If only chính là cách diễn đạt khác của Wish. sau 
If only có 2 dang sau: 
Dạng 1: If only + QKD- hoặc Were cho tất cả các ngôi để diễn tả một điều mong 
muốn không có thật ở hiện tại. 
Dang 2: If only+ QKHT- dé diễn ta một điều mong muốn không có that ở quá khứ. 
Vậy căn cứ vào dạng câu và cầu dé có chứa trạng ngữ chỉ thời gian “Jast year " 
(năm ngoái) thi C là phương an đúng. 
Câu 27: Dap án C — do my parents work 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “ Cha me tôi không còn lao động cực nhọc moi ngày nita." 
+ Về mặt ngữ pháp: Câu này có no longer đứng đầu câu nên ta phải đảo ngữ. 
Vậy C là đáp án dung vì có đưa trợ động từ ra ngay sau no longer. Các phương án 
còn lại không đúng vé mặt ngữ pháp của cau. 
Câu 28: Đáp án B - asking 


104 






` hoặc “Tõi tiếc đã 





























Regret + V to-inf: /dy làm tiếc khi phải lam gi 
đặc biệt là khi thông báo một thông tin hoặc sự việc không tot. 

Lưu ý: sau Regret ta thường dùng hình thức V to-inf đối với các động 
từ inform, tell. 


I oại D- ask- vì không đúng ngữ pháp. 

u 29: Đáp án A - was delayed 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Chuyến bay khói hành đến thành pho Manchester đã bị 
an lại do sương mù dày đặc.” 

+ Ta xét thay: Các phương án B, C và D không chia động từ ở dạng bị động. 


t chỉ có phương án A là đúng- chuyến bay tự nó không thé trì hoãn mà phải 
trì hoãn. 


iu 30: Đáp án A - open 
BY at t nghi Tawa : 4 r Fa 
€ mặt ngữ nghĩa: “ Đó là một ngày qua lạnh lẽo dén nói tôi phải khoác 
7 do lanh mùa đông.” 
vé mặt ngữ pháp: Ta có cấu trúc: 


o that + Clause :dé, dé mà- là liên từ mở đầu một mênh đề phụ chỉ mục đích. 
-and : và- là liên từ dùng dé nói hai ý của một câu hay hai mệnh đề. 


1 * Tôi rát vui khi bdo cho bạn biết rằng bây giờ máy thu 
lou dóng mót Fen tuyét VỚI, 


1 "vé mặt ngữ pháp: ở câu này cần một trang từ dé bó nghĩa cho động từ . Vì 
tinh từ perfect( hoàn hảo, tuyệt vời) phải đổi thành trang từ perfectly (một 


Về mặt ngữ ud ở đây, ta không thể dùng một tính từ “ Nu dé bỏ 
A ‘Cho một động từ ^ return”. Vi vậy, ta phải chuyển nó sang một trạng từ là “ 


33: Dap án A - on—in 


105 


RENE aie dll haat At a A SR AS am 
d Về mặt ngữ nghĩa: * Vào sáng hôm sau anh ta thức dậy và di bộ xuống Sông 
dé tăm rửa bản than.” 

+ Về mặt ngữ pháp: câu văn sai về cách dùng giới từ. 

Câu 34: Đáp án D - quick—»quièkly 

+ Về mặt ngữ nghĩa: * Chúng tôi được mong đợi trả lời từng câu hỏi một cach 
nhanh chóng.” 

+ Về mặt ngữ pháp: theo sau động từ phải là một trạng từ dé bó nghĩa cho cậu, 
Dói quick (adj): nhanh, nhanh chóng thành quickly ( adv): mót cách nhanh chóng. 
Câu 35: Đáp án A — will rain—rains 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “ Nếu trời mưa, tôi sẽ đến gặp bạn ở trong xe.’ 

+ Về mặt ngữ pháp: Đây là câu điều kiện loại I, diễn tả một điều có khả năng 
xảy ở hiện tại hoặc tương lai với cấu trúc: 


If + clause (HTD), main clause (TLD) 
Cau 36: 


+ Câu gốc mang nghĩa: * Mẹ tôi đã không gọi điện cho tôi cho đến khi bà áy 
trở vé từ thành phó." 

+ Đáp án đúng: B- Not until coming back to the city did my mother phone me, 
(Me tôi đã không gọi điện cho tôi cho mãi đến khi bà ấy trở về từ thành phó) 

Dựa vào ngữ nghĩa của câu thì B là đáp án duy nhất đúng. 

+ Phuong án sai: 

A- Khi mẹ tôi trở vé thành phó, bà ấy nên điện cho tôi. 

Câu văn này sai vé mặt nghĩa vi có thêm tir. should. 

C- Mẹ tôi không điện cho tôi cho mãi tới khi bà không trở về thành phó. 

Câu này sai hoàn toàn về mặt nghĩa so với câu đề. 

D- Ngay khi mẹ tôi vừa trở về thành phó thì bà ấy điện cho tôi. 

Câu này cũng sai về mặt nghĩa so với câu đề. 
Câu 37: 

+ Câu gốc mang nghĩa: “Tôi chưa bao giờ thấy một ngôi nhà nào đẹp hon 
ngôi nhà đó.” 

+ Đáp án đúng: B- It was the most house I had ever seen . (Đó là ngói nhà 
đẹp nhất mà tôi đã từng thấy. ) 

Ta có 2 cấu trúc sau tương đương vé mặt nghĩa: 


... have never + V3/ed.... = It is + so sánh nhất của tinh từ +N+ clause ( 5* 


have ever+ V3/ed...chwa từng bao giờ làm gì.....đó là lan đầu tiên lam gi...) 

Ma theo dé ra động từ của câu dang được dùng ở quá khứ nên động từ ở câl 
viết lại cũng phải chia ở quá khứ do đó: 

had never seen....=It was the most + adj +N+ Clause( I had ever seen) 
+ Phương an sai: 
A- Day là ngôi nha đẹp nhất mà tôi từng thấy. 


106 



































"âu này hợp vé mặt ngữ nghĩa nhưng không hợp về mặt thì so với câu đề. 
C- Day là ngôi nha đẹp nhất mà trước đó tôi chưa bao giờ thấy. 

Câu này sai về mặt nghĩa. 

I^ Dó là ngói nhà dep nhất mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. 

âu này sai vẻ mặt nghĩa. 

iu u 38: 

4 Cáu góc mang nghia: * Tói dà mát 5 giờ dé sửa mái nhà này." 


Dáp án düng: A- / had to spend 5 hours to repair this roof. (Tói phài mát 5 
sửa mái nhà này.) 


hv 
BY 


Ta có hai cấu trúc sau tương đương về mặt nghĩa: 

It takes/ took + somebody+khoảng thời gian+ V(-to inf)+ 
= Spend one’s time in doing something/ something 

Ai đó bỏ ra/ tiêu tốn bao nhiêu thoi gian vào việc gì/ làm việc gì. 


1 Phương án sai: 
- Mái nhà này được sửa trong 5 giờ đồng hồ. 
âu này sai vì trong câu có: For + khoảng thời gian: khoáng bao nhiêu thoi 


20 đó, câu này không đúng về mặt ngữ pháp. 

| Tôi đã sửa mái nhà này trong 5 giờ đồng hồ. Câu này sử dụng thể sai khiến: 
" người)+ have/had +S§2(chỉ vật)+ V3/ed... 

âu này đúng vé cách dùng nhung have trong câu được dùng ở hiện tại, không 
hi với câu dé ở quá khứ. 

 Tói không thé sửa ngôi nhà này chưa tới 5 giờ đồng hồ. Câu này sai về mặt nghĩa. 
59: 

- Câu gốc mang nghĩa: “ Phòng bếp không lớn như phòng khách.” 


N 
à in vào câu dé , ta biết đây là so sánh bằng ở dạng phủ định, và dạng câu này 
ro ng đương với dạng câu so sánh hơn như sau: 





SI+ V + not as/ so + adj/ adv+ as + S2 
=§S2 + V + short adj/adv+er + than+S1 
more †+long adj/adv 
ói chiếu với cầu trúc trên thì C là đáp án đúng. 

| Đáp án đúng: C- The living room is larger than the kitchen. 
(Phòng khách lớn hơn nhà bếp.) 






- Phuong án sai: 
-Phòng khách lón nhu phòng bép. Câu này đúng về cách dùng nhưng sai về 
Nghĩa so với câu đẻ. 


= Phòng khách không lớn như phòng bếp. Câu này đúng về cách dùng nhưng 
$ mặt nghĩa so với câu đề. 


107 





TT“ c: ELUCET D Ded t in TÀI oe E ud" o uo LLLA RR T75 H.. -—-— m ER DG 








































4 y x MEY (J1) VU WP VÀO GÀ VS 
D- Phòng khách nhỏ hơn phòng bếp. Câu này đúng về cách dùng nhưng sal vẻ pus 


mặt nghĩa so với câu đề. âu 42: Theo đoạn văn, chúng ta có thể đi đến những hang cùng ngõ hẻm của 


na vi Đáp án: B 
+ Câu góc mang nghĩa: “Họ không còn làm việc tại công ty nữa.” IDEE : : , : 
g 8ng : 8 i: E um Diễn giải: “ Xem các bó phim." Y này được dé cập trong đoạn văn tir cá 
MET. SEVA P T T š 4 j lh s n tu câu “ 
+ Đáp án đúng: C- No longer do they work at the company. (Họ không con jfone evening........ most picturesque scenes,” 


lam việc tai công ty nữa.) 

Như ta biết: no longer: không còn nữa có hai vị trí đứng trong câu. 

Vị trí thứ nhất: đứng trước một động từ thường, lúc này nó có chức năng nhy 
một trạng từ. 

Vị trí thứ hai: sẽ xảy ra hiện tượng đảo ngữ nếu no longer đứng đầu câu. 


‘Cac chọn lựa khác sai ý: 

1 A- “Sử dụng các phương tiện giao thông.” 
7- “Đi dén các rạp hat 

D- “Đọc sách vào lúc rãnh rỗi.” 

1 | 43: Theo đoạn văn, câu nào dưới đây'là không đúng: 

= Đáp án: C 

¬ Diễn giải: “Người dân sống ở thành phố không thích đọc sách.” Ý này hoàn 
in không được đê cập đên trong đoạn văn. 

c chọn lựa khác sai vì: 

d đến các rạp hát không phải là một hình thức giải trí có vẻ trẻ con.”: Y này 


+ Phuong an sai: 

A- Ho không còn không làm việc tai công ty nữa. 

Câu này sai về mặt nghĩa so với câu góc và một câu không thể vừa dùng thẻ phụ 
định va no longer. 

B- Câu nay sai vì một câu không thể vừa dùng no longer va any longer. 

D- Câu này sai vì một câu không thé vừa có no longer và any more. 


A ` ` Ke oy > 
J > dê cập vào dòng cuôi cùng của đoạn van: “If that pastime.....actors or actress.” 
Dp « : 2 Á ~ . z 2 f À 
B- T Phim ảnh đưa ta đến những nơi cách xa chúng ta ở.” Ý này được đề cập đến 
U 6 của đoạn văn: “ will transport you to....the globe” 
x N ^ bà H r . ` . 4 
D- p Thành phó dem lai cho chúng ta nhiều hình thức giải trí khác nhau.” : Y 
duoc dé cập dên trong đoạn văn từ “If one.....actors or actresses.” 
u 44: Từ đoạn văn, chúng ta biết rằng: 
- Dap án: D 
ovx ere CC . n ^ k , 
Điền giải: "Khi chúng ta không muon đọc sách, chúng ta có thể đi đến rạp 


4 


j Y này được đề cập đến ở trong đoạn sau: “ you do not feel inclined to read, 
May go to moving pictures” 
' chọn lựa khác sai ý : 
A- “Tác giả thích đọc sách hon là xem phim." 
one i di xem phim nếu như chúng ta có đủ thời gian.” 
D Không có gi dé chịu hơn việc di xem phim.” 
45: “Ở thành phố, mọi thứ dường như được tạo ra dé đem lại sự thoải 
Về Vận tiện cho người dân phố thị.” Dựa vào ý câu trên, điều tác giả 
Sự muôn nói đến là: 
“Đáp án: B à 
Dién giái: * Có nhiều cơ sở hiện đại được tạo ra cho người dân ở nơi đây.” 
Ing toàn bài dé cập den những thuận lợi khi sống ở thành phó. 
n lựa chưa nêu được ý khái quát của tác giả: 
“Người dân thành phố thích sự thoải mái.” 
' “Cuộc sống ở thành phố làm cho mọi thứ trở nên thoải mái hơn” 
7 “Nhiều thứ có vẻ dường như thoải mái bởi vì chúng có ở thành phó." 


Hướng dẫn giải từ câu 41 — 45 


Bài dịch đề nghị: 

Ở thành phố, mọi thứ dường như được tạo ra dé đem đến cho người dân thành thi 
sự thoái mái và thuận tiện nhất có thể. Bạn thích đi từ một địa điểm này đến một mot 
địa điểm khác ư? Bạn có thé tùy thích chọn vô số các loại phương tiện giao thông với 
tốc độ khác nhau chẳng hạn như: các loại xe buýt, xe điện, tắc xi hay đi lại bằng xe 
điện ngầm..... Nếu bỗng chốc một đêm nào đó bạn không biết phải làm gì và bạn 


+ 


không có hứng thú dé đọc sách thi bạn có thê di xem phim ma chính điều này trong 
nháy mắt có thé đưa bạn đến những nơi xa xôi hẻo lánh nhất của quả địa cầu này vì 
hiện ra trước mắt chúng ta những cảnh tượng thiên nhiên đầy kỳ vĩ. Và néu trò giải 
trí này có vẻ hơi trẻ con đối với bạn thì bạn có thẻ đến các buói biểu diễn ca nhạc v? 
thưởng thức giọng hát của nam và nữ ca si nổi tiếng nhất ở đó biéu diễn. 
Câu 41: Chọn tựa đề đúng nhất cho đoạn văn. 
- Dap án: B 
- Diễn giải: “Những lợi ich của cuộc song ở thành thị.” Nội dung toàn bài de 
cập đến những thuận lợi khi sống ở thành phó. 
Các chọn lựa khác sai vì: 
A- “Các phương tiện giao thông ở thành phó." Y này chỉ được dé cáp nhu I 
một phần của đoạn văn từ “Do you wish....railways, etc...” 
C- “Các hình thức giải trí ở thành phố.”: Ý này chỉ được đề cập nhu là một pl 
trong đoạn văn tù “ If one.....actress" 
D- “Làm sao để sống ở thành phố.”: Ý này hoàn toàn không được đề cập del 


trong doan ván. 


108 F 109 





Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ngô Văn Minh Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt 


TT LL ls) 


Hướng dẫn giải từ câu 46 — 50 























pap an C: name (v): dat tén 
Đọc ki đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) chy Đáp án D: know(v): biết, nhận thức được 
mỗi chỗ trỗng từ 46 đến 50. 49: i 
Bài dịch đề nghị: Đáp án: D - published y: m. 1 NR 

Lenin sinh vào tháng tư năm 1870 ở Simbrish. Cha ông qua đời khi ông 16 Diễn giải: pyblish (v) xuât bån, phát láng ( sách, báo chí...) 
tuổi.Vào tháng 9 năm 1887, ông theo học trường Dai hoc Kazan và ông đã bị bá, ‘Cac đáp án còn lại không hợp ve nghĩa cân điên trong chô trông. 
do tham gia vào các phong trào phản đối của sinh viên và bị đuổi học. Sau đó, dng ‘Pap án A: distribute(v): phân phôi, phân phát 
bắt đầu nghiên cứu về các tác phẩm văn học ở các thế hệ trước của nền cách mạng Ð áp án B: print (v): viĝc in ân, cho in (sách, báo chí....) 
Xô Viết và về các đạo luật. Ông đã có được giấy phép hành nghề luật vào năm Đáp án C: announce(v): truyén bó, cóng bó 
1892. Mót nám sau dó, óng bát dàu quan tâm vào chủ nghĩa của Mac. Vào tháng 4 
năm 1899, ông cho ra đời quyền sách đầu tay mang tựa đề “Sự phát. triển của chi 
nghĩa tư bản ở Xô Viết”. Vào tháng một năm 1900, ông đã đến châu Âu. Cùng năm 
đó vào tháng 12, ông đã cho ra đời tờ báo Iskra. Ong đã chuyên đến sống ở nước 
Anh vào tháng 4 năm 1903. Khi ông đến London, ông rất ngỡ ngàng khi chứng kiến 
su phan biệt giàu nghèo rõ rệt của người London. Ông đã cống hiến trọn đời mình dé 
dẫn dat sự nghiệp cách mang của giai cấp vô sản Xô Viết đi đến thăng lợi hoàn toàn, 
Vào ngày 21 tháng 1 năm 1924, ông đã qua đời do chứng đột quy. 
Câu 46: 

- Đáp án: A-in 

- Diễn giải: Ta có: in: trong, ở trong + thang, năm. 

Các đáp án còn lại không đúng về cách dùng giới từ trước các cụm từ chỉ thời gian. 

Đáp án B: at: ở, tại, vào lúc + điểm thời gian 

Trích dẫn: at 7 o'clock 

Đáp án C: on: trên, ở trên + ngày trong tuàn. 

Trích dán: on Monday 

Đáp án D: for: trong (khoảng thời gian hành động hoặc sự việc xảy ra) 
thường được dùng trong thì HTHT. p. ) 
Trích din for 2 months ( trong khoang 2 thang) l OM leaving B. WAR leaving C. has left D. left | 
Cáu 47: ; estion 3: He......book the tickets, but he hadn't enough time to call at the cinema 
`. would have B. might have C. could have D. was going to 
stion 4: He owes you a lot of money,.......? 


^ [bap án: B - devote 

4 - Dién giải: 
có cụm tir: devote one's life to something/ doing something: cống hiến, 
tron cuóc dói cho mót viéc gi/ làm viéc gi. 
e đáp án còn lại không phù hợp vé cách dùng nghĩa cần điền trong chỗ trống. 
pán A: bet(v): đánh cá, cá cược 
Dap án C: boas: of something (v): khoe khoang về cái gì 
p án D: pride on something/ doing something (v): tự hào vé điều gi/ làm 


DESO 4 
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct 
Wer to cach of the following questions. 


A. sister B. sisters C. sister’s D. sisters’ 
estion 2: It’s an hour since he........ , so he must be at the office now. 


estion 1: "Whose hat is it?” - “It’s my.......” 


- Dap an: D- for 


- Diễn giải: E à 
Ta có cum từ: arrest somebody for somerthing/ doing something. q id tit B. doesn’t he C. hasn't he D. has he 
Các đáp án còn lại không đúng vé cách dùng giới từ trong cum từ này. j on 5: I mm not ready, ........ “ sedi 
Cáu 48: j = and she isn't too B. and neither is she 
Dáp án: A - titled j * and so is she D. she is too 
- Diễn giai: title — (n) tựa dé (của một quyén sách) [fon 6: He tele phoned while I........ dinner. 
(v) mang tựa dé - am having B. had C. have had D. was having 
Các dáp án cón lai khóng hop vé nghia càn dién trong chó tróng. E 7: “Would you mind turning the fan on?" - “ .......... i 
Dap an B: call (v): gọi, mời gọi, được gọi là * Yes, please B. No, thank you C. Not at all D. No, I’m not 


111 
110 E 


— ^ WB RM CEST 0O ADU VARNIHM 7 o wàaaẽ a4... — 
Mala! Mant vear II... iln NNNM S 







j Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word 






































Question 8: We just whispered........ he heard the story. 
A. so B. in order that C. otherwise D. therefore hose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each 
Question 9: The clock......... 8.30. of the following questions. 
A. pointed B. says C. tells D. show A. chooses B. pauses Crise D» horag 
Question 10: ....... tired, I took a short rest. | A decided B. hatred E day D 
f ; j : cả ed . Warned 
A. To fell B. Being feeling C. Having D. Feeling Mihead B. break by nhào ue HÙNG 
Question 11: The man......... to open the window at the back of the house. " bitte d cử Mire - breath 
A. succeeded B. managed C. forced D. discovered i i B. tool C. moon D. spool 
i i A. height B, fine C. tid D. cliff 
Question 12: The little girl wouldn't go to the sea.......her father didn't. Ky eu 
A. except B. but C. also D. if Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined 
Question 13: Is anyone.......to fish in this river? rt that needs correction. 
A. let B. allowed C. admitted D. passed gestion 31: We entered into the room and turned the light on. 
Question 14: You will have to.....a more serious attitude toward your work. A B C D 
A. develop B. grow C. become D. grow up uestion 32: A lots of people have left for the country to seek for job 
Question 15: ....... people go to football matches now than twenty years ago. LZ A B C D 
A. Less B. Lesser C. Fewer D. Few Ques ion 33: Have you found a better hotel, haven't you? 
Question 16: I prefer being on my own.......with a big crowd of people. ie A BC D 
A. than to be B. rather than be C. to being D. or be ues tion 34: No sooner I had turned the TV on than she went out. 
Question 17: ......] have never been there myself, I have heard of it. 1 A B C D 
A. But B. Nevertheless C. However D. Although uestion 35: Hardly had I gone out than it rained heavily. 
Question 18: John borrowed 14,000 dollars.......the bank. A A B ie D 
A. of B. by C. at ; D. from ^ ark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence 
Question 19: “We apologize.......passengers any inconveniences.” at is closest in meaning to each of the following questions. 
A. to cause B. of having causes lestion 36: If you don't arrive on time, you won't meet him 
C. for causing D. that we cause A. Unless don't arrive on time, you will meet him 
Question 20: What vegetable would you like, ....... ? . You won't meet him provided you don't arrive on time. 
A. peaches or carrots B. peas or potatoes C. Unless you arrive on time, you won't meet him. 
C. tomatoes or pears D. beans or apple D. Arriving in time, you won't meet him. 
Question 21: He drew all his money........the bank before he left. lestion 37: You shouldn't buy this book. It is worthless reading. 
irai m off n C. out of D. to A. This book is worthless reading so, you don't buy it. 
Question 22: As the car is small, it’s much more.......0n peet 3. If | were you, I wouldn't buy this book. It is worthless reading. 
A, confinis B. poor œ, eugneimiéal D. enghiontie : P. I told you not to buy this book. It is worthless reading. 
LI wo only haisu 458 told us the truth in the first place, things wouldn D . As this book's worthless reading, you don't buy it. 
`... Wc has C. sould Sirah: | atat estion 38: I can't answer your question because I haven't read that book 
Question 24: You'll getstten. ^ ofiguehange at d bạt A. Not reading that books before, I can’t answer your question. 
A. rate B. value C. worth D. charge B.N ' 5 
| b ` À B. Not until I read that book before, I could have answered your question. 
Question 25: I’ve got time for a very quick....... before I go. KH Lê st book before, | could have } 
A. snack B. barbecue C. feast D. picnic answered your question. 


$ . Having I read that book before, I could have answered your question. 


112 113 


Question 39: The computer helped me work more effectively. 

A. According to the computer, I worked more effectively. 

B. Thank to the computer, I work more effectively. 

C. Because of the computer, | worked more effectively. 

D. Without the computer, I wouldn't have worked more effectively like this. 
Question 40: It won't make any difference if he doesn't come. We'll still lea, 
for Da Nang City. 

A. If he doesn't come, we won't leave for Da Nang City. 

B. We will leave for Da Nang City although he doesn't come. 

C. We will leave for Da Nang City so long as he comes. 

D. Provided he comes, we will leave for Da Nang City. 


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer 
shect to indicate the correct answer to each of the questions from 41 to 45. 

Whether we ealize it not, the arts are part of the daily living of everyone. The 
arts are important in much that we see, hear and do. When we walk down a city 
street or ride down a country road we pass buildings of various sorts — houses, 
stores, barns, churches. Some of them look attractive and inviting, others do not. 
However, in looking at building and reacting to them we are being concerned with 
architecture, one of the oldest and most important of the many areas of art. 
Question 41: The author's purpose when he writes the above passage is: 

A. to describe the beauty of nature in the country. 

B. to describe the beauty of the modern buldings in the city. 

C. to point out the presence of art in our every day life. 

D. to insist upon the important role of architects. 
Question 42: By “Whether we realize it or not” the author means: 

A. whether we produce works of arts or not. 

B. whether we are artists or not. 

C. whether we are conscious of the fact or not. 

D. whether we accept the existence of the arts or not. 
Question 43: When a building looks “inviting”, it............ " 

A. fascinates us more or less 

B. asks us to attend a party held in it 

C. is ready to give a party 

D. demands us to stay in it 
Question 44: According to the author, architecture is one of the oldest and most 
important of the many areas of art because 

A. without it we cannot have buildings of various sorts. 

B. thanks to it we can have attractive buildings. 

C. it attracts us when we walk down a city street. 

D. it effects us every day. 


114 




















jp 
ni 





Juestion 45: Which of the following statements is true according to the passage? 
SA. In many areas of the world, architecture is the most important art. 
iB. Buildings of various sorts affect us in different ways. 
ÚC. Churches are the most attractive buildings in the city. 
D. Many people like to look at buildings, others do not. 


_ Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your 


er sheet to indicate the correct word for each of the blanks from 46 to 50. 


. Many people think of computers as very modern ...(46)..., products of our 
iw technological age. But actually the idea for a computer was worked out over 
o centuries ago by a man ...(47)... Charles Babbage. 

Babbage was born in 1791 and grew up to be a brillilant mathematician. He 


w up plans for several calculating machines which he called “engines”. But 


D. the fact that he stared building some of these, he never finished any of 


j . Over the years people have argued whether his machines would ever work. 
ntly, however, the Science Museum in London has finished buiding an engine 
)... on one of Babbage's designs. It has taken six years to complete and more 
four thousand parts have been specially made. Whether it works or not, the 


achine will be on show at a special exhibition in the Science Museum to 


A. inventions B. advance C. invent D. inventor 
A. renamed B. known C. calling D. called 
BS A. in spite B. despite C. event D. though 
estion 49: A. based B. focus C. depend D. step 
: A.remember B. arrested C. remind D. accused 


HUONG DAN GIẢI CHI TIẾT 
à 1: Dáp án C - sister's 
Vệ mặt ngữ nghĩa: *C. hiếc mit của ai thé? - Của chi gái toi.” 


+ VỆ mặt ngữ pháp: Ta quan sát thay câu đề sử dụng câu hỏi bắt đầu bằng 
thoSc............ của ai”. Câu trả lời phải dé cập dên cái gì thuộc quyền sở hữu của 
lOẶC người nào sở hữu cái gì. Dựa vào điêu này, ta không chọn hai phuong án A 


3. Vi cả hai phương án này không dé cập đến van dé sở hítu. Ta thay cà phương 
Z và D déu dé cáp dén só hữu nhung phuong án D không chon. Vi sisters’ là 
1 thức sở hữu số nhiều. Trong câu đề chỉ có một cái mũ nên sister’s, hình thức 
liu sô ít là phù hợp nhất. 

L2: Đáp án D - left 

Dy Về mặt ngữ nghĩa: “Đã một tiếng đồng hò trôi qua từ lúc anh ấy đi khỏi nên 


May chắc chăn anh ay đã có mặt tại văn phòng.” 
"- Vệ mặt ngữ pháp: Quan sát câu dé cho ta thay có since he ..... 


Cry Việt ~ 


Giải nhanh CDBT TN Anh Văn - Ngô Văn Minh 

Như ta biết, theo sau since có thé là mốc thời gian hoặc một mệnh dé có động tù 
chính chia thì quá khứ đơn. Các phương án còn lại không phù hợp. 

A. is leaving: thì hiện tại tiép diễn 

B. was leaving: thì quá khứ tiếp diễn 

C. has left: thì hiện tại hoàn thành 
Câu 3: Đáp án D - was going to 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Anh ay đã dự định mua vài tam vé này nhưng anh áy 
không có thời gian dé gọi đến rạp phim.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Ta quan sát thấy ngay sau chỗ trống cần điền là một động 
từ nguyên mẫu (book). Dựa vào các phương án đáp án đã cho, ta nhanh chóng chon 
được đáp án D: was going to. 


Be + going to + V nguyên ven - diễn tả dự định có khả năng xảy ra 


Các đáp án còn lại không phù hợp vì không tồn tại dạng thức này, mà phải là 
would/could/might + have + V3/ed. 
Câu 4: Dap án B - doesn’t he 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Anh áy nợ bạn nhiều tiền phải không?” 

+ Về mặt ngữ pháp: Quan sát câu van đã cho ta thấy có dạng câu hỏi đuôi. 
Trong câu hỏi đuôi, nếu mệnh đề chính ở thé khẳng định thì phan hỏi đuôi ở thé 
phủ định và ngược lại. Ta xét thấy mệnh dé chính của câu dé có động từ chính chia 
ở thể khẳng định (owes) nên phần hỏi đuôi ta phải dùng hình thức phủ định của trợ 
động từ. Nghĩa là ta loại nhanh chóng phương án D: has he. 

Ta lại thấy câu văn sử dụng động từ thường chia thì hiện tại đơn (owes). Như ta 
biết, nếu mệnh đề chính sử dụng động từ thường duy nhất thì phần hỏi đuôi phải 
mượn trợ động từ tương ứng với thì và chủ ngữ của câu đó. Trong trường hợp này 
ta phải mượn trợ động từ does và thêm not sau nó, vậy B là đáp án duy nhất đúng. 
Các đáp án còn lại không phù hợp vì: 

A. isn’t it: đây là dạng hỏi đuôi ở thể phủ định của động từ tobe (áp dụng cho 
mệnh dé chính sử dụng động từ tobe thể khẳng định). 

B. hasn’t he: đây là dang hỏi đuôi ở thé phủ định của động have/has. 

Câu 5: Dap án B - and neither is she. 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Tôi chưa sẵn sàng và cô dy cũng vậy.” 

+ Vẻ mặt ngữ pháp: Ta nhận thấy rằng câu hỏi này thuộc dạng đáp lại cing 
không dùng voi Neither. Một điều tối quan trong cần phải nhớ đó là Neither không 
bao giờ dùng với hình thức phủ định vì bản thân từ này đã mang nghĩa phủ dinh. 
Rõ ràng là câu đề đang sử dụng thì hiện tại đơn, thé phủ định của động từ tob#: 
Dựa vào nguyên tắc đã nêu trên, phương án A: and she isn’t too, sai hình thức ¥! 
khi dùng too để đáp lại cũng vậy thì ta phải luôn dùng hình thức khẳng dinh. T? 
cüng loai C: and so is she và D: she is too vi "so và too" chi được dùng trong c?" 
hang định. Vậy B là dap án duy nhất đúng. 


116 


âu 6: Dap an D - was having 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “Anh dy gọi điện khi tôi dang 
Về mặt ngữ pháp: Quan sát câu dé ta thay He phoned while...... 




















ăn toi.” 


Day là dang 


á khứ đơn + while + quá khứ tiếp điền: diễn tả hành động xảy ra trước và kéo 
so với hành động khác xảy ra sau và châm dút trong quá khứ. 

* ậy D là lua chon duy nhát. | 

"Các đáp án còn lại không phù hop vi: 

^A. am having: thì hiện tại tiếp diễn 


ưu y: While - trong khi, không bao giờ dùng kèm với thi quá khứ đơn và thì 
ại hoàn thành. Nó chỉ được dùng một trong hai thì sau: hiện tại tiếp diễn và 


A. Yes, please: Vâng, làm ơn. 
. No, thank you: Không, cảm on. 
€. Not at all: Không có gì, được dùng nhu một lời đáp cho lời đề nghị lịch sự 


lb. 
i A ` Es : i 

"Dua vào ngữ nghĩa của câu-văn, C là lựa chon duy nhat đúng. 
4 


+ Dịch nghĩa: "Cam phiên ban bát cái máy quạt được không? - Không có gi.” 


No, I’m not: Không, tôi không 


1 . SO (+ clause): vi vay ..... 

"B. in order that (+ clause): dé ..... 

CC, otherwise (+ clause): néu không thi ..... 
Ib. therefore (+ clause): do do ..... 


- Dua vào ngữ nghĩa câu văn đã cho, chỉ có C là đáp án duy nhat đúng. 
‘+ Dich nghĩa: “Chúng ta nón nói nhỏ thôi nếu không anh ấy nghe được câu 


âu 9: Đáp án C - tells 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “Kim dong hồ điểm 8 giờ 30 phút” 
Trong cách dùng thông thường. khi nói đồng hồ điểm may giờ ta phải dùng chữ 
IP”. Vậy C là lựa chọn duy nhât. 
ác đáp án còn lại không đúng vé cách dùng từ. 
A. pointed: chỉ 
| B. says: nói 


q Li 





iái nhan n n — Ng n Min 
Câu 10: Đáp án D - Feeling 

+ vè mặt ngữ nghĩa: “Tôi đã nghi ngơi một chút do cảm thdy mệt.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Ta quan sát thấy sau vị trí cần điền là tính từ fired (mệt 
moi). Như ta biệt, tinh từ tired chỉ đi với động từ tobe hoặc động từ “feel”. Do Vậy 
ta loại nhanh chóng đáp án C: Having. 

Ta dùng V-ing + adj đầu câu để biểu đạt ý nghĩa cho mệnh dé chi lý do. Vậy D 
là đáp án đúng duy nhât. 

Câu 11: Đáp án B - managed 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Ong dy đã xoay sở dé mở cánh cửa sô sau nhà.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Quan câu văn đã cho thay có The man ... to open. Vi trị 
cần điền là một động từ thuộc dạng V + Vto inf. Ta loại nhanh chóng các dap án: 
A. succeeded vì ta có: succeed + in + V-ing/S.th: thành công trong việc gi; C. 
forced vì ta có: force S.o to do S.th: buộc ai đó làm gì; D. discovered vì ta có 
discover S.th: phát hiện ra cái gi, không phù hợp nghĩa. 

Vậy B (manage + V to-inf: xoay xở để làm gì) là đáp án duy nhất đúng. 
Câu 12: Đáp án D - if 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Cô bé sẽ không di biển nếu bó cô dy không di.” 
Xét nghĩa các đáp án: 

A. except: ngoại trừ B. but: nhưng 

C. also: cũng vậy : D. if: néu 

Dựa vào nghĩa của câu văn đã cho và nghĩa của các phuong án đáp án, ta chon 
D lã đáp án đúng. 

Câu 13: Dap án B - allowed 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Moi người được phép câu cd ở sông này không?” 

+ Về mặt ngữ pháp: Quan sát câu văn đã cho ta thấy có ... to fish ...? Ta đã 
biết allow S.o + Vto inf: cho phép ai là gì. Ta loại ngay phương án còn lại vì: 

A. let S.o + Vnguyên ven 

C. admit + V-ing: thừa nhận là gi 

D. pass (v) vượt qua/băng qua, không hợp nghĩa 
Câu 14: Đáp án B - allowed 

+ Vè mặt ngữ nghĩa: “Ban sẽ phải có thái độ tích cực hơn nữa đối với công 
việc của ban than.” 

Xét nghĩa của các phương án đáp án: 

A. develop: phát triển (một vấn đề nào đó lớn hơn) 

B. grow: phát triển (về số lượng và chất lượng) 

C. become: trở nên 

D. grow up: phát triển/trưởng thành (dùng cho người và động vật) 

Căn cứ vào những phân tích ở trên, A là đáp án duy nhất đúng. 

Câu 15: Đáp án C - Fewer 


118 





" Về mặt ngữ nghĩa: “Ngày nay só luọng khán giå đi xem các trân đáu bóng 
j t hơn hai mươi năm trước.” 


+ Về mặt ngữ pháp: Quan sát câu văn đã cho ta thấy có than Câu văn 
ži ién hình thức so sánh hon. Ta loại ngay đáp án D. Few (không có hình thức so 


» ) và C. Lesser (khóng tón tai hinh thức này). Hon nữa, people trong câu văn là 
h từ đếm được số nhiều. ia logi tiếp tục đáp án lên Less vì nó rà dạng so sánh ít 


số nhiều) là đáp án duy nhất đúng. 

16: Đáp án C - to being 
.Né mặt ngữ nghĩa: “Tôi thích ở một minh hon là tu tập noi dong nguoi." 
`Về mặt ngữ By Câu đề có PHI của cau trúc: 


Vậy € là lựa chọn duy nhất. 
Các đáp án còn lại không phù hợp ngữ pháp của cau. 
: 17: Đáp án D - Although 
Xét các phuong án dáp án: 
A. But: nhung, tuy nhiên - “but” dùng dé nói hai mệnh dé độc lập diễn tả ý 
iia trai ngược nhau. “But” thường theo sau dấu phẩy và nó bắt dau cho mệnh dé 


B. len: tuy nhiên - “nevertheless” dùng để diễn tả hai mệnh đề mang 
hia trái ngược nhau, thường đứng đầu câu và sau dấu phay hoặc đứng cuói câu. 

C. However: tuy nhiên, nhưng - “however” dùng để chỉ sự tương phản, có thẻ 
g đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu. Khi đứng đầu câu thì ngay sau However là 


D. Bittough: mặc dù - "although" düng dé chi sự tuong phản, thường đứng dau 
] hoặc đứng giữa câu làm liên từ nói. Trước và sau "although" không có dấu 
im câu. 

Dựa vào những lập luận trên, ta chọn D là đáp án duy nhất đúng. 

I Dich nghĩa: “Mặc dù tôi chưa bao giờ đặt chân đến đó nhưng tôi đã từng 
he kể vé nó." 

1 18: Dap án D - from 

F Về mặt ngữ nghĩa: “John đã vay ngân hàng 14 ngàn đô.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Ta có cum: borrow S.th from S.o/S.th: mượn cái gì từ 


Các đáp án còn lại không phù hợp. 


Au 19: Dap án C - for causing 


Về mặt ngữ nghĩa: “Chúng tôi xin lỗi vì gây cho hành khách nhiều bat tiện.” 


Về mặt ngữ pháp: Ta có cụm: apologize + for + V-ing: xin lỗi vì làm việc gi 
119 














E2 2718 SẼ: 2c ee UNSMUNNNHNNNNNNNNNĐNHANNNHUNSS5yU9/›.2-...+ i! “2” GGG6GG. VỤ (QC 


C là đáp án duy nhất đúng. Các đáp án còn lại không phù hợp vì: 
Các đáp án còn lại không phù hợp. q B. value (n): gia tri 

Câu 20: Dap án B - peas or potatoes - €. worth (a): dáng giá 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “Ban thích loại rau qua nào, đậu Hà Lan hay khoai tay?” E D. charge (n): phí, tién phải trả 

Xét các đáp án: Câu 25: Đáp án A - snack 
A. peaches or carrots: quả đào hay cà rốt (hai loại quả này không đồng dạng, Xét nghĩa của các đáp án: 

đào là một loại trái cây còn cà rốt xếp vào danh mục các loại rau) _ A. snack: bữa ăn nhanh, bữa ăn qua loa B. barbuecue: vỉ nướng 
B. peas or potatoes: đậu Hà Lan hay khoai tây (hai loại quả này đều được xếp -. C. feast: bữa tiệc D. picnic: chuyén dà ngoai 

vào danh muc các loai rau) — Dua vào ngữ nghĩa của các phương án và câu văn đề cho có “a very quick...: rất 
C. tomatoes or pears: cà chua hay quả lê (hai loại quả này không đồng dạng, cà nhanh” nên ta chon A là đáp án đúng duy nhất. 

chua xếp vào danh mục các loại rau còn lê là một loại trái cây) + Vẻ mặt ngữ nghĩa: “Tôi chi ăn qua loa trước khi di.” 
D. beans or apple: đậu nành hay táo (hai loại quả này không đồng dạng, đậu "âu 26: Đáp án D - horse 

nành xếp vào danh mục các loại rau còn táo là một loại trái cây) - Vi ta có: /se/ trong horse được phát âm là /s/; /es/ trong các từ: chooses, pauses, 
Quan sát câu dé ta thay có “vegetables: rau (nói chung)”. Từ những phân tích ses được phát âm là /1z/. 

trên, ta chọn B là đáp án duy nhât đúng. â 127: Dap án A - decided 

Câu 21: Dap án C - out of M. Vi ta có: /ed/ trong decided được phát âm là /1d/; /ed/ trong các từ còn lại: 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “Anh ta đã rút hét tiên gửi ở ngân hàng trước khi anh ta ecided, hatred, sacred được phát âm là /d/, 

ra di.” âu 28: Đáp án B - break 


Ta xét nghĩa của các giới từ cho bên dưới khi đi với draw: 


à "Milia Pe nl E Vi ta có: /ea/ trong break được phát âm là /e1/. /ea/ trong các từ còn lai: head, 
- draw to S.th: hàp dân ai hoặc làm ai quan tâm = 


2 nib ab ai ead, breath được phat âm là /e/. 
- draw out of S.th: rút (tiên) từ... au 29: Dap án A - blood 


- draw off S.th: lay cái gi từ một dự trữ lớn hon 
Vay C là lựa chon duy nhất. 


Câu đi Đáp Ap C à stain Âu 30: Dap án D - cliff 
Xét nghĩa các dap án: E. bơi : iA (ý Ly đây lS it Se pl 
Alexoeraiyei dat Me ore al Vi ta có: /i/ trong cliff được phát âm là /1/; /i/, /ei/ trong các từ còn lai: height, 
C. economical (a): tiết kiệm D. economic (a): thuóc vé kinh té BED duoc phát am là ar. 


iu 31: Dap án B - into > X 
Về mặt ngữ nghĩa: “Chúng tôi bước vào phòng và bật đèn lên.” 
Vẻ mặt ngữ pháp: Ta không dùng giới từ theo sau enter. 

Ta có: enter = come in = go in: vao, dén 


Dựa vào nghĩa của câu văn đã cho, ta chọn C là dap án đúng. 

+ Dịch nghĩa: “Boi vi kích cỡ chiếc xe nhỏ nên nó tiết kiệm nhiễu nhiên liệu hon.” 
Câu 23: Đáp án A - had 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Giá mà anh dy nói cho chúng tôi nghe sự thật ngay lúc 
đâu thì mọi thứ có thể đã không đi sai hướng.” 


+ Về mặt ngữ pháp: Ta quan sát thay câu đề có If only .....giá mà ...... Như ta [ VỀ mặt ngữ nghĩa mặt ngữ nghĩa: “Mhi người rời khôi vùng quê để tìm việc làm.” 
biết If only + clause (QKHT), clause (S + could/would + have + V3/ed) dé diễn tả i Ve mặt ngữ pháp: A lot of + danh từ dém được số nhiều 
một điều ước muốn không có thực trong quá khứ. [ 33: Đáp án A - Have you — You have me 
Các đáp án còn lại không phù hợp vé nghĩa và cấu trúc ngữ pháp. * Ve mặt ngữ nghĩa: "Ban đã tìm được một khách sạn tốt hơn rồi phải 
Câu 24: Đáp án A - rate ng?” 


Về mặt ngữ pháp: Câu văn đã cho có dang câu hỏi đuôi. Như ta biết, trong 


Ta có cum: rate of exchange: tỷ giá hói đoái `... E : lấy ita Á 
hỏi duói hình thức nghi vân không được dùng ở mệnh dé chính, chi dùng cho 


+ Dịch nghĩa: “Ban sẽ hưởng mức ty giá hoi đoái ở ngân hàng cao hon.” 


120 121 


— Giải nhanh CDBT TN Anh Vấn = Ngo Van Minn — 7 — 
phần hỏi đuôi. Do vậy, ta phải sửa lại hình thức nghỉ vấn (Have you?) trong mệnh 
đề chính sang hình thức khẳng định (You have). . 

Cáu 34: Dáp án B - I had — had I 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “Tôi vừa mới bát ti vi thi có dy di ra ngoài.” 
+ Về mặt ngữ pháp: Ta có cau trúc: 

No sooner + had + S + V3/ed + than + ......: 

= S + had + no sooner + V3/ed + than +...... 










Câu 35: Đáp án B - than — when 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “Anh dy đi khỏi không bao lâu thì trời mua to.” 
+ Về mặt ngữ pháp: Ta có cấu trúc: 

Hardly + had + S + V3/ed + when + QKD: không bao lâu thi...... 

= S + had + hardly + V3/ed + when + QKD 


Câu 36: Đáp án C - Unless you arrive on time, you won’t meet him. 

ni Câu gốc mang nghĩa: “Nếu bạn không đến đúng giờ, bạn sẽ không gặp được 
anh ấy.” 

* Lond câu đáp án: “Nếu bạn không đến đúng giờ, bạn sẽ không gặp được 
anh ấy.” 


+ Về mặt ngữ pháp: Câu góc đề cho sử dụng câu điều kiện loại I: If + S + hiện 
tại đơn (phủ định), S + will + not + V nguyên vẹn. Dựa vào các phương án đáp án 


cho bên dưới, chỉ có C là đáp án đúng duy nhất vì ta có: 









Các đáp án còn lại không đúng vì: 

A. Unless you don’t arrive on time, you will meet him: sai cấu trúc câu, ta 
không dùng thể phủ định trong mệnh đề đi với Unless vì bản thân Unless đã mang 
nghĩa phủ định. 

B. You won't meet him provided you don’t arrive on time: Ban sẽ không gap 
được anh ấy miễn là bạn không đến đúng giờ - sai nghĩa câu gốc ban đầu. 

Lưu ý: Trong câu điều kiện loại I, ta dùng “Provided/ Providing (that)” dé thay 
thé cho If va mang nghia là * “miễn sao/ miễn là”. Động từ trong mệnh đề 
“Provided/ Providing (that)” van được chia bình thường. 

D. Arriving in time, you won 't meet him: Đến đúng gid thì bạn sẽ không gap 
được anh ấy - ngược nghĩa câu góc ban đầu. 

Câu 37: Đáp án B - If I were you, I wouldn't buy this book. It is worthless reading. 

d Câu gốc mang nghĩa: “Bạn không nên mua cuốn sách này. Đọc nó chẳng có 
ích lợi gì.” 

+ Nghĩa câu đáp, án: “Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không mua cuón sách này. Đọc nó 


chăng có ích lợi gi." 


122 




























Should + Vnguyén ven: nén làm gi 
= If I were 









: nếu tôi d Ld 





‘ac đáp án còn lại không đúng vi: 

_A. This li a is worthless reading so, you don’t buy it: Doc cuốn sách nay 

ang có ich lợi gì cả vì vay ban đừng mua nó - câu văn khô 

— QAM ông thé hiện được lời 

E. prd you not to buy this book. It is worthless reading: Tôi đã bảo ban khóng 

ua cuón sách này. Đọc nó chẳng có ích lợi gl cà - cab văn không thé hiện nghĩa 
một lời khuyên mà là một lời trách cho chuyện đã rồi. 

I - As this book's worthless reading, you don't buy it: vi cuón sách này dáng 

OC D ven ea € mua nó. Không đứng y nghĩa của câu góc. 


\ - Câu gốc mang nghĩa: “Tôi không thé trả lời câu hỏi của bạn vì tôi chưa đọc 
yên sách đó trước đây. 

D Nghi ia cau đáp án: “Nếu tôi đọc quyền sách đó trước đây thì tôi đã có thé trả 

lâu hoi của ban.” 


i ing cuốn ont nay trudc day nén tôi Hình thé trả lời câu hỏi của bw düng 
[^ so với câu góc ban đầu nhưng sai ngữ pháp vì câu gốc chỉ sử dụng “that 
: quyền sách đó”, câu viết lại sử dụng “that books: những quyền sách đó”. 

B Not until I read that book before, I could have answered your answer: sai về mặt 
D vi khi có Nor until đứng đầu câu thì mệnh dé còn lại của câu phái dào nhạt, 












Had + S + V3/ed, S + would/could + have + V3/ed: Nếu 
= [f +S + had + V3/ed, S + would/could + have + V3/ed 


i Having I read that book, I could have answered your question: không tòn tại 
3 cau nay. 

những lập luận trên, ta chọn C là đáp án duy nhất đúng. 

| 39: Đáp án D - Without the computer, [ wouldn’t have worked more 
tively like this. 

123 


BUSAN Ye NA cS s CMM eae 

+ Câu gốc mang nghĩa: “Máy vi tính đã giúp tôi làm việc hiệu quả hơn.” 

+ Nghĩa câu đáp án: “Không có máy vi tính, tôi đã không thể làm việc hiệu qua 
như vậy.” 

Xét các đáp án: 

A. According to the computer, | worked more effectively: Theo cai may vi tinh 
này, tôi đã là việc hiệu quả hon - sai vì ta chỉ düng According to S.o/ S.th: theo ai 
đó (thể hiện ý kiến cá nhân)/ theo nguồn tài liệu nào đó. 

B. Thank to the computer, 1 worked more effectively: Nhờ vào may vi tính, tôi 
đã là việc hiệu quả hơn - đúng về nghĩa nhưng sai về ngữ pháp vì ta có dạng đúng 
là Thanks to + noun: nhờ vào cái gì. 

C. Because of the computer, | worked more effectively: Bói vi máy vi tính nén 
tôi đã là việc hiệu quả hon - sai về nghĩa. 

D. Without the computer, | wouldn’t have worked more effectively like this: 
Không có máy vi tính, tôi đã không thẻ làm việc hiệu quả như vậy. Câu này đúng 
về mặt ngữ nghĩa lẫn ngữ pháp: Without + N/N.P: Nhờ vào cái gì/điều gì, được 
dùng để biêu đạt ý nghĩa phủ định của mệnh đề giả sử trong câu điều kiện loại III. 
Vậy D là lựa chọn duy nhất. 

Câu 40: Đáp án B - We will leave for Da Nang City although he doesn’t come 

+ Câu gốc mang nghĩa: “Sẽ không có gi thay đổi nếu anh ay không đến. Chúng 
ta sẽ vẫn đến thành phó Đà Nẵng.” 

+ Nghĩa câu đáp án: “Dù anh áy không đến thì chúng ta cũng sẽ đến thành phỏ 
Đà Nẵng.” 

Xét các đáp án: 

A. If he doesn’t come, we won’t leave for Da Nang City: Nếu anh ấy không đến 
thì chúng ta sẽ không đến thành phó Đà Năng - sai nghĩa so với câu góc ban dàu. 

B. We will leave for Da Nang City although he doesn't come: Dù anh ấy không 
đến thì chúng ta sẽ đến thành phố Đà Nẵng - câu văn đúng về mặt ngữ nghĩa lẫn 
ngữ pháp: Although + clause: mặc dù... 

C. We will leave for Da Nang City as long as he comes: Chúng ta sé rời khỏi 
thành phố Đà Nẵng miễn là anh ấy đến - sai nghĩa so với câu góc ban đầu. 

D. Provided he comes, we will leave for Da Nang City: Miễn là anh ấy dén thi 
chúng ta sẽ đến thành phố Đà Nẵng - sai nghĩa so với câu gốc ban đầu. Trong câu 
điều kiện loại I, ta có: 


Provided/ Providing (that): miễn là = If 


Từ những lập luận trên, B là dap án duy nhất đúng. 
* Bài dịch đề nghị: 

Các tác phâm nghệ thuật gắn bó khăng khít với đời sống thường nhật của chung 
ta nhưng liệu con người có nhận ra điều đó hay không. Các tác phẩm nghệ thud! 
ảnh hưởng sâu rộng đến mức chúng ta có thể nhìn, nghe và hành động. Có thé | 


124 



































| . Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt 
khi chúng ta tản bộ trên đường phố hoặc đạp xe về các miền quê, băng qua các tòa 
1 hà, các Của hàng, chuông nuôi gia súc và nhà thờ. Nhiều nơi trong só những dia 
d jem ke trên có sức lôi cuón va hap dan, còn những noi khác thì không. Mac dầu 
vậy. khi nhìn vào một tòa nhà thì chúng ta nghĩ ngay đến một trong những lĩnh vực 
quan trọng nhat và lâu đời nhật, đó là kiến trúc. l 
Câu 41: Đáp án C - to point out the presence of art in our everyday life. 

+ Dich nghĩa câu hỏi và đáp án: 

Mục đích của tác giả khi viết bài luận trên là: 

_ A. Miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên của làng quê. 

LB. Miéu tà nhüng tóa nhà hién dai ó thành phó. 

à - Chi ra Sự hiện hữu của các tác pham nghệ thuật trong đời sóng thường ngày. 

- D. Khang định tầm quan trọng của các nhà kiến trúc sư. 

là lựa chọn duy nhất (dòng ]). 

Sau 42: Đáp án C - whether we are conscious of the fact or not. 

p Dich nghia cáu hói và dáp án: 

. Cụm “Whether we realize it or not" nghĩa là: 

OA. Liệu con người có tạo ra các tác phẩm nghệ thuật hay là không. 

B. Liệu con người có phải là những họa sĩ hay là không. 

C. Liệu con người có nhận ra được thực tế hay là không. 

; D. Liệu con người có chấp nhận sự tồn tại của các tác phẩm nghệ thuật hay là không. 
là đáp án duy nhất đúng. 

âu 43: Đáp án C - fascinates us more or less. 

+ Dịch nghĩa câu hỏi và đáp án: 

- Khi một tòa nhà nhìn có tính hấp dẫn, nó ............ 

A. lôi cuốn chúng ta nhiều hay ít 

B. đòi hỏi chúng ta phải tham dự tiệc tổ chức tại đó 

ne sẵn sàng dé tô chức tiệc 

D. yêu cầu chúng ta ở đó 

A là lựa chọn duy nhất. 


Dịch nghĩa câu hỏi và đáp án: 
i p tác giả, kiên trúc là một trong những lĩnh vực nghệ thuật quan trong nhất 
lâu đời nhât vì: : 

A ^ £y: ; 3753435 A X CÀ » 
A. không có Kien trúc thì chúng ta không thé xây nhiêu công trinh khác nhau. 
B. nho vào kiên trúc nên chúng ta mới có được những công trình kiến trúc đẹp. 
C. kiên trúc thu hút chúng ta khi tản bộ trên đường phó. 


125 


4Gil.RHAINN. HÔI: ANH Rare CANO ANNO Oe S —— 


Câu nào dưới đây là đúng theo đoạn văn trên. 

A. Kiến trúc là một lĩnh vực nghệ thuật quan trọng ở nhiều nơi trên thế giới. 

B. Những công trình kiến trúc khác nhau ảnh hưởng đến chúng ta theo nhiều 
cách khác nhau. 

C. Nhà thờ là công trình kiến trúc có sức hút nhất tại các thành phó. 

D. Nhiều người thích nhìn ngắm các công trình kiến trúc, còn những người khác 
thì không. 

B là lựa chọn duy nhất đúng. 

* Bài dịch đề nghị: 

Nhiều người cho rằng máy vi tính là một phát minh cực kỳ hiện đại, là sản 
phẩm tiên phong của thế hệ công nghệ mới. Tuy nhiên trên thực tế, ý tưởng phát 
minh ra máy vi tính do ông Charles Babbage thực hiện hai mươi năm trước. 

Babbage sinh năm 1791 và là một nhà toán học lỗi lac. Ông vạch ra những ké 
hoạch khác nhau về các công trình nghiên cứu về động cơ. Mặc dù ông là người 
khởi xướng những công trình nghiên cứu trên nhưng ông chưa bao giờ hoàn thành 
một trong sô các công trình đó. Đã nhiều năm trôi qua nhưng người ta vẫn còn 
tranh cãi liệu những máy móc do ông sáng chế có hoạt động hay chưa. Tuy nhiên, 
thời gian gần đây, Viện bảo tàng khoa học ở Luân Đôn đã hoàn thành một công 
trình nghiên cứu về động cơ dựa trên một trong những thiết kế của Babbage. Da 
phải mất 6 năm để hoàn thành và sản xuất ra bón nghìn sản pham nhưng liệu nó có 
hoạt động đươc hay không. Chiếc động cơ sẽ vẫn được trưng bày tại một triển lãm 
đặc biệt nào đó tại Viện bảo tàng khoa học để nhắc nhở công chúng nhớ về tác 
phẩm nghệ thuật của Babbage. 


Câu 46: Đáp án B - inventions 

Xét nghĩa các phương án đáp án: 

A. inventions (n): phát minh 

C. invent (v): phát minh 

B là dap án duy nhất đúng. 

Câu 47: Đáp án D - called 

Xét nghĩa các phương án đáp án: 

A. renamed: được đặt tên là 

C. calling: đang gọi là 

D là đáp án duy nhất đúng. 

Câu 48: Dap án B — despite. 

Ta có cum: despite the fact that + clause: mặc dù 
Cáu 49: Dáp án A — based. Ta có: based on S.th: dua trén cái gi 
Cáu 50: Dáp án C — remind. Xét nghia các phuong án dáp án: 

A. remember: nhó B. arrested: duói bát 

C. remind: nhác nhó D. accused: buộc tội 

C là dáp án duy nhát düng. 


B. advance (n): su tién bó 
D. inventors (n): nguói phát minh 


B. known: dugc biét dén 
D. called: được goi là 


126 






















i ĐỀ SỐ 5 
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word 
whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each 


A. tour B. account , C. sound D. hour 
A. music B. present ^ C. reason D. sight 

: A. translated B. washed C. laughed D. watched 
A. father B. brother C. mother D. throw 
A. idea B. skin C. find D. flight 


i Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to indicate the correct 
inswer to each of the following questions. 


noise so as not to bother her. 


B. not to make C. don't do D. not to do 
estion 7: My children are the most important ............ me. 
B. for C. to D. about 


the meeting until tomorrow. 


B. will delay C. must delay D. delay 
)uestion 9: We are accustomed............. six days a week. 
B. work C. working D. to working 
esso Searching for the man who stole the car. 
B. has been C. is D. was 
estion 11: They asked me ............ I had finished my homework. 


C.as if 
tomorrow morning. 
C. need painting my room 
D. painted the room 
Au. interesting that I have seen it many times. 


D. A and B are correct 


B. the room painted 


Àg 
E 


estion 13: The video film is 


j . such B. very C. too D. so 
testion 14: American women are used ............ independent. 
A. to be B. to being C.tohave been D. being 


B. weight C. overweight D. being weight 
everything while I am not at home," she said to her 


3 . believe in B. bring about C. tear off D. take care of 
estion 17: Every year many people in the countryside leave for Ho Chi Minh 
sity to find job. Some of them are teenagers. ............ are adults. 


A. Another B. The others C. Others D. The other 
127 


Giải nhanh GDBT n n- Ng n Min 


Question 18: He presented his topic ............ than we expected. 


A. well B. good C. fluently D. better 
Question 19: ............ my friends nor I am thirsty. 

A. Either B. Both C. Among D. Neither 
Question 20: It ............ me two hours to repair the roof of the house. 

A. took B. spent C. waste D. passed 


Question 21: I ...........- photographs. 
A. enjoy taking 
B. to take 


C. don't mind taking a 

D. hate taking one 

Question 22: There an increase in road - accidents in the last few years. 
A. have been C. are B. will have been D. has been 

Question 23: If I had enough money, I ..........-. the informative book. 


s.s... 


A. will buy C. had bought B. would buy D. am buying 
Question 24: I ............ that he go to see his doctor as soon as possible. 
A. ordered B. informed C. regretted D. suggested 


Question 25: He doesn’t like the picture and 
A. so am I B. neither did I 
Question 26: - “How is the book?” 


C. neither do I D. I am, too 


A. It’s expensive 
B. It’s written in English 
Question 27: - “Are there any seats left?” 


C. It’s good 
D. They’re old 


A. Every table is taken C. The table needs painting 
B. Nobody is here D. Yes. There are two by the door 
Question 28: - “Can I give you a soft drink?” 
A. Yes, please. Orange juice is fine 
B. It’s very kind of you 
Question 29: - “I approve of your plan.” 


C. Ok. You can 
D. I feel quite fine 


reser n 


A. Oh, no B. Thanks C. Yes, you did D. It belongs to you 
Question 30: - *He likes watching films on TV." 


eec] ] |] | |) tn 


A. Neither do I B. So am I C. So do I 


Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to indicate the correc! 
answer to each of the following questions. 
Question 31: Paula has been ill for two MONS. «essor + 3 
A. she is working hard now B. although she is taking the medicine 
C. but she is better now D. because she stayed up late last night 


128 


D. I am, too 


































uestion 32: If the plan is related to the people, ............. 

__ A. they would have gone ahead with it 

B. he had to solve the problem 

C. they are very happy to know that 

| D. the government will go ahead with it 

Question 33: ............ he had met me last night. 

A. He told as if C. They suggested that 

1 B. He asked me if D. If he had been there 
Question 34: The women can hold large containers of water on their heads 






—A.as they walk B. so as to be strong enough for 
_ C. when they walked D. while they were walking 
Juestion 35: The container of water is too............. 

_ A. very heavy for us to carry 
_ B. heavy for me to carry 


C. heavy for me to carry it 
D. heavy that I can't carry it 


1 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined 
part that needs correcting. 
) Iestion 36: Most of the water we use come from rivers, lakes, and the atmosphere. 





i nelh t B hụ & D 
Question 37: These doctor checked my blood pressure during a physical examination 
vi A B OaD 
du estion 38: You can’t blame with what happened because he wasn’t here last night 
i A Ç D 
lestion 39: She always talks to her baby as though she is an adult. 
. A B CD 
uestion 40: I would rather you stay at home than went on a picnic. 
A B uic D 


teet to indicate the correct answer to each of the questions from 41 to 45. 

“Smoking causes lung cancer, which is the number one cancer among men. 

inety percent of the people who get lung cancer die. Smoking is also the leading 

use of mouth cancer, tongue cancer, and throat cancer. 

“Many smokers have heart disease and pneumonia. Smoking causes about one 

illion early deaths in the world every year. 

- Smokers not only harm themselves but also harm others. Smokers breathe 

loke out into the air. 

They breathe it out on their children and on their wives or husbands. Children 

Whose parents smoke have more breathing and lung problems than other children. 
omen who are married to smokers are more likely to have lung cancer than those 


irried to non - smokers. 
129 


— i rn a ls ce 


Weare all aware that smoking is bad. So why do people smoke? 
Question 41: Every year, smoking causes about one million............. 
A. killing diseases C. early deaths 
B. cancer patients D. injured men 
Question 42: Who are more likely to have lung cancer and lung problems? 
A. People who live with non - smokers. 
B. People who live in the country. 
C. People who live with smokers. 
D. People who live in the city. 
Question 43: The main cause of mouth cancer, tongue cancer and throat cancer 
A. overeating B. smoking C. breathing D. drinking 
Question 44: The number one cancer among men 1S4 We yr 
A. tongue cancer B. lung cancer C. mouth cancer - D. throat cancer 
Question 45: The word “it” in the passage refers to...........- 


B. air C. cancer D. breath 


A. smoke 


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your 
answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks from 46 to 50. 

The agricultural revolution in the nineteenth century (46)... two things: the 
invention of labor - saving machinery and the development of scientific agriculture. 
Labour - saving machinery naturally appeared first where labor was scarce. "In 
Europe", said Thomas Jefferson, “the object is to make the most of their land, labor 
being abundant; here it is to make the most of our labour, land being abundant.” It 
was in America, therefore, that the great ...(47) in nineteen - century agricultural 
machinery first came. 

(48)... the opening of the century, with the exception of a crude plow, farmers 
could have carried practically all of the existing agricultural implements on their 
backs; by 1860, most of the machinery in use today had been designed in an early 
form. The most important of the early ...(49)... was the iron plow. As early as 1790 
Charles Newbold of New Jersey had been working on the idea of a cast - iron plow 
and spent his entire fortune in introducing invention. The farmers, however, would 
have none of it, claiming that the iron poisoned the soil and made the weeds grow. 
Nevertheless, many people devoted their attention ...(50)... the plow, until in 1869 
James Oliver of South Bend, Indiana, turned out the first chilled - steel plow. 


Question 46: A. refer B. involved C. relate D. involving 
Question 47: A. advantage B. advances C. advanced D. profit 
Question 48: A. At B. on C. in D. From 
Question 49: A. inventor B. distribution C. creation D. inventions 
Question 50: A. to B. for C. in D. at 


130 


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIÉT 



































Câu 1: Đáp án A - tour 


Câu 2: Đáp án D - sight 

| Vi ta có: /s/ trong sight được phát âm là /s/. /s/ trong các từ còn lai: music 
7 resent, reason được phát âm là /z/. T 
"âu 3: Đáp án A - translated 

E. Ah 

1 Vi ta có: /ed/ trong translated duoc phát ám là /1d/. /ed/ trong các từ còn lại: 
rashed, laughed, watched được phát âm là /t/. p 
âu 4: Đáp án D - throw 

Vi ta có: /th/ trong throw được phát ám là //. /th/ trong các tir cón lai: father. 
] other, mother được phát âm là /ó/. = 
Jâu 5: Dap án B - skin 

Vi ta có: /i/ trong skin phat âm là /1/. /i/ trong các từ còn lai: idea, find, flight 
uge phát âm là /a 1/. I ; | 

Âu 6: Đáp án B - not to make 

j Ve mặt ngữ n ghia: “Bó bảo tôi không được làm ôn đề tránh làm phiên bà ta.” 
Ta có cum tir bát dinh: to make noise: làm ồn 


* VỆ mặt ngữ pháp: Câu văn dé cập đến cấu trúc: 


tell S.o (not) to do S.th: bảo/ra lệnh cho ai (không) được làm gì 


B là đáp án đúng duy nhất. 

iu 7: Đáp án B - to 

A Về mặt ngữ nghĩa: “Lit tré là quan trong nhát đối với tôi? 

Ta có cụm từ: be important to S.o: quan trọng đối với ai 

( là lựa chọn duy nhất. 

u 8: Đáp án D - delay 

| Ve mặt ngữ nghĩa: “Điều quan trọng là chúng ta phải hoãn cuộc họp cho 
Agay mai." / 

ME mặt ngữ pháp: Quan sát câu văn đã cho ta thấy có It is important that... 
/ là hinh thức của dạng già dinh trong mệnh dé danh từ. Ta đã biết It is 
ortant that * S * Vnguyén ven (áp dung cho tát cà các loai chü ngữ). Vậy D là 
chọn duy nhat đúng. Đối 
phương án còn lại không phù hợp vi: 

A. delayed: thì quá khứ don 

B. will delay: thì tương lai đơn 

* must delay: dạng của must + V nguyên vẹn: phải làm gì 


D 


131 


Giải nhan n lãm 
Câu 9: Đáp án D - to working 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Chung tôi đang dân quen với lịch làm việc 6 ngay trong 
một tuan.” 

Ta có cụm: be accustomed to doing S.th: quen với việc làm gi 
Câu 10: Dap an A - are 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Cảnh sát dang truy lùng gã đàn ông đã đánh cắp chiếc 6 
to." 

+ Về mặt ngữ pháp: Khi The police làm chức năng chủ ngữ trong câu thì động 
từ chia ở hình thức số nhiều. Dựa vào các phương án đáp án đã cho, ta nhanh 
chóng chọn được đáp án A. 

Câu 11: Đáp án D - A and B are correct 

+ Vè mặt ngữ nghĩa: “Họ hỏi tôi rằng liệu tôi đã làm xong bài tập về nhà 
chưa. 

+ Vè mặt ngữ pháp: Quan sát câu đề ta thay They asked me ... Câu văn đã cho 
đang đề cập đến câu tường thuật gián tiếp dựa trên câu tường thuật trực tiếp là một 
câu hỏi bắt đầu bằng một trợ động từ ở thì quá khứ đơn. Như ta biết, khi chuyên 
đổi câu hỏi trực tiếp bắt đầu bằng một trợ động từ sang câu tường thuật gián tiếp 
thì ta phải dùng chữ “whether hoặc if” để bắt đầu câu gián tiếp. Vậy D là đáp án 
duy nhất đúng. 

Câu 12: Đáp án A - have my room painted 
+ Về mặt ngữ nghĩa: "Sáng ngày mai căn phòng cua tôi sẽ được quét voi.” 
+ Về mặt ngữ pháp: Câu văn đề cập đến cấu trúc thể nhờ bảo: 










Thể chủ động: S + have + O1 (người) + V nguyên vẹn + O2 (vật) 
Thé bị động: S + have + O2 (vật) + V3/ed: ai đó có cái gì được làm 


Vậy A là lựa chọn duy nhất. 

Các đáp án còn lại không phù hợp. 
Câu 13: Đáp án D - so 

+ Về mặt ngữ nghĩa: "Bộ phim quá hấp dan đến nỗi tôi xem di xem lại nhieu 
lan.” 









+ Về mặt ngữ pháp: Quan sát câu dé ta thay ..... interesting that ..... Câu van 
thê hiện dang thức của cấu trúc: 
...... SO + adj/adv + that +.......: quá.. đến nỗi...... 





D là lựa chọn duy nhất đúng. 
Các đáp án còn lại không phù hợp vì: 
A. such: ta có cấu trúc tương đồng nghĩa với câu trúc đã đề cập trên: 





...... Such + a/an +N + that +......: quá ...... đến nỗi ...... 





B. very: ta có: very + adj/adv: TEQUE 
C. too: ta có cáu trüc: 


132 


Câu 14: Đáp án B - to being 
AER Về mặt ngữ nghĩa: “Phụ nữ Mỹ quen với sự tự do.” 





... too + adj/adv + (for S.o) + V to-inf: ..... CUA 23 
nỗi (đối với ai) không thé làm gi 





be (get) used to + V-ing: quen với việc làm gì 


P 


+ Về mặt ngữ pháp: Câu dé có dang của cấu trúc: 


-— B là đáp án duy nhất đúng. 
u 15: Đáp án C - overweight 
-— Xét các đáp an: 


_ A. weigh (v): cân 


1 B. weight (n): cán náng 

EC. overweight (n): thừa cân 

D. being weight (không tòn tại dang thúc này) 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Cô dy ăn quá nhiều đến nói bay giờ cô ấy đối mặt với 


viec thừa cán." 


- Dựa vào ngữ nghĩa câu văn, C là lựa chon duy nhát. 
âu 16: Đáp án D. take care of 
- Xét các dap án: 
A. believe in (S.th): tin tưởng vào (điều gi) 
B. bring about: gáy ra 
C. tear (S.th) off: xé toac (cái gi) ra 
- D. take care of (S.th): chám sóc (cái gi) 
Dua vào ngữ nghĩa câu văn, ta chon D là đáp án đúng. 
^ Về mặt ngữ nghĩa: “Lam ơn trông nom mọi thứ cán thận khi tôi vắng nhà.” 
âu 17: Đáp án C - Others 


p" VỀ mặt ngữ pháp: Câu văn đang dé cập đến cấu trúc Some....Others....:s6 
ly .....S0 kia.... 

Các đáp án còn lại không phù hop. 

A. Another + danh từ đếm được só ít 

; B. The others: những cái (người) còn lại 

D. The other + danh từ đếm được số ít, hàm ý cái còn lại 

tr Vé mặt ngữ nghĩa: “Hằng năm, nhiều người dân ở các miễn quê đến thành 
ó Hà Chi Minh dé tim công việc. Nhiều người trong số đó ở độ tuổi thanh thiếu | 


D 


én. So còn lại là người lon.” 


1 18: Dáp án D - better 
+ Vệ mặt ngữ nghĩa: “Anh dy trinh bày bài thuyét trinh tót hon chúng tôi mong doi.” 
+ Vệ mặt ngữ pháp: Ta quan sát thay ..... than ..... Câu văn thé hiện dạng thức 


© sánh hơn. Ta loại nhanh chóng các đáp án A: well (adv), B: good (adj) và C: 


lently (adv) vì không có hình thức so sánh. 


133 


Raised SL) neal VAN NEE E D LR 
Vậy D là lựa chon duy nhất (better là dang so sánh hơn của well và good). 
Câu 19: Đáp án D - Neither 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “Không phải ban của tôi mà cũng không phải tôi dang 
khát nước.” 
+ Về mặt ngữ pháp: Quan sát câu văn đã cho ta thay ..... nor... Câu văn có 
dạng của cấu trúc: 


Neither + N1 + nor + N2 + V2 (N2): Không ..... 








Vậy D là phương án duy nhất đúng. 
Các đáp án còn lại không phù hợp. 
Câu 20: Đáp án A - took 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “Tôi đã mát hai tiếng đồng hô dé sửa mái nhà.” 
+ Về mặt ngữ pháp: Ta có cấu trúc: 
It takes S.o + khoảng thời gian + V to inf: Ai tốn thời gian dé làm gì 





A là đáp án duy nhất đúng. 
Câu 21: Đáp án A - enjoy talking 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Tôi thích chup anh.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Quan sát câu dé ta thay J ..... photographs. Dựa vào các 
phương án đáp án đã cho, ta loại ngay đáp án B: to take vì ta không dùng Vto inf 
đứng sau chủ ngữ, C: don't mind Lus a vì “a” không đi với danh từ số nhiều 
(photographs), D: hate taking one vì “one” cũng như “a” không đi với danh từ só 
nhiều (photographs). Vậy A là đáp án đúng duy nhất. 


Câu 22: Đáp án D - has been 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “SỐ vụ tai nạn giao thông đường bộ không ngừng gia 
tăng trong những năm vừa qua.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Ta quan sát thấy cụm “in the last few years: trong những 
năm vừa qua” trong câu văn đã cho. Đây là cụm diễn ngữ chỉ thời gian sử dụng 
trong thì hiện tại hoàn thành. Ta loại nhanh chóng đáp án B: are (thì hiện tại đơn) 
và B: will have been (thì tương lai hoàn thành). Hơn nữa, ta lại thấy câu văn sử 
dụng chủ ngữ gia There .... An....: ta phải dùng danh từ đếm được số ít trước An. 
Do đó, ta loại tiếp tục đáp an A: have been. 

Vay D là đáp án duy nhất đúng. 

Câu 23: Đáp án B - would buy 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Nếu tôi có đủ tiên, tôi sẽ mua cuốn sách đây du thông tin 
hitu dung do.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Quan sát câu văn đã cho ta thay If I had ..... Đây là hinh 
thức trong mệnh dé giả sử của câu điều kiện loai II. Câu dé đang hỏi động từ trong 
mệnh đề chính của câu điều kiện loại II: 


134 




















"If clause (S + V2/ed +.....), main clause (S + would + Vnguyén vẹn): diễn tả một 
dièu trái han với thực tế hiện tại. 













— C là đáp án duy nhất đúng. 
ác đáp án còn lại không phù hợp vì: 
i A. will buy: will + Vnguyên vẹn được dùng trong mệnh dé chính của câu điều 


diện loại I. 
i IC. had bought: had + V3/ed dirge dùng trong mênh dé If của câu điều kiên loại III. 


Í ED. am buying: thì hiện tại tiếp diễn, không dùng trong câu điều kiện. 

*âu 24: Đáp án D - suggested 

W+ Về mặt ngữ nghĩa: “Tôi dé nghị bạn nên đi khám bác sĩ sớm nhất có thể.” 
+ Về mặt ngữ pháp: Ta có cau trúc: 

SI+ suggest + S2 + (should) + V nguyên vẹn: ai đó khuyên ai nên làm gì 
Cấu trúc đồng ý nghĩa: S2 + had better + Vnguyén vẹn = It’s (high) time S2 + 
V2/ed: ai nên làm gi 









- D là đáp án duy nhát düng. 
| Các đáp án còn lại không phù hợp. 
“Mở rộng: 
‘a S1 + order + that S2 + should + V nguyên ven: ra lệnh cho ai làm gi 
_ Eg: The judge ordered that the prisoner should be remanded: Quan tòa ra lệnh 
à nhân phai tra lai trai tam giam dé diéu tra thém. 
- Regret + V-ing: tiếc đã lam gi 
- Eg: I regretted talking to you the truth: Tôi lấy làm tiếc đã nói cho bạn nghe sự thật. 
m Regret + V to-inf: tiếc khi làm gi 
| - Eg: I regret to tell you that your application was turned down: Tôi láy làm tiéc 
hi nói với ban rằng don xin việc của bạn không được chấp nhận. 
" - inform S.o of/about S.th: nói cho ai biét vé cái gi 
T Eg: He informs me about Mary: Anh â ấy nói cho tôi biết vé Mary. 
"âu 25: Đáp án C - neither do | 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “Anh ay không thích xem tranh và tôi cũng vậy.” 
+ Về mặt ngữ pháp: Ta quan sát thay He doesn’t like... trong câu văn đã cho. 
âu văn sử dụng thì hiện tại đơn ở thể bạn định, Quan sát các đáp án đã cho, ta loại 
gay đáp án A: so am I và D: Lam, too vi “so và too” chỉ được dùng trong câu khẳng 
Ị bn. loai B: neither did I vi “did” là trợ dóng từ dùng ở thi quá khứ đơn. Vậy C là 
é 4 án duy nhất đúng vi Neither được dùng để đáp lại ý phủ định như về trước. 
"âu 26: Dap án C - It's good 
+ Dich nghĩa: “Cuốn sách như thế nào? - Nó hay lắm.” 
9 Cau dé sir dung tir How: nhu thé nào. Câu trả lời tương ứng trong trường hợp 
ày phải là một tính từ miêu tả vật đang được hỏi. 


135 





ud! HH. OOO) US Teste INO: VEU NIME A 00 00000 T RINNEEES S oo 

Xét các đáp án: | 

A. It’s expensive: Nó dat lắm. (Ding khi hỏi về giá cả của cuốn Mua) 

B. It’s written in English: Nó viết bằng Bông Anh. (Dùng khi hỏi cuốn sách đó 
được viết bằng ngôn ngữ gì) 

C. It’s good: Nó hay lắm. (Dùng khi hỏi cuốn sách như thé nào) 

D. They’re old: Chúng cũ rồi. (Dùng khi hỏi cuốn sách được viết khi nào. Dựa vào 
ngữ nghĩa của câu hỏi và các phương án đáp án, ta chọn C là đáp án đúng duy nhất. 
Câu 27: Đáp án D. Yes. There are two by the door. 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Còn chỗ nào trông không? - 
cửa số.” 





“Da có. Còn hai cho cạnh 


Các phương án khác không phù hop: 

A. Tat cà các ban đều chật kín. 

B. Không có ai ở đây cả. 

C. Cái bàn này cần được sơn. 

Câu 28: Dap án A - Yes, please. Orange juice is fine. 

+ Dich nghia: “ 
được. ” 

Xét nghĩa các dap án: 

B. It’s very kind of you: Bạn thật tử tế, chưa day đủ thông tin. 

C. Ok. You can: Được. Bạn có thé, ta không dùng cách đáp lại này. 

D. I feel quite fine: Tôi cảm thấy khá tốt. 

Câu 29: Đáp án B - Thanks 

+ Dịch nghĩa: *Tói đồng y với kế hoạch của ban.” 

Xét nghĩa các đáp án: 

A. Oh, no: A, không. 

B. Thanks: Cảm ơn. 

C. Yes, you did: Vâng, bạn đã thực hiện được. 

D. It belongs to you: Nó bạn thuộc quyền sở hữu của bạn. 

Dựa vào nghĩa của các đáp án, B là lựa chọn duy nhất. 

Câu 30: Đáp án C. so do I 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Anh ấy thích xem phim trên tivi.” - “Tôi cũng vay.” 

+ VÈ mặt ngữ pháp: Ta có cách đáp lại *...cüng vậy” trong ý khẳng định của 
về trước là “So + trợ từ + S". Vì câu gốc đã cho (he likes .....) mang hình thức 
khang định ở thì hiện don. Do đó, ta chon C. so do I là đáp án đúng duy nhất. Ta 
loại các phương án khác vì không hợp ngữ pháp. 

Câu 31: Đáp án C - but she is better now 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Paula đã bị 6m hai tháng vừa qua nhưng bây giờ cô ấy 
khoe hơn roi.” 

Xét các dap an: 


136 


Tôi mang cho ban đồ uống nhẹ nhé?- “Vang. Nước cam thi 




































A. she is working hard now: bây giờ cô ấy đang làm việc chăm chỉ, câu văn 
ếu liên từ nói giữa hai mệnh đề. 

B. although she is taking the medicine: mặc dù cô ấy đang uống thuốc. 
though có thể đứng đầu câu hoặc đứng giữa câu làm liên từ nối, trước và sau nó 
hô g có dáu chám cáu. 

C. but she is better now: nhung bây giờ có ấy khỏe hơn rồi (“but” được dùng dé 
in tả ý trái ngược nhau, thường đứng sau dấu phây và bắt đầu cho mệnh đề thứ hai) 
D. because she stayed up late last night: bởi vì cô ấy thức khuya đêm qua. 
ước và sau because không có dấu chấm câu. 

2: Đáp án D - the government will go ahead with it 

PE mặt ngữ nghĩa: “Nếu dự án có liên quan đến người dán thì chính phủ sẽ 
tiến hành." 

- Về mặt ngữ phá áp: Ta quan sát tháy vé dàu cáu vàn có dang cüa cáu diéu 
1. Động từ ở mệnh dé If clause chia thì hiện tại don. Do đó, câu văn có dạng của 
je iéu kiện loai I: 


D If clause (thì hiện tại đơn), main clause (thi thương lai don) 


D là dáp án duy nhát düng. 

Các dáp án cón lai khóng phü hop vi: 

A. they would have gone ahead with it, dùng cho mệnh dé chính cüa cáu diéu 
n loai III. 

E B. he had to solve the problem, là một mệnh dé độc lập, không được dùng trong 
i dièu kiện. 

5 they are very happy to know that, không dùng dạng mệnh dé này trong mệnh 
| hinh cüa cáu diéu kién loai I. 

D „the government will go ahead with it, dùng trong mệnh dé chính của câu điều 
n oai I. 

D là dáp án duy nhát düng. 

iu 33: Đáp án A - He told as if 

E Về mặt ngữ nghĩa: “Anh dy nói như thé là tối hôm qua anh ay đã gặp toi.” 
Về mặt ngữ pháp: Ta quan sát thấy mệnh đề trong câu đã cho có động từ 
nh chia thì quá khứ hoàn thành. Dựa vào các phương án đáp án đã cho, ta loại 
anh chóng đáp án C: They suggested that vì ta có: 


Lsi + suggest + S2 + (should) + V nguyên vẹn: ai đó khuyên ai nên làm gì 


Ta loại tiếp đáp án D: If he had been there vì đây là mệnh dè If của câu điều 
n loại III, mệnh dé chính theo sau có dang: S + would/could + have V3/ed. 
Như ta biết, As if + quá khứ hoàn thành: diễn tả điều không có thật trong quá 


Vậy A là đáp án duy nhất đúng. 


137 





UY INT MiV LVV[i Nllalg VIỆC —- 





Giải nhanh CDBT TN Anh Văn - Ngô Văn Minh 


Câu 34: Đáp án A - as they walk. 

+ Dịch nghĩa: “Phụ nữ có thé đội xô nước trên dau khi họ di bộ.” 

Xét các đáp án: 

A. as they walk: khi họ đi bộ, đúng về ngữ pháp lẫn ngữ nghĩa. 

B. so as to be enough for, không đủ thành phan câu. 

C. when they walked: khi họ di bộ, không thích hợp cho câu văn trên vì ménh 
đề đứng trước sử dụng “can” 

D. while they were Gutta trong khi họ dang đi bộ, sai về mặt ngữ pháp (si; 

"c thi quá khứ tiếp diễn) 
Câu 35: Đáp án B - heavy for me to carry 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Xô nước quá nặng đến nói tôi không thể xách nó." 

+ Về mặt ngữ pháp: Quan sát câu văn đã cho ta thấy có IOO esi và dựa vào 
các phương án đáp án đã cho, ta biết được câu văn có dạng có dạng của câu trúc: 





.. too adj/adv (for S.o) to do S.th: quá .... (đối với ai) không thé làm gi 


B là lựa chọn duy nhất. 

Lưu ý: Với cấu trúc .... too ....to ...., ta không dùng tân ngữ cuối câu nếu tân 
ngữ và chủ ngữ của câu là một đối tượng. 

Câu 36: Đáp án B - come —> comes 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Hau hết lượng nước chúng ta sử dung đều có nguón góc 
từ sóng, h ho va bau khí quyền.” 

+ Về mặt eet pháp: Come là động từ chính của câu văn da cho. Và ý nghĩa 
của câu văn đề cập đến sự thật (xước chúng ta sử dụng đều có nguồn gốc từ sông, 
hô và bầu khí quyển.) nên ta dùng thì hiện tại đơn. 

Câu 37: Đáp án A - These — The 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Bác sĩ đã kiểm tra huyết áp của tôi trong khi kiểm tra 
sức khoe." 

Ta không thé dùng These vì doctor là danh từ số it. 

Câu 38: Đáp án B - with — for 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Ban không thé đồ lỗi cho những chuyện đã xảy ra vì anh 
dy không có mặt ở đây toi hôm qua.” 

Ta có cum: blame for S.th: dô lỗi cho cái gi 
Câu 39: Đáp án C - is — were 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Cô ấy luôn trò chuyện với đứa bé như thé đứa bé là mo! 
người lớn.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Ta quan sát thấy câu văn sử dụng... .4 though... .. Nhu t2 
biết, as though/as if + thì quá khứ don/quá khứ hoàn thành. Ta xét thấy về đầu câu 
văn sử dụng thì hiện tại đơn nên mệnh đề trạng. ngữ chỉ thể cách bắt đầu bằng #° 
though theo sau phải dùng thì quá khứ đơn để diễn tả điều không có thật ở hiện tai 
Câu 40: Đáp án A - stay — stayed 


138 





_Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt - 





à Aure g A 4 § 3 pt hea) 
+ Vệ mặt ngữ nghĩa: “Me muôn con ở nhà hơn là đi dà ngoqgi." 
+ Vệ mát ngữ pháp: Ta có cau trúc: 


A 
"m 


+ would rather + S2 + V2/ed + than + V2/ed: ai đó thích ai làm gi hon làm gi 
























ˆ Bài dịch dé nghi: 

Hút thuốc lá chính là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư phổi, một căn bệnh phổ 
én n nhất dói với dàn ông. Theo ước tính, ti lệ tử vong của nhüng, người mắc căn 
nl này là 90%. Việc hút thuốc lá cũng gây ra các bệnh ung thư về miệng, lưỡi và 
i ong. Những người hút thuốc lá thường mắc bệnh tim và viêm phôi. Việc hút 
lốc lá cướp đi sinh mạng gần một triệu người trên toàn thế giới hằng năm. Hút 
Ôi lá không những gây hại cho bản thân người hút thuốc mà còn gây hại cho 
fr Ing nguói xung quanh. Khói thuóc thường được thải ra trong bầu khí chúng ta 
thở. Con trẻ, vợ hoặc chồng có thể hít khói thuốc từ những người hút thuốc. 
ing trẻ em sóng trong gia dinh có bố me hút thuốc thường mắc các vấn dé về 
thở và phói hơn là những đứa trẻ khác. Tỉ lệ mắc bệnh ung thư phổi của những 
E. két hón vói dàn óng hüt thuóc thuóng cao hon những phu nữ kết hôn với 
16 ng không hút thuốc. 

C Con người hầu như y thức được tác hại của việc hút thuốc đối với sức khỏe của 
Vậy thì tại sao họ vẫn hút thuốc? 

141: Đáp án C - early deaths (đoạn 2) 


Việc hút thuốc lá cướp đi sinh mạng gần một triệu người trên toàn thế giới hằng năm. 

L42: Đáp án C - People who live with smokers (đoạn 4) 

Đề Ôi tượng nào chiếm tỉ lệ cao mắc bệnh ung thư phổi và các căn bệnh ung thư 
Ñ những người sống chung với người hút thuốc. 

43: Đáp án B - smoking (đoạn 1) 

T guyén nhân chính gây ra các căn bệnh ung thư về miệng, lưỡi và có họng là 
T mt thuốc lá. 

4: Dap án B - lung cancer (đoạn 1) 

bệnh phó biến nhất đối với đàn ông là bệnh ung thư phổi. 

45: Dap án A - smoke 

fir “it” trong đoạn văn dé cập đến việc hút thuốc. 

ài dich đề nghi: 

uóc cách mang nóng nghiép ở thé ky 19 gồm hai nội dung. cơ bản đó là việc 
minh ra máy móc tiết kiệm sức lao động và việc phát triển khoa học trong 
nghiệp. Máy móc tiết kiệm sức lao động ra đời lần đầu tiên tại những. nơi 
Aut lao động. Thomas Jefferson đã từng nói rằng, ở châu Âu, những thiết bị 
roc tao ra nhằm mục đích tận dụng tối đa nguồn tài nguyên đất phì nhiêu và 
n nhân công dồi dào còn ở đây thì những máy móc đó được tạo ra cũng nhằm 
dung tói da nguón tài nguyên đất phì nhiêu và nguồn nhân công dòi dào. Do đó, 


139 





NHƠN "wiH! Midi 082913 26 93 0: )11))82110/nng Y VE A aa L 
những tiến bộ vượt bậc trong việc sử dụng máy móc phục vụ nông nghiệp đã xuất 
hiện lần đầu tiên chính tại nước Mỹ vào thế kỷ 19. 

Vào giai đoạn đầu của thế kỷ này, ngoại trừ chiếc cày thô sơ thì người nông dân 
phải mang tất cả những dụng cụ đồng áng thời bấy giờ trên đôi vai. Mãi đến năm 
1860, dựa trên những thiết kế ban đầu, người ta đã sáng chế ra các máy móc sù 
dung ngày nay. Phát minh quan trong nhất thời bấy giờ là chiếc cày bằng sắt. Vào 
đầu năm 1790, Charles Newbold đến từ bang New Jersey đã thực hiện ý tưởng 
sáng tạo chiếc cày sắt và ông đã dành toàn bộ thời gian của ông dé cho ra đời phát 
minh nay. Tuy nhiên, người nông dân lại không hề quan tâm đến ý tưởng này vì họ 
cho rằng cái cày bằng sắt gây hại cho đất đồng thời làm cho có dại mọc ram hon, 
Nhưng cũng có nhiều người thật sự quan tâm tới nó. Cho đến năm 1869, James 







ˆ GIẢI CAC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH 
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CỦA BỘ GIÁO DỤC 


VÀ ĐÀO TẠO TỪ NĂM 2006 ĐẾN 2011 


Ẳ “ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2011 
MA DE: 369 


DE THI GOM 80 CAU (TU QUESTION 1 DEN QUESTION 80) 


T 






Oliver dén tir ving South Bend, bang Indiana dà thiết kế lại nó thành một chiếc cay 


bang sat lanh. 
Cau 46: Dap an B - involved 
Xét cac dap an: 
A. refer (to): dé cap van dé gi 
B. involved (v): bao gom, lién quan 
C. relate (to): liên quan dén 
D. involving (V-ing của involve): liên quan, không hợp thi 
— B là dap an đúng duy nhất. 
Câu 47: Đáp án B - advances 
Xét các đáp án: 
A. advantage (n): sự thuận lợi 
C. advanced (adj): cao cap, tiến bộ 
— B là lựa chon duy nhát. 
Cáu 48: Dáp án A - At 


B. advances (n): su tiền bộ 
D. profit (n): lợi nhuận 


Vào thời gian đầu của khoảng thời gian nào đó, ta dùng “At the beginning of..... 


Câu 49: Đáp án D - inventions 
Xét các đáp án: 
A. inventor (n): người phát minh 
B. distribution (n): sự đóng góp 
C. creation (n): việc giải trí, trò tiêu khiển 
D. inventions (n): sự phát minh 
=> D là đáp án duy nhất đúng. 
Câu 50: Đáp án A - to 
Ta có: devote S.th to S.th: công hiến cái gì cho cái gì 


140 







Stion 5: During our tour of the refiney, it was seen that both propane and 


l ark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or 
ase that is closest in meaning to the underlined part in each of the following 
estions. 

estion 1: We have lived there for years and grown fond of the surroundings. 
at is why we do not want to leave. 

A. planted many trees in the surroundings 

B. haunted by the surroundings 

C. loved the surroundings 

D. possessed by the surroundings 

estion 2: His new work has enjoyed a very good review from critics and readers 
A. viewing B. regard C. look D. opinion 

estion 3: Such problems as haste and inexperience are a universal feature of youth 
A. marked B. shared C. hidden D. separated 

















Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined 
that needs correction in each of the following questions. 
Stion 4: Publishing in the UK, the book has won a number of awards in 





A B Cc 


scent regional book fairs. 


D 


A B C 


gasoline were produced in large volumes 


oD 


Stion 6: The first important requirements for you to become a mountain 


A B 


Der are your strong passion and you have good health 


C D 


Stion 7: Hardly did he enter the room when all the lighets went out. 


A B 6 D 


141 





nạ“ NT HIISITU CC CO DU Teen EEA go bo. — ————————— mm 
AS 11067.) ,—DD mẽ" 
Question 8: A professor of economy and history at our university develped a new 









A B rase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the 
theory of the relationship between historical events and financial crises. lowing gresuiong i l 
C D ion 19: Fruit and vegetables grew in abundance on the island. The islanders 


even exported the surplus. 

A sufficiency B. excess C. large quantity D. small quantity 
estion 20: There is growing concern about the way man has destroyed the 
environment. 

A. attraction B. speculation C. ease D. consideration 

M ark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence 
t is closest in meaning to each of the following questions. 

estion 21: “Don’t forget to tidy up the final draft before submission,” the team 


Read the following passage adapted from Understanding Rural America _ 
InfoUSA and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the 
correct word for each of the blanks from 9 to 18. 













The well-being of America's rural people and places depends upon many things 
— the availability of good-paying jobs; (9) to critical services such as 
education, health care, and communication; strong communities; and a healthy 
natural environment. And, (10) urban America is equally dependent upon 


these things, the challenges to well-being look very different in rural areas than in leader told us. 
urban areas. Small-scale, low-density settlement (11) — make it more costly A. The team leader asked us to tidy up the final draft before submission. 


for communities and businesses to provide critical services. Declining jobs and 
income in the natural resource-based industries that many rural areas depend on 
(12) | workers in those industries to find new ways to make a living. Low- 
skill, low-wage rural manufacturing industries must find new ways to challenge the 
increasing number of (13) competitors. Distance and remoteness impede 
many rural areas from being connected to the urban centers of economic activity. 
Finally, changes in the availability and use of natural resources located in rural 
areas (14) the people who earn a living from those resources and those 
who (15) recreational and other benefits from them. 

Some rural areas have met these challenges successfully, achieved some level 
of prosperity, and are ready (16) the challenges of the future. Others have 
neither met the current challenges nor positioned themselves for the future. Thus. 
concern for rural America is real. And, while rural America is a producer of critical 
goods and services, the (17) goes beyond economies. Rural America i5 
also home to a fifth of the Nation's people, keeper of natural amenities and national 
treasures, and safeguard of a/an (18) _ part of American culture, tradition. 


and history. 


B. The team leader reminded us to tidy up the final draft before submission. 

ai The team leader ordered us to tidy up the final draft before submission. 

D. The team leader simply wanted us to tidy up the final draft before submission 
stion 22: “My company makes a large profit every year. Why don't you invest 
ore money in it?" my friend said to me. 

‘4 My friend suggested his investing more money in his company. 

3, My friend persuaded me to invest more money in his company. 

-: I was asked to invest more money in my friend's company. 

J. My friend instructed me how to put more money into his company. 

stion 23: “Mum, please don't tell dad about my mistake," the boy said. 

A. The mother was forced to keep her son's mistake as a secret when he insisted 
3. The boy earnestly insisted that his mother tell his father about his mistake. 

« The boy begged his mother not to tell his father about his mistake. 

D. The boy requested his mother not to talk about his mistake any more. 

stion 24: “You shouldn't have leaked our confidential report to the press, 
rank!" said Jane. 


A. Jane accused Frank of having cheated the press with their confidential report. 








+ 










Quéstipn 9. ... A; challenge (/ B. iid A ies " POT MRG- 3. Jane criticized Frank for having disclosed their confidential report to the press 
Question 10: A. because PHI A | ae 3. Jane suspected that Frank had leaked their confidential report to the press. 
Question 11: A. styles B. tools (2,|m 948A Hy tôm J. Jane blamed Frank for having flattered the press with their confidential report 
Question 12: A. offer B. turn Marr ots estion 25: “If you don't pay the ransom, we'll kill your boy,” the kidnappers 
Question 13: A. foreign B. abroad C. lateral D. rural old us 

Question 14: A. effect B. encourage C. ' ` XƯN D. anpor L. The kidnappers pledged to kill our boy if we did not pay the ransom. 
Question 15: A. involve B. evolve C. bring Podere 3. The kidnappers ordered to kill our boy if we did not pay the ransom. 
Question 16: A. in B. of C. with D. for 2. The kidnappers threatened to kill our boy if we refused to pay the ransom. 
Question 17: A. research B. impatience C. concern D. stimulus ). The kidnappers promised to kill our boy if we refused to pay the ransom. 
Question 18: A.abnormal B. simple C. incredible D. unique 


143 
142 


FT UOU N T a — e.——— SO 
Read the following passage adapted from Cultural Guide — OALD, and mark 
the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to 
estions from 26 to 35. | 
pré Rh of pon for women in British society first attracted national 
attention in the early 20" century, when the suffragettes won for women E right 
to vote. In the 1960s feminism became the subject of intense debate w zs the 
women's liberation movement encouraged women to reject their traditiona| 
supporting role and to demand equal status and equal rights with men in areas such 
ment and pay. 
ii eht the Tm gap between the sexes has been reduced. The Equal Pay 
Act of 1970, for instance, made it illegal for women to be paid less E men for 
doing the same work, and in 1975 the Sex Discrimination Act aimed to E 
either sex having an unfair advantage when applying for jobs. In the I E the 
Equal Opportunities Commission was set up to help people -— oT 
equal treatment and to publish research and statistics to show w kh HH n 
in opportunities for women need to be made. Women now mm m “a 
employment opportunities, though they still tend to get less well-paid J f 
men, and very few are appointed to top jobs in industry. AT 
In the US the movement that is often called the “first wave of feminism ; sem 
in the mid 1800s. Susan B. Anthony worked for the right to vote, it Rú len 
wanted to provide women with the means of contraception so that aed ids 
decide whether or not to have children, and Elizabeth Blackwell, who ha o » 
for the chance to become a doctor, wanted women to have greater opportunities to 
study. Many feminists were interested in other social issues. | Es 
The second wave of feminism began in the 1960s. Women like Betty w - 
and Gloria Steinem became associated with the fight to get ba m E » 
opportunities for women under the law. An important issue was the i v 
Amendment (ERA), which was intended to change the Constitution. iia a 
ERA was not passed, there was progress in other areas. It became 1 i - 
employers, schools, clubs, etc. to discriminate against women. But women s 


h 1 Pep 
it hard to advance beyond a certain point in their careers, the so-called glass E 
that prevents them from having high-level jobs. Many women also face 


ift, i.e. the household chores. 
problem of the second shift, i.e. t i , 
In the 1980s, feminism became less popular in the US and there was | 


till 
interest in solving the remaining problems, such as the fact that most women 5 


. . . mm . . . at it 
earn much less than men. Although there is still discrimination, the principle tha 


should not exist is widely accepted. : 
Question 26: It can be inferred from paragraph | that in the 19 century, 
A. British women did not complete their traditional supporting role 
B. most women did not wish to have equal status and equal rights 
C. British women did not have the right to vote in political elections 
D. suffragettes fought for the equal employment and equal pay 


144 





ess 
















Question 27: The phrase “gender gap” in paragraph 2 refers to 

- A. the visible space between men and women 

| B. the difference in status between men and women 

| | C. the social distance between the two sexes 

— D. the social relationship between the two sexes 

' estion 28: Susan B. Anthony, Margaret Sanger, and Elizabeth Blackwell 
" mentioned as 

^ A. American women who were more successful than men 
- B. American women with exceptional abilities 

- C. pioneers in the fight for American women's rights 


D. American women who had greater opportunities 








are 


















D. supported employers, schools and clubs 


uestion 30: In the late 20^ century, some information about feminism in Britain 
was issued by j 


A. the Equal Rights Amendment 
B. the Equal Pay Act of 1970 
€. the Equal Opportunities Commission 












testion 31: Which of the following is true according to the passage? 
A . The movement of feminism began in the US earlier than in Britain. 

B. The women's liberation movement in the world first began in Britain. 

€. The US movement of feminism became the most popular in the late 20" century 
D. The British government passed laws to support women in the early 20" century 
estion 32: The phrase “glass ceiling” in paragraph 4 mostly means 

A. an imaginary barrier B. an overlooked problem 

€. a ceiling made of glass D. a transparent frame 

estion 33: Which of the following is NOT mentioned in the passage? 

A. There is now no sex discrimination in Britain and in the US. 

: Many American women still face the problem of household chores. 

>} An American woman once had to fight for the chance to become a doctor. 

D. British women now have much better employment opportunities. 

Stion 34: It can be inferred from the passage that 

X. the belief that sex discrimination should not exist is not popular in the US 

` Women in Britain and the US still fight for their equal status and equal rights 
P A the British government did not approve of the women's liberation movement 
^. women do not have better employment opportunities despite their great efforts 


145 




























Giải nhanh CDBT TN Anh Văn - Ngô Văn Minh 


Question 35: Which of the following would be the best title for the passage? 

A. Opportunities for Women Nowadays 

. B. Women and the Right to Vote 

C. The Suffragettes in British Society 

D. Feminism in Britain and the US 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word tha; 
differs from the rest in the position of the main stress in each of the following 
questions. 
Question 36: A. future B. prospect 
Question 37: A. facilitate B. hydrology 
Question 38: A. represent B. permanent 
Question 39: A. romantic B. reduction 
Question 40: A optimist B. immediate 


C. guidance D. involve 
C. participate 
C. continent 
C. popular 


C. fabulous 


D. intimacy 
D. sentiment 
D. financial 
D. accuracy 


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence 
that best combines each pair of sentences in the following questions. 
Question 41: He behaved in a very strange way. That surprised me a lot. 
A. He behaved very strangely, which surprised me very much. 
B. I was almost not surprised by his strange behaviour. 
C. What almost surprised me was the strange way he behaved. 
D. His behaviour was a very strange thing, that surprised me most. 
Question 42: He cannot lend me the book now. He has not finished reading it yet. 
A. Having finished reading the book, he cannot lend it to me. 
B. He cannot lend me the book until he has finished reading it. 
C. Not having finished reading the book, he will lend it to me 
D. As long as he cannot finish reading the book, he will lend it to me. 
Question 43: Crazianna is a big country. Unfortunately, it has never received 
respect from its neighbours. 
A. Crazianna has never received respect from its neighbours because it is a big 
country. v 
B. Crazianna is such a big country that it has never received respect from its 
neighbours. 
C. It is Crazianna, a big country, that has never received respect from its 
neighbours. 
D. Though Crazianna is a big country, it has never received respect from its 
neighbours. 
Question 44: His academic record at high school was poor. He failed to apply t° 
that prestigious institution. 
A. His academic record at high school was poor because he didn't apply to that 
prestigious institution. 
146 








Cty TNHH MTV DVVH Khang Viét 





apply to that prestigious institution. 


- C. Failing to apply to that prestigious institution, his academic record at high 


-... school was poor. 

PD. His academic record at high school was poor; as a result, he failed to apply 

to that prestigious institution. 

Question 45: Smoking is an extremely harmful habit. You should give it up 

- immediately. 

_A. When you give up smoking immediately, you will affect your health with 

— this harmful habit. 

i B. You should give up smoking immediately and you will fall into an extremely 

harmful habit. 

C. Stop your smoking immediately so it will become one of your extremely 

- harmful habits. 

NM * . 

.D. As smoking is an extremely harmful habit, you should give it up 
immediately. 


—= 


Question 46: “Why don’t you sit down and ai 


B. make yourself at rest 
D. make yourself at home 
have cooked so many dishes. There are only three of us 


A . wouldn't B. oughtn't C. needn't D. couldn't 
uestion 48: The Second World War in 1939. 
: A. brought about B. turned up C. broke out D. took out 
uestion 49: "We'd better____ if we want to get there in time.” 

A. turn down B. speed up C. take up D. put down 


u estion 50: The temperature 
- material. 

| A. which melting 

7€. at which they melt 
uestion 51: The village was — visible through the dense fog. 

A. only B. barely C. mostly D. hard 
uestion 52: without animals and plants? 

A. What would life on earth be like B. How would life on earth be for 
C. What will life on earth be like D. How will life on earth be like 


takes place varies widely from material to 


B. at which melting 
D. which they melt 


Yuestion 53: Harry: “Are you ready, Kate? There's not much time left.” 


y? 


Kate: “Yes, just a minute. 


A. No longer B. I won’t finish C. Pd be OK D. I’m coming 


147 





Giải nhanh CDBT TN Anh Văn - Ngô Văn Minh 
Question 54: * you treat him, he'll help you. He's so tolerant." 
A. No matter how B. In addition to C. Even though D. As if 
Question 55: I could not — the lecture at all. It was too difficult for me. 
A. get along B. make off C. take in D. hold on 
Question 56: | did not want to believe them, but in fact, was true 
A. what they said B. what has said 
C. that they were said D. which they said 
Question 57: *You'll recognize Jenny when you see her. She ared hat." 
A. will wear B. will be wearing C. wears D. is wearing 
Question 58: Alfonso: “I had a really good time. Thanks for the lovely evening." 
Maria: “ T 
A. I’m glad you enjoyed it 
C. Oh, that's right 
Question 59: This shirt is 


B. Yes, it's really good 

D. No, it's very kind of you 
LLL Lat one. 

B. not nearly as expensive as 


A. as much expensive as 
C. a bit less expensive D. much far expensive than 
Là) 


Question 60: The sign “NO TRESPASSING” tells you 
B. not to smoke 
D. not to approach 


A. not to photograph 

€. not to enter 
Question 61: Sue: “Can you help me with my essay?" 

Robert: “ h 

A. Yes, I’m afraid not. B. I think that, too. 

C. Not completely D. Why not? 
Question 62: The instructor blew his whistleand _ 

A. off the runners were running B. off ran the runners 

C. off were running the runners D. the runners run off 
Question 63: She built a high wall round hergarden — . 

A. to enable people not taking her fruit 

B. so that her fruit would be stolen 

C. to prevent her fruit from being stolen 

D. in order that her fruit not be stolen 
Question 64: Before I left for my summer camp, my mother told me to take warm 


clothes with me — it was cold. 

A. despite B. in case C. so that D. whereas 
Question 65: “Never be late for an interview, you can't get the job." 

A. unless B. otherwise C. or so D. if not 


for the heavy storm, the accident would not have happened. 
B.hadn'tbeen C. isn’t D. were 


Question 66: If it__ 
A. weren’t 


148 
















Question 67: The sky was cloudy and foggy. We went to the beach, 


DL A. however B. even though C. so D. yet 
"Question 68: He never lets anything  — him and his weekend fishing trip. 
A. come between B. come on 
.— C. come up D. come among 
Question 69: Joan: "Our friends are coming. — , Mike?" 

D". Mike: “I’m sorry, but I can't do it now." 

" A. Shall you make some coffee, please 

f B. Shall | make you like some coffee 

"c. Why don't we cook some coffee 

.. D. Would you mind making some coffee 

Question 70: Our boss would rather__ during the working hours. 


A. us not chatting B. we didn't chat C. us not chat D. we don't chat 


1 
Read the following passage adapted from A. Briggs’ article on culture, 
V licrosoft& Student 2008, and mark the letter A, B, C, or D on your answer 
j| eet to indicate the correct answer to each of the questions from 71 to 80. 
= Culture is a word in common use with complex meanings, and is derived, like 
he term broadcasting, from the treatment and care of the soil and of what grows 
n it. It is directly related to cultivation and the adjectives cultural and cultured are 
art of the same verbal complex. A person of culture has identifiable attributes, 
mong them a knowledge of and interest in the arts, literature, and music. Yet the 
vord culture does not refer solely to such knowledge and interest nor, indeed, to 
ducation. At least from the 19" century onwards, under the influence of 
n wopologists and sociologists, the word culture has come to be used generally 
0 oth in the singular and the plural (cultures) to refer to a whole way of life of 
eople, including their customs, laws, conventions, and values. 
- Distinctions have consequently been drawn between primitive and advanced 
ture and cultures, between elite and popular culture, between popular and mass 
ülture, and most recently between national and global cultures. Distinctions have 
Pen drawn too between culture and civilization; the latter is a word derived not, 
ke culture or agriculture, from the soil, but from the city. The two words are 
netimes treated as synonymous. Yet this is misleading. While civilization and 
`... are pitted against each other in what seems to be a perpetual behavioural 
attern, the use Nữ word culture has been strongly influenced by conceptions of 
lution in the 19" century and of development in the 20” century. Cultures 
volve or develop. They are not statie. They have twists and turns. Styles change. 
o do fashions. There are cultural processes. What, for example, the word cultur ed 
Means has changed substantially since the study of classical (that is, Greek and 
Roman) literature, philosophy, and history ceased in the 20" century to be central 













149 





ee RR 
to school and university education. No single alternative focus emerged, although 
with computers has come electronic culture, affecting kinds of study, and most 
recently digital culture. As cultures express themselves in new forms not 
everything gets better or more civilized. 

The multiplicity of meanings attached to the word made and will make it 
difficult to define. There is no single, unproblematic definition, although many 
attempts have been made to establish one. The only non-problematic definitions go 
back to agricultural meaning (for example, cereal culture or strawberry culture) and 
medical meaning (for example, bacterial culture or penicillin culture). Since in 
anthropology and sociology we also acknowledge culture clashes, culture shock, 
and counter-culture, the range of reference is extremely wide. 

Question 71: According to the passage, the word culture — — 

A. is related to the preparation and use of land for farming 

B. develops from Greek and Roman literature and history 

C. comes from a source that has not been identified 

D. derives from the same root as civilization does 
Question 72: It is stated in paragraph 1 that a cultured person. 

A. has a job related to cultivation 

B. takes care of the soil and what grows on it 

C. has knowledge of arts, literature, and music 

D. does a job relevant to education 
Question 73: The author remarks that culture and civilization are the two words 

that y 

A. share the same word formation pattern 

B. are both related to agriculture and cultivation 

C. have nearly the same meaning 

D. do not develop from the same meaning 
Question 74: It can be inferred from the passage that since the 20" century : 

A. schools and universities have not taught classical literature, philosophy, and 

history 

B. classical literature, philosophy, and history have been considered as core 

subjects 

C. classical literature, philosophy, and history have not been taught as 

compulsory subjects 

D. all schools and universities have taught classical literature, philosophy, and 

history 
Question 75: The word “attributes” in paragraph | most likely means 

A. aspects B. fields C. qualities D. skills 
Question 76: The word “static” in paragraph 2 could best be replaced by ““__” 

A. regular B. balanced C. unchanged D. dense 


150 






















yuestion 77: Which of the following is NOT stated in the passage? 

b A. Anthropology and sociology have tried to limit the references to culture. 
 B. Distinctions have been drawn between culture and civilization. 

-. C. The word culture can be used to refer to a whole way of life of people. 

-. D. The use of the word culture has been changed since the 19" century. 
Question 78: It is difficult to give the definitions of the word culture EXCEPT for 
dts ; 

A. agricultural and medical meanings 

- B. historical and figurative meanings 

- €. philosophical and historical meanings 

- D. sociological and anthropological meanings 

uestion 79: Which of the following is NOT true about the word cu/ture? 

A. It is a word that cannot be defined. 


gestion 80: The passage mainly discusses 
k . the Kinh rims culture and civilization 


E bị multiplicity of meanings of the word culture 


| Hướng dẫn làm bài chỉ tiết 

uc stion 1: grow (linking verb) + tính từ = (dàn dàn) trở nên 

1 Đáp án đúng: grown fond of the surroundings (trở nên yêu thích môi trường 
in quanh) = loved the surroundings. 

Phuong án sai: planted many trees in the surroundings (trồng nhiều cây ở 
9i trường xung quanh). 

Nướng an sai: Raed nt R ma am, UR ám Dn - lành Hen DA 


EB, C Phường án sai: | viewing (su suy nghi vé ai/cái gi theo mót ich nhát 

! ) regard (sự quan tâm đến ai/cái gi); look (cái nhìn). 

testion 3: 

] Dap án đúng: universal (phó quát, pho biến, chung), shared (có chung cái gi). 
151 








Such problems as haste and inexperience are a feature of youth (Nhimg van dé 
như sự hap tấp và thiếu kinh nghiệm là điểm đặc trưng chung của thanh niên.) 

A, C, D Phương án sai: marked (biéu 16, biéu thi - không dùng làm bó ngữ cho 
danh từ); hidden (che giàu); separated (tách rời). 

Question 4: Khi kết hợp hai câu có cùng chủ từ, ta giữ lại mệnh dé chính và rút 
gọn mệnh dé phụ. Mệnh dé phụ có thể rút gọn thành: 

- cụm hiện tại phân từ V-ing (present participle phrase) mang nghĩa chủ động 

- cụm quá khứ phân từ V-ed/V3 (past particple phrase) mang nghĩa bị động 

Mệnh dé phụ mang nghĩa bị động (The book was published in the UK) nên ta 
dùng cum qua khứ phan từ. 

Đáp án là A: Publishing in the UK — Published in the UK 

Published in the UK, the book has won a number of awards in recent 

regional book fairs. (Xuất bàn ở Anh, quyển sách đó dành được một só 

giải thưởng ở các hội chợ sách trong khu vực gan đây.) 

Question 5: Trong cụm giới từ được rút gọn từ mệnh đề phụ đứng đầu câu có dùng 
tính từ sở hữu “our” nên mệnh dé chính phải ở dạng chủ động với chủ từ “we”. 

Đáp án đúng B: it was seen — we saw 

During our tour of the refinery, we saw that both propane and gasoline 

were produced in large volumes. (Trong chuyến thăm nhà máy lọc dầu, 

chúng tụi thấy prôban và xăng dầu được tỉnh chế với dung lượng lớn.) 
Question 6: Ta phải theo cấu trúc song hành (parallel structure): các danh từ làm 
bó ngữ cho động từ “be” được nói với nhau bằng liên từ dang lập "and". 

Đáp án đúng D: you have good health — good health 

The first important requirements for you to become a mountain climber are 
your strong passion and you have good health. (Yêu cầu quan trọng đầu tiên dc 
trở thành nhà leo núi là bạn phải có niềm đam mê mãnh liệt và sức khỏe tốt.) 
Question 7: Với cau trúc hardly...when (vừa mới...thì), ta dựng thì Quá khứ 
hoàn thành (Past Perfect) cho hành động thứ nhất hoàn tất trước hành động kia. 

Đáp án đúng A: did he enter — had he entered 

Hardly did he enter the room when all the lights went out. (Anh ay mới vừa vào 
phòng thì tat cả bóng đèn tắt.) 

Question 8: Câu này hỏi về từ vựng, ta phải phân biệt: economy (nền kinh t). 
economics (kinh té hoc). 

A professor of economy and history at our university developed a new theory. of 
the relationship. between historical events and financial crises. (Một vi giáo sử 
kinh tế học và lich sử ở trường đại học chúng ta đã phát triển một lý thuyết mới ve 
mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử và các cuộc khủng hoảng tài chính.) 
Question 9: Câu này hỏi về khả năng kết hợp từ (word collocation). 
























—C Đáp án đúng: access (fo something) = cơ hội/ quyền sử dung... access to 
7 jtical services such as education, health care, and communication... (co hội sử 
jung các dich vu then chốt như giáo dục, chăm súc y té và thông tin liên lạc). 

_A, B, D Phuong án sai: challenge of something = thách thức; key to something 
- chia khóa, giải pháp, bí quyết dé dat cái gì; advantage of something = thuận lợi. 
Question 10: 

- B Đáp an đúng: liên tir while được dung để nối hai sự việc đối lập nhau. And, 
hile urban America is equally dependent upon these things, the challenges to 
well-being look very different in rural areas than in urban areas. (Và trong khi 
lùng đô thị Mi phụ thuộc đồng đều vào các yếu tố này thi các thách thức đối với 
ộc song ở các vùng nông thôn khác nhiều so với vùng đô thị.) 

‘A, C, D Phuong án sai: because (bởi vì, do); when (khi); since (do, kế từ). 


Pm Đáp án đúng: pattern (= the regular way in which something happens or is 
ne): mau, kiêu. Từ pattern nêu đặc trưng chung cho các Mo nóng thon Mi. 


_... to provide critical services. (Kiéu dinh cu thua thớt ygi quy mô nhỏ 
cho các cộng đồng và doanh nghiệp tốn kém trong việc cung cấp các dịch vụ 
chốt.) 


or — dùng dé chi từng trường hợp nhất định chứ không mang 
Ih khái quát; zool (dụng cụ); means (phương tiện, cách thức). 


A, B, D Phuong an sai: offer (someone) something, = cung cấp. tạo cơ hói; turn 
king verb) + tính từ = chuyên, làm cho; make someone do something = bắt, bắt buộc. 


A Dap án đúng: foreign competitors (doi thủ canh tranh nước ngoài), foreign là 

1 từ bó ngữ cho danh từ competitors. 

» C, D Phương án sai: abroad (trang từ) = ở nước ngoài; lateral = ở bên; rural 

luộc về nông thôn (không phù hợp với các ngành công nghiệp ở nông thôn gặp 
g doi thủ cạnh tranh từ nơi khác). 


D Đáp án đúng: affect (động từ) = ảnh hưởng/ tác động đến ai/ cái gi. Finally, 
Inges in the availability and use of natural 


55 








resource located in rural areas affect the people who earn a living from those 
resources. . (Cuối cùng, thay đổi về sự có săn và việc sử dụng tài nguyên. thiên 
nhiên ở các vùng nông thôn tác động đến người đang sống nhờ các nguồn tài 
nguyên đó...). Ở day động từ affect mang nghĩa tiêu cực. 

A, B, C Phương án sai: effect (danh từ) = hậu quả; encourage/ stimulate = 
khuyến khích (mang nghĩa tiêu cực). 

Question 15: 

D Đáp án đúng: derive something from something = nhận được từ. .. 
who derive recreational and other benefits from them. (và những người nhận được 
sự giải trí và các lợi ích khác từ những tai nguyên đó). 

A, B, C Phương án sai: involve (doing) something = dé hết tâm trí; evolve fron 
something — rüt ra, suy ra (ly thuyết, sự kiện...); bring = dem đến, mang lại. 
Question 16: Đáp án là D: ready for something (san sang). 

Question 17: Danh từ concern được nhắc lại lần thứ hai nên dùng với mạo từ xác 
định /he. Đáp án là C. 

Thus, concern for rural America is real. And, while rural America is a producer 
of critical goods and services, the concern goes beyond economics. (Do d6 quan tam 
về nông thôn Hoa Kỳ là có thật, và trong khi nông thôn Hoa Kỳ là nơi sản xuất hàng 
hóa và dịch vụ then chốt thì mối quan tâm vượt khỏi phạm vi kinh tế học.) 

Question 18: 

D Đáp án đúng: unique (độc đáo, chi có một). Rural America is also home to a 
fifth of the Nation's people, keeper of natural amenities and national treasures, 
and safeguard of a/an unique part of America culture, tradition and history. (Nóng 
thón Hoa Ky cüng là noi sinh sóng cüa mót phàn nám dán só quóc gia, noi giữ gìn 
đặc trưng z thiên nhiên và tài sản quốc gia, và giữ gìn một phan độc đáo của nén văn 
hóa, truyền thống và lịch sử Hoa Kỳ.) 

A, B, C Phương án sai: abnormal (khác thường, dị thường — mang nghĩa tiêu 
cực); simple (đơn giản); incredible (lạ thường). 

Question 19: 

D Đáp án đúng: abundance (= a large quantity) # small quantity. 

Fruit and vegetables grew in abundance on the island. The islanders even 
exported the su plus. (Trái cáy và rau cài duoc tróng rát nhiéu trén dào. Thám chí 
dán đảo cũng xuất xuất khẩu lượng dư thừa.) 

A, B, D Phương án sai: sufficiency (sự day đủ); excess (sự vượt quá giới hạn): 
large quantity (số lượng lớn — tương đương với abundance). 

Question 20: 

C Đáp án đúng: concern (= a feeling of worry — mối quan tâm) £ ease (= the 
state of feeling comfortable without worries — sự thoái mái). 

There is growing concern about the way man has deystroyed the environment. 
(Ngày càng có môi quan tâm về về phương cách mà con người đó hủy diệt môi 


trường.) 


154 


.and those 
































E B, D Phuong án sai: attraction (sw thu hüt); speculation (sw suy doán); 
onsideration (sw quan tâm, sự suy xét). 
jestion 21: Ta nén chọn câu tường thuật với động từ tường thuật phù hợp ngữ 


í inh và eine của câu Juge giữ không đổi. Lưu Y not Jorget 5 = pemensber, lên ta 


1 “Dùng quên sắp xếp gọn gàng bản thảo cuối cùng tiến khi nộp” người tổ 
tưởng bảo chúng tôi. 

l Đáp án đúng. The team leader reminded us to tidy up the final draft bef Ore 
bmission. (Người tô trưởng nhắc chúng tôi sắp xếp gọn gàng bản thảo cuối cùng 
khi nộp.) 

Phuong án sai: The team leader asked us to tidy up the final draft before 
ssion. (Người tô trưởng yêu cầu chúng tôi sắp xếp gọn gàng bản thảo cuối 
trước khi nộp.) 

C Phương g án sai: The team leader ordered us to tidy up the final draft before 
mission.( Người tô trưởng ra lệnh cho chúng tôi sắp xếp gọn gàng bản thảo cuối 


M 


z (rước khi nộp.) 


! “Phương án sai: The team leader., simply wanted us to tidy up the final draft 
e N5. rar tó truóng chi muón chüng tói sáp xép gon gàng bàn 


estion 22: “My pee eee a large profit every year. Why don't you invest 
"e money in it?” ty friend said fo me. , Hàng nám cóng i quas tôi đạt lợi rất 


|! Đáp án đúng. My friend persuaded me to invest more money in his company. 
hôi thuyết phục tôi đầu tư thêm nữa vào công ty của anh ta.) 


Yếu tố sai là his (investing), ta phải déi thành my (investing), 
IA này có dang bị động chứ không phải là câu tường thuật dé nghị, J was 
1 P E" more money i p mỹ friend's company. (Tôi được yêu cầu đầu tu 


stion 23: "Mum, please don ' t tell dad about my mistake,” the boy said. “Me 
| me đừng nói cho cha biết vé lỗi lầm của con,” cậu bé nói. 

it Dap an đúng: beg someone to do something (van nai). The boy begged his 
; bo to fell his father about his mistake. (Cậu bé van nai mẹ cậu ta đừng nói 





TS EEUU IEEE BEI M a INERAT S TUN NAE RUNI V 1.g..., EE N 7... a E 
a 


B Phương án sai. The boy earnestly insisted that his mother tell his fathe;. 
about his mistake. (Cau bé có nai mẹ cậu nói cho cha cậu biết về lỗi lầm của cậu.) 

D Phương án sai. The boy requested his mother not to talk about his mistake 
any more. (Cậu bé yêu cau mẹ cậu đừng nói về lỗi lâm cua cậu ta nữa.) 

Question 24: "You shouldn't have leaked our confi dential report to the press. 
Frank!” said Jane. “Frank, lẽ ra anh không nên tiết lộ bản báo cáo mật của chúng 
ta cho báo chí biết!” Jane nói. (Nhung Frank đã làm điều đó). Lưu y: leak (tiết 1d), 

Loi khuyén cho tinh huóng trong quá khứ: 

Shouldn’t have + past participle (diễn tả một điều lẽ ra không nên làm nhung 
người kia đã làm.) 
Frank shouldn't have leaked their confidential report to the press but he did. 

B Đáp án đúng. Criticize someone for doing/ having done something = phê 
bình ai đó lam việc gi; disclose = tiét 16. Jane criticized Frank Jor, having disclosed 
their confidential report to the press. (Jane phê bình Frank đó tiết lộ bản báo cáo 
mật của họ cho báo chí biết.) 

A Phương án sai: accuse someone of doing/ having done something = cáo buộc 
ai đó làm cái gi. Jane accused Frank of having cheated the press with their 
confidential report. (Jane cáo buộc Frank đã đánh lừa báo chi bằng bản báo cáo 
mật của họ.) 

C Phương án sai. Jane suspected that Frank had leaked their confidential 
report to the press. (Jane nghi ngờ rằng Frank đã tiết lộ bản báo cáo mật của ho 
cho báo chí biết — thực tế là Frank đó làm điều đó.) 

D Phương án sai: flatter (xu ninh). Jane blamed Frank for having flattered the 
press with their confidential report. (Jane đỗ lỗi là Frank đó xu nịnh báo chí bằng 
bản báo cáo mật của họ.) 

Question 25: “Jf you don’t pay the ransom, we'll kill your boy,” the kidnappers 
told us. “Néu ông không trả tiền chuộc, chúng tôi sẽ giết con trai ông,” những tên 
bắt cóc cho chúng tôi biết. 

C Đáp án đúng. The kidnappers threatened to kill our boy if we refused to pay 
the ransom. (Những tên bat cóc de dọa giết con trai chúng tôi nếu chúng tôi không 
chịu trả tiền chuộc.) 

A Yếu tó sai: pledged todo something = hứa một cách trinh trọng sẽ làm điều gi 
(không phù hợp ngữ cảnh). 

B Ta phải dùng: order someone to do something (ra lệnh). Phương án B ở dạn? 
chủ động nhưng thiếu tân ngữ. 

D Yếu tố sai: promise to do something = hứa làm điều gì (không hợp ngữ cảnh): 
Question 26: It can be inferred from the paragraph 1 that in the 19" 

century, e» ossos (Ta có thé suy ra từ đoạn 1 ràng ở Thể ki 19, 4...6.) 

C Đáp án đúng: British women did not have the right to vote in politici! 
elections. (Phu nit Anh khóng có quyén bó phiéu trong các cuóc bàu cir chính tri). 


156 


















Cty INHH MIV DVVR Khang viet. 
Ý trong bài: The issue of equality for women in Bristish society first attracted 
tional attention in the early 20" century, when the suffragettes won for women 
q right to vote. (Vấn đề bình dang dành cho phụ nữ trong xã hội Anh lần đầu tiên 
u hút Sự chú ý của cả nước là vào dau thé ki 20 khi những nhà đấu tranh cho nữ 
làn giành được quyền bầu cử cho phụ nữ.) 

_A Phuong án sai: British women did not complete their traditional supporting role 
hi nữ Anh không hoàn thành vai trò phụ của mình — không được nêu trong bài). 

] Phuong án sai: most women did not wish to have equal status and equal 
ghts (phần lớn phụ nữ không ao ước có địa vị và quyền lợi bình đẳng — không 
nêu trong bài). 

Phương án sai: suffragettes fought for the equal employment and equal pay 


pporting role and to demand equal status and equal rights with men in areas 
as employment and pay. (Trong thập niên 1960, thuyet nam nữ bình quyền trở 


A Phuong án sai: the visible space between men and women(khoang trong có 
S thay được giữa nam và nữ). 

C Phuong án sai: the social distance between the two sexes (distance = Khoảng 
ch). 
D Phuong án sai: the social relationship between the two sexes (mối quan hệ xã 
i giữa hai phái nam và nữ). 

uestion 28: Susan B. Anthony, Margaret Sanger and Elizabeth Blackwell are 
entioned as... (Susan B. Anthony, Margaret Sanger và Elizabeth 
ackwell được dé cập như là ...........) 

uC Đáp án dung: pioneers in the fight for American women 's rights (nhüng 
trời tiên phong trong cuộc đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ Mi). Ý trong bài: Jn 


le US the movement that is often called the “first wave of feminism” began in the 


id 1800s. Susan B. Anthony worked for the right to vote, Margaret Sanger 
inted to provide women with the means of contraception so that they could 


cide whether or not to have children, and Elizabeth Blackwell, who had to fight 
the chance to become a doctor, wanted women to have greater opportunities to 


dy. (Trong phong trào đấu tranh ở Mĩ, làn sóng đòi nữ quyền lần thứ nhất bắt 


157 


Giải nhanh GDBT TN Anh Văn — Ngô Văn Minh 


đầu vào giữa thế ki 19. Susan B. Anthony đòi quyền bầu cử, Margaret Sanger 


muốn phụ nữ được cung cấp các biện pháp tránh thai để họ có thể quyết định có 
con hay không, và Elizabeth Blackwell, người dau tranh cho cơ hội trở thành bác 
sĩ, muốn phụ nữ có quyền cơ hội học tập hơn.) 

A Phương án sai: American women who were more successful than men (những 
phụ nữ Mĩ thành đạt hon nam giới — ý này không được dé cập trong đoạn văn). 

B Phuong án sai: American women with exceptional abilities (những phu ni 
Mi với khả năng phi thường — y nay không được đề cập). 

D Phương án sai: American women who had greater opportunities (những phy 
nữ Mi có nhiêu cơ hội hon — ý nay không được dé cập). 

Question 29: “The Equal Rights Amendment (ERA) ........... ” Tu chính án và 
Quyền Bình Dang (ERA) ........... 

A Đáp án đúng: was not officially approved (không được chính thức thong 
qua). ý trong bai: Although the ERA was not passed...(Mặc dù Tu chánh án vé 
Quyền bình dáng không được thông qua... ). 

B Phương án sai: changed the US Constitution (làm thay đổi Hiến pháp Hoa 
Kỳ - ý này sai vì nó không được thông qua.) 

C Phương án sai: was brought into force in the 1960s (có hiệu lực trong thập 
niên 1960 — lý do tương tự như phuong án B). 

D Phương án sai: supported employers, schools and clubs (ting hộ giới chủ, 
trường học va câu lạc bộ - ý nay không được đề cập) 

Question 30: Jn the late 20" century, some information about feminism in Britain 
was issued Dÿ..........«« (Vào cuối thé kỉ 20, một số thông tin vé phong trào phụ nữ 
ở Anh được cung cấp bởi ........... ) 

C Đáp án đúng: the Equal Opportunity Commission (Ủy Ban Nghiên Cứu Co 
Hội Bình Dang). ý trong bai: the Equal Opportunity Commission was set up... 
publish research and statistics to show where improvements in oppor tunities » 
women needed to be made. (Üy Ban Nghién Cứu Co Hội Binh Đẳng được thanh 
lập... để công bố các nghiên cứu và thống kê cho thấy người ta cần nâng cao c0 
hội dành cho phụ nữ). 

A, B, D Các phương án sai: the Equal Rights Amendment (Tu chính án về 
Quyền Bình dang); the Equal Pay Act of 1970 (Luật Trả Luong Binh Dang nàm 
1970); the Sex Discrimination Act (Luật chéng phân biệt giới tính). 

Question 31: Which of the following is true according to the passage ? (Điều nào 
sau đây đúng so với đoạn văn?) 

A Dap án đúng: The movement of feminism began in the US earlier than i 
Britain. (Phong trào phụ nữ ở Mi bắt đầu sớm hơn ở Anh). Mới điểm phát sinh 
phong trào phone trio này ở Anh là “in the early 20" century”, và ở Mĩ là “in thứ 
mid 1800s " 


158 










































/ ‘itain. (Phong trào giải phóng phụ nữ trên thế giới bắt đầu tại Anh — ý này sai, 


1 € Phuong án sai: The US movement of feminism became the most popular in 





... Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt 





B Phuong án sai: The women's liberation movement in the world first began in 


he late 20" century. (Phong trào phụ nữ ở Mĩ trở nên được quan tâm nhất vào cuối 
ié ki 20). Y này sai vì trong đoạn văn nói: “In the 1980s, ferminism became less 
gpular in the US...” (Trong thập niên 1980, phong trào phu nữ trở nên ít được 
an tâm ở Mi...). 

D Phuong án sai: The British government passed laws to support women in the 
arly 20" century. (Chính phủ Anh thông qua dao luật ủng hộ phụ nữ vào đầu thé 
i 20). Y này sai vì chúng ta biết một dao luật được quốc hội thông qua chứ không 
i En tệp va nó cũng E THẦN đề cập trong đoạn văn. 








| Ñ Đáp án đúng: an imaginary barrier (một rào can ảo). Ý trong bài về cụm từ 
ay là: prevents them from having high-level jobs (ngăn cản họ khỏi các công việc 





, C, D Các phương án sai: an overlooked problem (một vẫn dé bị bó qua); a 
ilingmade- of glass (tràn nhà làm bàng thüy tinh); a transparent frame (mót 
jung trong suốt). 

Iestion 33: Which of the following is NOT mentioned in the passage? (Y nao sau 
y không được dé cập trong đoạn văn?) 

A “Đáp án đúng: There is now no sex discrimination in Britain and in the US. 
ign nay ở Anh và Mi không can sự phân biệt giới tính.) 

B Phương án sai: Many American women still face the problem of household 
res. (Nhiều phụ nữ Mĩ vẫn còn đối mặt van dé về công việc nhà). Y trong bài: 
n) women also Jace the problem of the, i.e. the household chores. (Nhiều phụ nữ 


T 
] 











C Phuong án sai: 4n American women once had to fight for the chance to 
mre a gRoror: IMON phụ nữ Mĩ đó từng đấu tranh cho cơ hội trở thành bác sĩ.) 


? Bison: án sai: British women now have much better employment 
'ortunities. (Ngày nay phu nit Anh có co hói tim viéc làm nhiéu hon). Y trong 
| "Women now have much better employment opportunities... " 

estion 34: It can be inferred from the passage that ........... (Ta có thé suy tir 
Mãn TANG ........... ) 

3 Đáp án đúng: women in Britain and the US still fight for their equal status 
equal rights? (Phụ nữ ở Anh và Mĩ vẫn còn đấu tranh cho dia vị và quyền lợi 
1 đăng của ho). Ở Anh: “they still tend to get less well-paid jobs than men, and 
! few are appointed to top jobs in industry" (Họ vẫn thường nhận những công 


159 





^. Mais d 701107721117 /đ91)E79,0191%,G11N)111A1/ E a a U ciratqtưrasaanmuasamn 
việc có lương thấp hơn nam giới và rat ít phụ nữ được bó nhiệm những chức vụ 
đứng đầu trong ngành công nghiệp). Ở Mi: “there is still discrimination (van con 

có sự phân biệt về giới tính). 

A Phương án sai: the belief that sex discrimination should not exist is no, 
popular in the US (niềm tin rằng sự phân biệt giới tính sẽ không ton tại, không 
được quan tam ở Mi). Ý trong bài: “the British government did not approve of the 
women's liberation movement" (nguyên tác là sự phân biệt giới tinh sẽ được sẽ 
không, ton tại được quan tâm ở Mi). 

C Phương án sai: the British government did not approve of the women’s 
liberation movement (chính phủ Anh không tán thành phong trào giải phóng phụ 
nữ - không nêu trong bài). 

D Phương án sai: women do not have better employment opportunities despite 
their gr eat efforts (phụ nữ không có cơ hội tìm việc làm tốt hơn mặc dù nó lực rat 
lớn). Y này sai; xem lại câu 33. 

Question 35: Which of the following would be the best title for the passage? 
(Phương án nào sau đây là tựa dé thích hợp nhất cho đoạn văn?) 

D Đáp án đúng: Feminism in Britain and the US (Phong trào phụ nữ ở Anh 
và Mi). 

A, B, € Các phương án sai vì chúng chỉ nêu từng ý riêng lẽ trong đoạn van: 
Opportunities for Women Nowadays (C ơ hội dành cho phụ nữ ngày này); Women 
and the Right to Vote (Phụ nữ và quyền bau cử); The Suffragettes in British Society 
(Các nha dau tranh cho nữ quyền trong xã hội Anh). 

Question 36: future /’fju:tfa(r)/, prospect / prospekt/, guidance /'gairdns/, involve 
/1n'volv/. 
Đáp án là D: involve /1n'volv/ có trọng âm roi vào âm tiết thứ hai. Các 
phương án khác có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. 
Question 37: facilitate /fa’silitert/, hydrology /har’droləķi/, participate /partistpeiv 
intimacy /' 1ntimas1/. 
Question 38: represent /repri'zent/, permanent /’p3 : monont/, continent 
l'kontinont/, sentiment /'senti mont/. 
Đáp án là A: represent /repri'zent/ có trọng ám roi vào âm tiết thứ ba. 
Các phương án khác có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. 
Question 39: romantic /rau"mantik/, reduction /ri’dakJn/, popular lpopjolo(r^ 
financial /far'naenJl/. 
Đáp án là C: popular /popjolo(rY, có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. 
Các phương án khác có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. 
Question 40: optimist /'optimist/, immediate /1mi:drat/, fabulous lfaebjo 
accuracy /'aekjolosi/. 


|a5/: 


160 










































i Đáp án là B: immediate /1'mi:diot/ có trong âm roi vào ám tiét thir hai. 
; Các phuong án khác có trong ám roi vào ám tiết thứ nhất. 

) estion 41: 
A Đáp án đúng. Ta dung mệnh dé quan hé khóng giói han (non- -defining 
tive clause) với dai từ which di sau dấu phẩy dé thay thé cho cả mệnh dé trước, 
đệnh dé thứ nhất là mệnh dé chính diễn tả ý nghĩa chính He behaved very strangely, 
à mệnh dé quan hệ là mệnh dé phụ diễn tả ý phu "That surprised me a lot ". 

He behaved very strangely, which surprised me very much. (Anh ay cư xử rat kì 
, điều nay lam tdi rat ngạc nhiên.) 

D Phuong an sai: ta khong thé ding dai tir quan hé “that” sau dau phay. 

B, C Các phuong án sai: y “be surprised” không phải là ý chính. 

ut estion 42: He cannot lend me the beak now. He has not fi inished reading it yet. 
ây giờ anh ấy chưa thé cho tôi mượn cuốn sách được. Anh a ấy chưa đọc xong.) 

B Đáp án đúng. Ta có mối quan hệ vé thời gian giữa hai câu (chú ý trang từ 
w) nén ta dựng mệnh dé trạng ngữ chỉ thời gian với “not...until”. 

A Phương án này dung cum từ “having done” để chỉ hành động đọc sách đó 
À tát. Having finished reading the book, he cannot lend it to me. (Đọc xong 
nôn sách nhưng anh áy không thể cho tôi mượn được.) 

i Phuong án sai. Not having fi. nished reading the book, he will lend it to me. 
h wa đọc xong cuốn sách nhưng anh ấy sẽ cho tôi mượn.) 

n Phương án sai: mệnh dé bắt đầu bằng “as long as” (miễn là) là mệnh dé điều 
Iestion 43: Crazianna is a big country. Unfortunately, it has never received 
spect from its neighbours. (Crazianna là một quốc gia lớn. Rui thay, nó không hé 
gc các quóc gia lân cân kính nå.) 

D Đáp án đúng. Ta có hai câu có ý nghĩa đối lập nhau nên ta dùng mệnh đề chỉ 
n ượng bộ với “though” dé kết hợp. Lưu ý: mệnh dé “it has never received 
pect from its neighbours” là ý chính. 

A Phương á án sai: ta không thể dùng mệnh đề chỉ nguyên nhân với “because” để 
B Phương án sai: ta không thể dùng mệnh đề chỉ kết quả với “such.. 
hợp. 

C ~ Phuong án sai: đây là câu nhấn mạnh chủ từ *Crazianna". 

estion 44: His academic record at high school was poor. He failed to apply to 
prestigious institution. (Kết quả học tập của cậu ta ở trung học rất kém. Cậu ta 
ng thé nộp đơn vào trường danh tiếng đó.) 

Đáp á án đúng. Câu thứ nhất là nguyên nhân dẫn đến kết quả ở câu thứ hai. Ta 


fi 


g từ nối câu “as a result" dé chỉ mối quan hệ nhân quả này. 


that” để 


161 











A Yếu tó sai là “he didn't apply to that prestigious institution”. Cậu ta không 


đủ điều kiện nộp đơn chứ không phải cậu ta không nộp đơn vào trường đó. 

B Phuong án sai: His academic record at high school was poor as a result of his 
failure to apply to that prestigious institution. (Kết quả học tập của cậu ta ở trung học 
rat kém là kết qua của việc không thể nộp đơn vào trường danh tiếng đó.) 

C Phương á án sai: cụm hiện tại phân từ (-ing) kết hợp với mệnh đề chính không 
thé diễn tả mối quan hệ nhân quả. 

Question 45: Smoking is an extremely harmful habit. You should give it up 
immediately, (Hút thuốc lá là thói quen cực kỳ tai hại. Anh nên bỏ hút thuốc ngay.) 

D Đáp án đúng. Câu thứ nhất là nguyên nhân dẫn đến hành aoe dién ta trong 
câu thứ hai. Ta dùng mệnh dé chỉ nguyên nhân bat dau bang "as" (bởi vi, vi). 

A Phuong án sai: ta không thé dùng mệnh dé trạng ngữ chỉ thời gian dé kết hợp 
hai câu. Hơn nữa ngữ nghĩa của câu này sai. 

B Phuong án sai. You should give up smoking immediately and you will fall 
into an extremely harmful habit. (Anh nên bỏ hút thuốc ngay, và anh sẽ bat dàu 
một thói quen cực là tai hại. 

C Phương án sai. Stop your smoking immediately so it will become one of your 
extremely harmful habits. (Từ bo hút thuốc ngay vì nó sẽ trở thành một thói quen 
cực kỳ tai hại. 

Question 46: Câu hỏi về thành ngữ. 

D Đáp án đúng: at home (thoải mái, tự nhiên như ở nhà). Why don’t you sit 
down and make yourself at home ? (Sao anh không ngồi xuống và cứ tự nhiên như 
ở nhà?) 

A Phương án sai: at peace (hòa bình, hòa thuận). 

B Phuong án sai: at rest (không cử động). 

C Phuong an sai: make it your own home (bién nó thành gia đình riêng của anh). 
Question 47: 

C Dap án đúng. Cau trúc “needn’t have + qua khứ phân từ” diễn tả một hanh 
động không cần thiết mà lại được thực hiện. 

“You needn't have cooked so many dishes. There are only three of us for 
lunch." (Đáng lẽ chị không cần nấu quá nhiều món ăn nhu thế. Chi có ba người 
dùng bữa trưa thôi.) 

A, B, D Các phương án sai: wouldn't have dựng cho câu điều kiện loai Ill: 
oughtn 't theo sau là “to”; couldn’t have diễn tả sự suy đoán trong quá khứ. 
Question 48: Câu này hỏi về ngữ động từ (phrasal verbs). 

C Đáp án đúng: break out (khói phát bất thình lình). The Second World War 
broke out in 1939. (Thế chiến thứ hai bùng nỗ năm 1939. 

A, B, D Các phương án sai: bring about (đem lại kết qua); turn up (xuất hiện): 
take out (lay di). 

Question 49: Câu này hỏi về ngữ động tir (phrasal verbs). 
162 





YY INA MIV DVVH Anang Viet 

























_B Đáp án đúng: speed up (lam tăng toc độ). ' ‘We'd better speed up if we want 
t there in time.” (Chúng ta nên tăng tốc nếu chúng ta muốn đến đó kịp lúc.) 

C, D Các phương án sai: turn down (bớt âm lượng); take up (tiếp tục một 
g việc bỏ dở); put down (để xuống). 

)uestion 50: Câu này là câu phức với mệnh dé quan hệ ở giữa câu có động từ số ít 
akes) nên chủ từ của nó cũng là SỐ Ít (mealting). Lưu ý: melting takes place at a 
mperature, va ta dùng dai từ quan hé “which” thay cho “temperature ”. 

: Dáp án là B. The temperature at which melting takes place varies widely from 
aterial to material. (Nhiệt độ mà sự tan chảy xảy ra ở đó thay đổi nhiều tùy theo 


B Đáp án đúng: barely (= in a way that is just possible but only with 
ulty): vừa vặn, chi đủ. The village was barely visible through the dense fog. 
gói làng chi hiện lờ mờ trong sương mù dày đặc.) 

C, D Các phương án sai: only (duy chi); mostly (phần lớn, chủ yếu là); hard 
an). 

iestion 52: Ta có điều kiện không có thật ở hiện tại được nói gián tiếp: 

“without animals and plants” = “if there were no animals and plants”, nên nó 
hop với mệnh dé chính của câu điều kiện loại II. 

pán là A. What would life on earth be like without animals and plants? 

udc sống trên trái đất sẽ như thế nào nếu không có động, thực vật?) 

ion 53: Câu này hỏi về kĩ năng giao tiếp. 

p án là D. 

Harry. "Are you ready, Kate? There's not much time left.” 

‘ “Yes, just a minute. I’m coming !” 

larry: Kate, ban chuan bị xong chưa? Không cần nhiều thời gian đâu. 

Kate: Vâng, chờ một chút. Tôi đến ngay. 


€ phương án sai: No longer (không còn nữa); 7 won 't finish (Tôi sẽ không hoàn 
'đ be OK (Tôi không sao). 


estion 54: 
A Dap an dung. no matter bow (in si ed way): par kể như thế nào, dự, mặc mu 


ấy như thế nào thì anh ấy cũng sẽ giúp anh. Anh ta rất khoan dhg' ) 
3. Phuong án sai: in addition to (ngoài ra, thêm vào) + cum danh từ/ danh động từ. 


3 Phuong án sai: even though (mặc dù) dùng cho mệnh dé chỉ sự nhượng bó 
1tà hai ý đói lập nhau. 


) Phương án sai: as if (nhu thé là). 
estion 55: Câu này hỏi vé ngữ động từ (phrasal verbs). 
2 Dap án đúng: take in (= understand): hiểu. 7 could not take in the lecture at 


Et was too difficult for me. (hết không hiểu chút gì về bài giảng cả. Nó quá khó 
Oi tôi.) 


163 


Giải nhanh GDBT TN Anh Văn — Ngô Văn Minh 


A, B, D Các phương án sai: ger along (hòa thuận); make off (đi mat, cuốn gói); 
hold on (nam chặt, giữ chặt). 
Question 56: Mệnh đề danh ngữ (noun clause) bắt đầu bằng what có thể làm chủ 
Pat trong cau. 

A Đáp án đúng. 7 did not want to believe them, but in fact, what they said was 

true. (Tôi không muốn tin họ, nhưng thật ra điều họ nói là đúng.) 

B Phương án sai: đại từ “what” không thể làm chủ từ của động từ 
chủ động. what has been said. 

C Yéu tó sai: they were said (thé bị động); phải sửa lại như đáp án A 

D Phương án sai: ta không dùng mệnh đề quan hệ không giới hạn với đại tù 

“which” thay thé cho cả mệnh dé trước. 

Question 57: Ta có tình huống ở tương lai nên động từ “wear” ở thì Tương lai tiếp 
diễn. 


Đáp án là B. 
“You'll recognize Jenny when you see her. She will be wearing a red hai. "(Anh 


sé nhan ra Jenny khi anh gấp cô ấy. Cô ay sẽ đội chiếc nón màu đỏ.) 
Question 58: Câu này hỏi về kĩ năng giao tiếp. 

Alfonso: "I had a really good time. Thanks for the lovely evening. " 

Alfonso: Tôi được hưởng một khoảng thời gian thoải mái. Cam on về buói tối 
tuyệt VỜI. 

A Dap án đúng: /'m glad you enjoyed it (Tôi mừng là anh thích thú). 

B,D Các phương án sai: chúng là câu trả lời cho câu hỏi Có-Không. 

C Phuong án sai: Oh, that's right (Ò, được rồi) — dùng để đáp lại lời xin lỗi. 
Question 59: Các này đề cập đến so sánh bằng và so sánh hơn với tính từ. 

B Đáp án đúng. So sánh không bằng: not as/to + Hans tir/trang từ + as. 

"This shirt is not nearly as expensive as that one. " (Chiéc áo so mi này gàn 
nhu khóng x đất bằng chiếc áo kia.) 

A Phương án sai. phis từ much chi bó nghĩa cho tính từ so sánh hơn, khóng 
düng vói so sánh bằng “as...as”. 

C Phuong án sai. So E hon: less + tónh tir dài than (kém hon). 

D Phuong án sai. Trang từ chi cấp độ “far” phải đứng trước “much” ; far (100) 
much. 
Question 60: Day 1a loai bién bao: NO + V-ing (C am...) 

Động từ : trespass (= enter land or a building that you do not have permission): 
xâm nhập. “NO TRESPASSING” = Cam vao! 

Dap an đúng C: not to enter (không được vào). 
Question 61: Câu này hỏi về kĩ năng giao tiếp. 


vy ÊÉ 


say” ở thé 


Sue: 
Sue: Ban hãy giúp tôi làm bài luận này. 


“Can you help me with my essay?” 


164 








| D Đáp: án m Why not? (Tai sao khóng?) — dáy làc cáu iu dóng ý trước lời dé neh. 
_A Phuong án sai. “Yes, I'm afraid not” (Vâng, tôi e rang khong thé) la cau tra 
yi cho câu hỏi Có-Không. 

| B Phuong án sai. “I think that, too” (Tôi cũng nghi thé) dién tà su dóng y vói y 
persi d 

























A, C Hai tle án này ding sai thi động lir (dóng từ “run” không thé chia ở 
i Quá khứ tiếp diễn) vì hành động này xảy ra tức thì. 

f D Phương án sai. Nếu không dùng đảo ngữ ta phải sửa thành: the runners ran off: 

l estion 63: 

"€ Đáp án ding. Lưu y: prevent something from...(ngan chặn). 

iy She built a high wall round her garden to prevent her fruit from being stolen. (Cô 
y Xây bức tường cao xung quanh ngôi vườn đề ngăn chặn trái cây bị đánh cắp.) 

A Phương an sai: enable someone to do something (cho phép). 

A Phuong an sai: so that + mệnh dé chỉ mục dich “so that her fruit would be 
pee gai cây của cô ấy sẽ bị đánh cáp) c có "en o gums A NODI: 


L. dn case it was "o 4.(Trước Ì khi i di trai hé me tói bào tói mang theo quần áo 
n phòng khi trời lạnh.) 

A Phương án sai: despite + cụm từ chi sự nhượng bộ. 

' C Phuong án sai: so that + mệnh dé chi muc dích. 

) D Phuong án sai: whereas (= while) + mệnh dé chi sự đối lập. 

luestion 65: 

B Đáp án đúng otherwise/ or else (= nếu không) dùng dé nêu két quả khi điều 
5 không xảy ra hoặc tinh huóng thay dôi. 

Never be late for an interv iew, otherwise you can't get the job. 
en phóng ván tré, néu khóng anh sé khóng xin duoc viéc làm.) 
^A, D Phương án sai: unless = if not (trừ khi) — chỉ dieu kiện (not) late for an 
lerview. 

Lc Phuong án sai. Có thé sửa lại: or so — or else. 


" (Khóng bao giờ 


"TUTTI UELUT TIN Po le LIRRAC RE ROO OE 25 a er ene ats eae op io EE 
Question 66: Pay là câu điều kiện loai III: 

Mệnh đề Jf: chủ ngữ + had + qua khứ phán từ 

Mệnh dé chính: chủ ngữ + would ('d) have + qua khứ phân từ 

Đáp án là B: hadn’t been. 

If it hadn't been for the heavy storm, the accident would not have happened. (Nếu 
không vì trận bão khủng khiếp thi tai nạn có lẽ không xảy ra.) 
Question 67: 

A Đáp án đúng. Ta dùng trạng từ “however” để nối hai mệnh đề đối lập nhau, 
Từ nối câu này có thể ở vị trí đầu, giữa hoặc cuối câu thứ hai. Trước và say 
“however” phải có dấu phẩy hoặc dau cham. 

The sky was cloudy and foggy. We went to the beach, however. (Trời nhiều mây và 
sương mù. Tuy nhiên chúng tôi van đi ra bai bién.) 

B, C, D Các phương án sai: chúng không phải là từ nối câu (sentence 
connector). Even though (dù, mặc dù) dùng trong mệnh đề chỉ sự nhượng bó; so 
(nén, cho nên) dùng trong mệnh dé chỉ kết quà và yer (= nhưng) là liên từ chứ 
không phải từ nói câu. 

Question 68: Câu này hỏi về ngữ động từ (phrasal verbs). 

A Đáp án đúng: come between...and (làm ảnh hưởng, tôn hai) 

He never lets anything come between him and his weekend fi shing trip. (Anh ấy 
không bao giờ dé điều gì ảnh hưởng đến chuyến đi câu cá cuối tuần.) 

B, C, D Các phương án sai: come on (= bắt đầu...); come up (xảy ra) là nội 
động từ (không có tân ngữ); giới từ among dùng cho nhóm nhiều hơn hai và không 
dùng với liên từ and. 

Question 69:. 

D Đáp án đúng. Ngữ cảnh đòi hỏi một yêu cầu dành cho Mike. 

Would you mind making some coffee, Mike? (Mike, anh làm ơn pha một ít cà phê 
giúp tôi được không?) 

A Phương án sai. Câu yêu cầu: Would/Will/Can/Could you... ? 

B Phuong án sai. Shall you make some coffee, Mike? (Dé tôi pha cho anh cà 
phê có được không Mike? — ngữ nghĩa không phù hợp) 

C Phuong án sai. Câu dé nghi “Why don't we...?" dành cho một nhóm chứ 
không riêng cho Mike. 

Question 70: Lưu ý: chủ từ + would rather/sooner + mệnh đề that (chủ từ + thì 
quá khứ giả định — past subjunctive) (khi hai chủ từ khác nhau). 

Our boss would rather we didn't chat during the working hours. (Ong chu 
không muôn chúng ta tán gẫu trong giờ làm việc.) 

Question 71: According to the passage, the word culture ........... (Theo đoạn văn. 
tù culture ssassessssi) 

A Đáp án đúng: is related to the preparation and use of land for farming (liên 
hệ với sự chuẩn bị và sử dụng dat dé trong trot). 

166 
















"Culture...is derived...from the treatment and care of the 


trong đoạn văn: ị are 
” (Từ culture bắt nguon từ việc cham sóc dat trông va 


il and of what grows on it. 
a g thứ mọc trên đó.) 
B Phuong án sai develops from Greek and Roman literature and history (phát 
từ nền văn học và lịch sử của Hy Lạp và La Mã - không được đề cập trong 
n văn). 
Phương án sai comes from a source that has not been identified (xuát phát tü 
: nguồn gốc chưa được xác định — xem lại đáp án A). 
D Phuong án sai derives from the same root as civilization does (bắt nguồn 
ng một nguồn góc như từ civilization. 

Y trong bai: “Distinctions have been drawn too between culture 
i lization ` (Người ta cũng đó rút ra sự khác biệt giữa culture và civilization). 
ie tion 72: It is stated in paragraph 1 that a cultured person ........... (Doan | 
] rằng một người có văn hóa ...........) 

C Đáp án đúng: has knowledge of arts, literature, and music (có kiến thức về 
văn học và âm nhạc). 
dip. PEER of culture has...a knowledge of and interest in the arts, 


and 


B E. án sai takes care of the soil and hdi grows on it (dày là nghia cüa 
ture chứ không pe a sp ae person). 


a | giáo duc — không được dé cập trong đoạn văn). 
po 73: The author remarks that culture and civilization are the two words 
Í........... Tác giả nhận xét rang culture và civilization là hai từ ........... 

N án đúng: do not Vend from the same meaning (không bát nguồn từ 


y civilization; the fée is a word derived not, like culture or agriculture, from 
'Soil, but from the city.” (Người ta cũng rút ra sự khác biệt giữa culture va 
lization, từ thứ hai không như từ culture hoặc civilization bắt nguồn từ đất 

ng mà nó bắt nguồn từ thành thi.) 

A, B, C Các phương án sai: share the same word formation pattern (có cùng 
àu từ loại — không được ` cập); are both related to agriculture and cultivation 


hus (có ngit nghia gàn hi nhau — sai). 

estion 74: Jt can be inferred from the passage that since the 20" century 

t...... (Ta có thé suy từ đoạn văn là từ thế Ki 20 20/50...) 

| ; Đáp án đúng: classical literature, philosophy, and history have not been 
| ht as voptpulsor y subjects (văn học có điển, triết học và lịch sử không còn là 


167 


TT TRU 00T TH1011100011 0 J0 00000008 ẤN VIRA OMEN CC s or oo CD CS 





Y trong đoạn van: “the study of literature, philosophy, and history ceased in the 
th 
20 century to be central to school and university education” (việc học tập van học 


cổ điển, triết học và lich sử không còn là chính yếu trong giáo dục dai học và phé 
thông trong thế kỉ 20). 

A, B, D Các phuong án sai: schools and universities have not taught classical 
literature, philosophy, and history (các truóng phó thông và đại học không dạy văn 
học cổ điển, triết học và lịch sử nữa); classical literature, philosophy, and history 
have been considered as core subjects (van học có điển, triết hoc và lich sử được 
xem nhu các món học chính); all schools and universities have taught classical 
literature, philosophy, and history (tát cá các truóng phó thóng và dai hoc déu day 
văn học có điển, triết hoc và lịch sử). 

Question 75: The word "attributes" in paragraph 1 most likely means ....... 
(Từ “attributes” trong đoạn 1 có nghĩa gần với ...........) 

C Dap án đúng: qualities (= thing that are a part of a person’s character): đặc 
tinh; attribute (thudc tinh). 

A, B, D Các phương án sai: aspects (những khía cạnh của một sự việc); fields 
(những lĩnh vực); skills (kĩ năng thường về thực hành, trong đoạn văn dé cập dén 
văn học, triết học và lịch sử). 

Question 76: The word “static” in paragraph 2 could best be replaced by .......... 
(Từ "static" trong đoạn 2 có thé thay thé phù hợp nhất boi ...........) 

C Dap án đúng: unchanged (không thay đổi, như cũ). 

Ý trong đoạn văn: “Cultures evolve or develop. They are not static.” (Các nén 
văn hóa tién triển hoặc phát triển. Chúng không như cũ.) 

Như vậy: “be not static” tương đương với “evolve or develop”. 

A, B, D Cac phuong an sai: regular (thuong xuyén); balanced (can bang); 
dense (day đặc). 

Question 77: Which of the following is NOT stated in the passage ? (Điều nào sau 
đây không được nêu trong đoạn văn?) 

A Dap án đúng: Anthropology and sociology have tried to limit the references 
to culture. (Nhân chủng học và xã hội học đã có gang han chế ý nghĩa liên quan 
đến culture.) 

Doan | có nêu: “under the influence of anthropologists and sociologists, the 
word culture...to refer to a whole way of life of people, including their customs. 
laws, conventions, and values" (chiu ảnh hưởng của nhân chủng học và xã hội hoc. 
từ culture... đề cập đến toàn bộ cách sinh sóng của người dân, bao gồm phong tục. 
luật pháp, luật lệ và các giá trị) 

B Phương án sai: “Distinctions have been drawn between culture and 
civilization.” ý này được nêu ở đoạn dau 2, xem lại câu 71D. 

C Phuong án sai: “The word culture can be used to refer to a whole way of life 
of people.” ý nay được nêu ở cuối đoạn 1, xem lại đáp an A. 


168 








- p Phuong án sai: “The use of the word culture has been changed since the 19" 

entury." (Việc sử dung từ culture đã thay đôi từ thê ki 19.) ý trong bài: “the use of 

he word culture has been strongly influenced by conceptions of evolution in the 
th 


ién ở thé kỉ 20. j^ 

uestion 78: /t is difficult to give the definitions of the word culture EXCEPT for 
gef (Thật khó dé dua ra dinh nghĩa của tir culture ngoai trừ ........... ) 

A Đáp án đúng: agricultural and medical meanings (ý nghĩa về nông nghiệp và 
fee). Doan 3 có nêu: “Zhe only non-problematic definitions go back to 


át t phát từ nghĩa về nông nghiệp và y học mà thôi). 


B, C, D Các phương án sai vì theo đáp án A chỉ các nghĩa về nông nghiệp và y 
e mới không gây khó hiểu mà thôi: historical and figurative meanings (nghĩa về 


sh sử và an dụ); philosophical and historical meanings (nghĩa về triệt học và lich 


Iestion 79: Which of the following is NOT true about the word culture? 

Điều gì sau đây không đúng về từ culture?) 
4 Đáp án đúng: Jt is a word that cannot be defined. (Đó là một từ không thé 
ah nghia). 

Doan 3 co néu: “The multiplicity of meanings attached to the word made and 
Il make it difficult to define.” (Vô số nghĩa gắn liền với từ này đã và sẽ làm cho 


Phương án sai: Its use has been considerably changed. (Việc sử dung từ này 
"thay đôi dáng kê). y này đúng, xem lai câu 76. 
C Phuong án sai: It differs from the word civilization. (Nó khác biệt so vói từ 
i ization). y này dáng, xem lai cáu 73. 
D Phương án sai: “Jt evolves from agriculture." (Nó bắt nguồn từ nông 
h liệp). Ý này đúng, xem lại câu 71, đáp án A. 
; stion 80: The passage mainly discusses ...........(Doan văn chủ yéu bàn luận 


Phuong án sai: the distinction between culture and civilization (sw khác biét 
ic culture và civilization- chi được đề cập ở đoạn 2). 
| Phuong án sai: the figurative meanings of the word culture (nghia án du cüa 
Culture — không phải chủ dé chính của đoạn văn). 
€ Phương án sai: the derivatives of the word culture (các từ phát sinh của từ 
ture - không phải chủ dé chính của đoạn văn.) 
169 





Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ngô Van Min 










J — oly VHH MTV DVVH «hang lệ 
-. B. Sorry for staining your carpet. Let me have it cleaned. | 
C. Thank you for being honest with me. 

h - D. Would you mind going to dinner next Sunday? 
yuestion 12: “You can go to the party tonight .... you are sober when you come. 
" home." 


Dé THI TUYỂN SINH ĐẠI HOC NAM 2010 
Món Thi: Anh Ván; Khói D 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kế thời gian phát đề 
Mã đề thi: 358 















Đề thi gồm 80 câu (Từ câu 1 đến 80) -A. as long as B. as well as C. as far as D. as soon as 
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correc; uestion 13: We ..... with a swim in the lake. 
answer to each of the following questions. _A. gave in B. cooled off C. got out . D. took up 
uestion 14: As the d Wess i 
Question 1: Neil Armstrong was the first man .... on the moon. E D rug hut the boy became quieter. 
A. to walk B. walking C. walked D. has walked | 3 VPE : DU) túc: C. effect D. force 
A eb AM Á gestion 15: I’ve wa 
Question 2: Our industrial output ..... from $2n million in 2002 to $4 million this year. id E. ERO yc times .... the front door unlocked. 
A. rises B. has risen C. was rising D. rose gunt feaving B. won’t leave — C.nottoleave D. don’t leave 
Question 3: ...... Serbia defeated Germany surprised everyone. iestion M: The inflation rate in Greece is five times .... my country,” he said. 
A. Whether B. When C. Because D. That a T Nl NT B. as much as 
: c. nat in à 
Question 4: Even if you are rich, you should save some money for a ...... day. qm i PEE aia h D. more than 
: : es : ais coun i 2 
A. windy B. rainy C. foggy D. snowy BE nother count ry pro d more oil ĐỀN MN 
Question 5: Laura had a blazing ...... with Eddie and stormed out of the house. D" Dy . any countries else 
A. gossip B. chat C. word D. row uM Biothgr countries D. any country else 
i j AN Y estion 18: Not having wri i i 
Question 6: All students should be ..... and literate when they leave school. ađ....-. g written about the required topic, .... a low mark. 
1 A. vem i 
A. numerate B. numeric C. numeral D. numerous B teacher g M kí I was given 
: "mu v. ave i h 
Question 7: ..... broken several world records in swimming. L. spi 8 * : | : WU PIN TEEN was given 
Mihi di Ust eheu B.P0pI4kày che Nad stion 19: They're staying with us .... the time being until they can afford a 
: F louse. 
C. She is said to have D. It is said to have Bun: B Ad ee 
: : b . .a 
Question 8: Bill: *Can I get you another drink?" sti | D.in 
TON My stion 20: We have bought extra food ..... our guests stay to dinner. 
Ey A \. so that B. when Chif : 
A. Forget it B. No, it isn't B. 2. ki i D. in case 
C. No. Pil think it over BRE ugk How stion 21: The Internet has enabled people to .... with each other more quickly. 


\. interconnect B. interlink C. interact D. intervene 
Stion 22: Mr. Black: “I'd like to try on these shoes, please." 
P Sales girl: *...." 


Question 9: Liz: * Thanks for the nice gift you brought to us!” 


” 


Jennifer: “..... K 





A. All right. Do you know how much it costs? | : 
g * neg u By all means, sir. B. That's right, sir. 
B. Not at all. Don't mention it. WI 9 j 
| phi "` Why not? D. Pd love to. 
C. Actually speaking, I myself don’t like it. ; w : : 
; stion 23: Margaret: “Could you open the window, please?" 
D. Welcome! It's nice of you. K Henry: * » 
Question 10: She had to borrow her sister's car because hers was .... T Bu dé Course B. Yes! With gl 
; . Yes, wi 
A. out of work B.outoforder C. off work D. off chance h. n pleasure 
i 1 feel sorry D. Yes, I can 
Question 11: Ben: *.... .” n ) j 
jr M estion 24: ...... I might, | couldn't open the door. 
Jane: *Never mind. y 
i + However hard B. As try 
A. Congratulations! How wonderful! 


- Try as D. No matter 


170 171 


= Giai nhanh COST TN ANT vario vi eM oT 
Question 25: Martha, Julia and Mark are 17, 19 and 20 years old....... - 
A. independently B. separately C. respectively D. respectfully 


Question 26: ..... he does sometimes annoys me very much. 

A. What B. When C. How D. Why 
Question 27: Since he failed his exam, he had to .... for it again. 

A. take B. sit C. make D. pass 
Question 28: If everyone ...., how would we control the traffic? 

A. could fly B. can fly C. flies D. had flown 


Question 29: The captain as well as all the passengers ..... very frightened by the 
strange noise, 
A. have been B. was M 
Question 30: It is imperative .... what to do when there is a fire. 
A. he must know about B. that everyone know 
C. that he knew D. we knew 


D. were 


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer 
slieet to indicate the correct answer to each of the questions from 31 to 40. 


In the West, cartoons are used chiefly to make people laugh. The important 
feature of all these cartoons is the joke and the element of surprise which is 
contained. Even though it is very funny, a good cartoon is always based on close 
observation of a particular feature of life and usually has a serious purpose. 

Cartoons in the West have been associated with political and social matters for 
many years. In wartime, for example, the proved to be an excellent way of 
spreading propaganda. Nowadays cartoons are often used to make short, sharp 
comments on politics and governments as well as on a variety of social matters. In 
this way, the modern cartoon has become a very powerful force influencing people 
in Europe and the United States. 

Unlike most American and European cartoons, however, many Chinese 
cartoon drawings in the past have also attempted to educate people, especially 
those who could not read and write. Such cartoons about the lives and sayings of 
great men in China have proved extremely useful in bringing education to illiterate 
and semi-literate people throughout China. Confucius, Mencius and Laozi have all 
appeared in very interesting stories presented in the form of cartoons. The cartoons 
themselves have thus served to illustrate the teachings of the Chinese sages in à 
very attractive way. 

In this sense, many Chinese cartoons are different from Western cartoons in 5? 
far as they do not depend chiefly on telling jokes. Often, there is nothing to laugh ?' 
when you see Chinese cartoons. This is not their primary arm. In addition t° 
commenting on serious political and social matters, Chinese cartoons have aimed ?! 
spreading the traditional Chinese thoughts and culture as widely as possible amo"? 
the people. 


172 






























_ Today, however, Chinese cartoons have an added part to play in spreadin 

nowledge. They offer a very attractive and useful way of reaching viện: 
hroughout the world, regardless of the particular country in which they live. Thus 
rough cartoons, the thoughts and teachings of the old Chinese philosophers and 


ublishing companies in Taiwan, Hong Kong and Singapore are now having 
access in correcting this imbalance between the East and the West. 


crease is the popularity of these cartoons serves to illustrate the truth of 
) "fUcius”s famous saying “One picture is worth a thousand words.” 


uestion 32:-Chinese cartoons have been useful as an important means of ....... . 
A. educating ordinary people B. spreading Western ideas 
D. amusing people all the time 


A. purposes B. nationalities C. values D. styles 
le stion 34: The pronoun “this” in paragraph 4 mostly refers to .... 
A. a propaganda campaign B. a piece of art 
C. an educational purpose D. a funny element 
estion 35: The passage is intended to present ..... ; 
. contrast between Western cartoons and Chinese cartoons 
. an opinion about how cartoons entertain people 
C.a description of cartoons of all kinds the world over 
. an outline of Western cartoons and Chinese cartoons 

estion 36: Which of the following could be the best title for the passage? 
A. A very Powerful Force in Influencing People 
B. Cartoons as a Way of Educating People 
C. Chinese Cartoons and Western Cartoons 
D. An Excellent Way of Spreading Propaganda 
Uestion 37: In general, Chinese cartoons are now aiming at .... . 

n. illustrating the truth of Chinese great men's famous sayings 

B. bringing education too illiterate and semi-literate people in the world 


173 


"oo mal OTE Ay ee cu Ốc MM T  ———————— 7= 
C. spreading the Chinese ideas and cultural values throughout the world 
D. disseminating traditional practices in China and throughout the world 
Question 38: The word “imbalance” in paragraph 6 refers to ..... y 
A. the mismatch between the East cartoons and the West cartoons 
B. the influence of the East cartoons over the West cartoons 
C. the dominant culture influence of the West cartoons 
D. the discrimination between the West culture and the East culture - 
Question 39: Which of the following is most likely the traditional subject of 
Chinese cartoons? 
A. The stories and features of the lives of great men the world over. 
B. The illiterate and semi-literate people throughout China. 
C. Jokes and other kinds of humour in political and social matters. 
D. The philosophies and sayings of ancient Chinese thinkers. 
Question 40: According to the passage, which of the following is true? 
A. Western cartoons always have a serious purpose. 
B. Cartoons will replace other forms of writing. 
C. Cartoons can serve various purposes. 
D. Language barriers restricted cartoons. 


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that 
differs from the rest in the position of the main stress in each of the following 


questions. 

Question 41: A. adventure B. advantage C. advertise D. adverbial 
Question 42: A. imagine B. inhabit C. continue D. disappear 
Question 43: A. periodic B. electric C. contagious D. suspicious 
Question 44: A. organism B. prevention C. attraction D. engagement 
Question 45: A. popularity B. politician C. documentary D. laboratory 


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined 
part that needs correction. 
Question 46: Many people have found the monotonous buzzing of the vuvuzela in 
the 2010-World-Cup matches so annoyed. 
Question 47: In order no money would be wasted, we had to account for every 
penny we spent. 
Question 48: The team leader demanded from his team members a serious attitude 
towards work, good team spirit, and that they work hard. 
Question 49: In my judgment, I think Hem is the best physicist among the 
scientists of the SEA region. 
Question 50: After analyzing the steep rise in profits according to your report, it 
was convinced that your analyses were correct. 


174 








í Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer 
get to indicate the correct answer to each of the questions from 51 to 60. 










- ]t's often said that we learn things at the wrong time. University students 
quently do the minimum of work because they’re crazy about a good social life 
stead. Children often scream before their piano practice because it’s so boring. 
ey have to be given gold stars and medals to be persuaded to swim, or have to be 
ibed to take exams. But the story is different when you’ re older. 

Over the years, I’ve done my share of adult learning. At 30, I went to a college 
d did courses in History and English. It was an amazing experience. For 
T ers, | was paying, so there was no reason to late - I was the one frowning and 
n ming my fingers if the tutor was late, not the other way round. Indeed, if | 
j persuade ad to linger for an extra five minutes, it was a bonus, not a 
















in. When I hace an exam, | had passed it for me and me lone, not for my 
ents or my teachers. The satisfaction I got was entirely personal. 


ave got rusty. But the joy is that, although some parts have rusted up, your brain 
i a all kinds of other things since you were young. It has learnt to think 


iat Bt you lose in the rust department, you gain in the maturity department. 

] n some ways, age is a positive plus. For instance, when you're calm and 
ply do something carefully again and again, eventually you'll get the hang of it. 
‘confidence you have in other areas - from being able to drive a car, perhaps - 
ans that if you can’t, say, build a chair instantly, you don’t, like a child, want to 
troy your first. pathetic. attempts. Maturity tells you that you will, with 
lication, eventually get there. 

I hated piano lessons at school, but I was good at music. And coming back to 
Vith a teacher who could explain why certain exercises were useful and with 
ical concepts that, at the age of ten, I could never grasp, was magical. Initially, 
E a bit strange, thumping out a piece that I'd played for Má school exams, 


. parents should encourage young learners to study more 

. young learners are usually lazy in their class 

-. young learners often lack a good motivation for learning 

D. teachers shot Id give young learners less homework 

testion 52: The writer’s main point in paragraph 2 is to show that as people grow 


\. they have a more positive attitude towards learning 
175 


iyeye naua p gaa co TH chớ... S2 HP Hòn co co 
B. they cannot learn as well as younger learners 
C. they tend to learn less as they are discouraged 
D. they get more impatient with their teachers 

Question 53: The phrase “For starters” in paragraph 2 could best be replaced by 


LI ” 


A. First and foremost B. at the starting point 

C. at the beginning D. For beginners 
Question 54: While doing some adult learning courses at a college, the writer was 

surprised .... . 

A. to get on better with the tutor 

C. to have more time to learn 
Question 55: In paragraph 3, the word “rusty” means ..... f 

A. impatient because of having nothing to do 

B. not as good as it used to be through lack of practice 

C. staying alive and becoming more active 

D. covered with rust and not as good as it used to be 
Question 56: The phrase “get there" in paragraph 4 is closest in meaning to “.....”. 

A. arrive at an intended place with difficulty 

B. achieve your aim with hard work 

C. have the things you have long desired 

D. receive a school of college degree 
Question 57: All of the following are true about adult learning EXCEPT .... . 

A. adult learners have fewer advantages than young learners 

B. adults think more independently and flexibly than young people 

C. experience in doing other things can help one’s learning 

D. young people usually feel less patient than adults | | 
Question 58: It can be inferred from paragraph 4 that maturity is a positive plus in 
the learning process because adult learners ...... . 

A. pay more attention to detail than younger learners 

B. are able to organize themselves better than younger learners 

C. are less worried about learning than younger learners 

D. have become more patient than younger learners 
Question 59: It is implied in the last paragraph that when you learn later in life: 

NOU san: - 

A. should expect to take longer to learn than when you were younger 

B. can sometimes understand more than when you were younger 

C. are not able to concentrate as well as when you were younger 

D. find that you can recall a lot of things you learnt when younger 


B. to feel learning more enjoyable 
D. to be able to learn more quickly 


176 


W#? = Cty [NHH MTV DVVH Khang Việt 















-. A. To encourage adult learning. 

- B. To describe adult learning methods. 
- €. To show how fast adult learning is. 
_D. To explain reasons for learning. 


_ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence 
hat is closest in meaning to each of the following questions. 

u estion 61: It is English pronunciation that puzzles me most. 

_ A. Pronouncing English word is not complicated. 

_ B. I was not quick at English pronunciation at school. 

j C. Puzzling me most is how to pronounce English. 

— D. English pronunciation is difficult for me. 

uestion 62: The woman was too weak to lift the suitcase. 

_ A. The woman wasn't able to lift the suitcase, so she was very weak. 

_ B. The woman, though weak, could lift the suitcase. 

T €. So weak was the woman that she couldn't lift the suitcase. 


- B. Their climbing up the mountain was unable due to the storm. 
_C. The storm made them impossible to climb up the mountain. 
_D. The storm discouraged them from climbing up the mountain. 
lestion 65: Slightly more than twenty-five percent of the students in the class 
ne from Spanish-speaking countries. 
_A. A considerable proportion of the students in the class are Spanish. 
DB. Seventy-five percent of the students in the class speak Spanish. 
.C. The percentage of the students speaking Spanish fell by twenty-five percent. 
D. A small minority of the students in the class are Hispanic. 
lestion 66: Because they erected a barn, the cattle couldn't get out into the wheat 
field. 
_A. They erected a barn so that the cattle, would get into the wheat field. 
: B. In order not to keep the cattle away from the wheat field, they erected a barn. 
C. They erected a barn in case the cattle couldn't get out into the wheat field. 
D. They erected a barn, and as a result, the cattle couldn't get out into the 
wheat field. 


177 


Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ngô Văn Minh 
Question 67: “Would you like some more beer?” he asked. 

A. He asked me if I wanted some beer. 

B. He wanted to invite me for a glass of beer. 

C. He offered me some more beer. 

D. He asked me would I like some more beer. 

Question 68: “Stop smoking or you'll be ill,” the doctor told me. 

A. I was warned against smoking a lot of cigarettes. 

B. The doctor suggested smoking to treat illness. 

C. I was ordered not to smoke to recover from illness. 

D. The doctor advised me to give up smoking to avoid illness. 
Question 69: Wealthy as they were, they were far from happy. 

A. They were as wealthy as they were happy. 

B. They were not happy as they were wealthy. 

C. Even if they were wealthy, they were not happy. 

D. Although they were wealthy, they were not happy. 
Question 70: “We’re having a reunion this weekend, Why don’t you come?” John 
said to us. 

A. John cordially invited us to a reunion this weekend. 

B. John simply asked us why we wouldn't come to a reunion. 

C. John didn't understand why we came to a reunion. 

D. John asked us why we didn't come to a reunion this weekend. 


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer 
sheet to indicate the correct word for each of the blanks from 71 to 80. 

Wind, water, air, ice and heat all work to cause erosion. As the wind blows 
over the land, it often (71) ...... small grains of sand. When these grains of sand 
strike against solid rocks, the rocks are slowly worn away. In this way, (72) 
very hard rocks are worn away by the wind. 

When particles of rocks or soil became loosened in any way, running water 

carries them down the (73) ....Some rocks and soil particles are carried into 
streams and then into the sea. 
Land that is covered with trees, grass and other plants wears away very slowly, and 
so loses very (74) .... of its soil. The roots of plants help to (75) .....the rocks and 
soil in place. Water that falls on grasslands runs away more slowly than water tha! 
falls on bare ground. Thus, forests and grasslands (76) .... to slow down erosion. 

Even where the land is (77) ..... covered with plants, some erosion goes on. In 
the spring, the (78) ...... snow turns into a large quantity of water that then run* 
downhill in streams. (79) .... a stream carries away some of the soil, the stream bed 
gets deeper and deeper. (80) .... thousands of years of such erosion, wide valley* 
are often formed. 


178 






























Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt - 


A. holds up B. cleans out C. carries out D. picks up 
A. though B. still C. even D. such 
A. backside B. hillsides C. borders D. topside 
A. large B. little C. few D. much 
A. store B. back C. stay D. hold 
A. facilitate B. aid C. assist D. help 
A. thinly B. strongly C. thickly D. scarcely 
A. melted B. building C. melting D. formed 
A. Till B. As C. Until D.Although 
A. During B. Among C. After D. In 
HUONG DAN GIAI 


Câu hỏi tổng hợp 

estion 1: A: chúng ta dựng “to-infinitive” để giản lược mệnh dé quan hệ sau 
m từ “the first, the last, the only, etc.” Trong câu này “the first man to who walk 
estion 2: B: chüng ta düng thi *present perfect" dé dién tà viéc gi dà xày ra và 
1 cón thay dói khi thói gian chua két thüc (unfinished time). Trong cáu này cum 
"this year" được goi là “unfinished time”. 


Ic năng của một dai từ quan hé thay cho từ “the fact” được hiểu ngầm và là chủ 
f cho động từ được “surprised everyone". 

€ ion 4: B: thành ngữ “to save or keep money for a rainy day” có nghĩa: “ để 
h tiên cho những lúc cân thiệt vê sau” (= to save money for a time when it 
ght be needed unexpectedly). 

é stion 5: D: từ “row” trong câu có nghĩa: * vụ cãi nhau" (= a noisy argument 
Ween two or more people); “have a blazing row”: * cài nhau dữ dội ”. 

estion 6: A: tinh từ "numerate có nghĩa biết làm các phép tính cơ ban” (= able 
idd, subtract, multiply, and divide). 


estion 7: C: đây là loại câu bị động với các động từ có y nghĩa tường thuật 


estion 9: B: Đây là câu đáp lich sự và thân mật khi người khác cảm ơn chúng ta 
/iéc gì chúng ta đã làm cho họ. 

Pstion 10: B: thành ngữ “ out of order” có nghĩa là “bị hỏng may” (= not 
"king correctly). Các phuong án còn lại: “out of work”: “thất nghiệp”; “off 
rk”: “được nghi làm”; “off chance”: chỉ đúng với cum từ “on the off chance" có 
lia “chỉ dé câu may”. 

179 





Giải nhanh CDBT TN Anh Văn - Ngô Văn Minh 


Question 11: B: Vì câu đáp “Never mind” có nghĩa là “đừng quam. tám làm gi". 

thuóng làm düng dáp lại lời xin lỗi, nén Phương án B là thích hợp: “xin lỗi vì đà 

làm bán tám thảm. Dé tôi lau sach nó vay.” 

Question 12: A: liên từ “as long as” có ý nghĩa “ mién m Trong câu này mệnh qà 

theo sau có nghĩa “miễn là anh cũng tỉnh táo khi trở vé. 

Question 13: B: cum động từ *cool off" có nghĩa là “làm mới mé (= to make sh 

feel cooler). 

Question 14: C: thành ngữ “to take effect" có nghĩa là “phát huy tác dung” (= to 

start to produce the results that are ixtended). 

Question 15: C: chúng ta dùng động từ warn" với cấu trúc “warn sb not to do 

sth": cảnh báo ai đừng làm gi. 

Question 16: A: chúng ta dùng tính từ “high” để nói về sự lạm phát bạn inflation): 

hon nữa, chúng ta phải dùng đại từ "that" sau “as high as” để thay thế cho danh tụ 
“inflation” đi trước. 

Question 17: C: “any other countries” có nghĩa là “ bất cứ những quốc gia nào 

khác”. Phương án A không đúng vì chúng ta không thể dùng chung “any” với 

“another”; phương án B và D không đúng vi trang từ khung “else” chỉ dùng sau các 

từ để hỏi: “What else? Who else? Etc. Hoặc sau các từ “anybody else, something 

else, nowhere else, etc.” 

Question 18: B: ménh dé thứ nhất là một mệnh dé hiện tại phân từ (present 

participle clause), nên chủ ngữ của động từ “Not having written” phải cùng chung 

với chủ ngữ của mệnh đề theo sau, vì thé chỉ có phương án B “I was given (a low 

mark)” là thích hợp. 

Question 19: B: thành ngữ “for the time being” có nghĩa là “tạm thời trong thời 

gian này” (= for a short period of time but not permanently). 

Question 20: D: liên từ “in case” có nghĩa “dé phòng khi ( chuyện gì có thể xảy 

ra)”. Ý nghĩa của câu này là “ Chúng ta mua thêm thức ăn để phòng khi khách của 

chúng ta ở lại ăn tối.” 

Question 21: C: động từ “Interact with sb” = “to communicate with sb”. Động từ 

“interconnect” và “interlink” có nghĩa “can thiệp vào việc gi" (= to become 

involved in a situation in order to Taprove or help it). 

Question 22: i óng Black muốn thử giày, nén người bán hàng trả lời “Cứ tV 

nhiên, thưa ông” = “By all means, sir.” (= used to say that you are very willing f9f 

sb to have sth or do sth). 

Question 23: B: Margaret yéu cầu Henry mở cửa số giúp, nên câu đáp thích hợp là 

“Ves, with pleasure” - used as a polite way of accepting or agreeing to sth), có 

nghĩa là: “Vâng, rất sẵn lòng.” 

Question 24: C: “Try as I might” (= However hard I tried) có nghĩa là “ Cho dù 

tôi cố gắng may đi nữa. “As” dùng theo cách này có nghĩa tương tự “although” 

(= used to say that in spite of sth being true, what follows is also true). 

Question 25: C: trang tir “respectively” có nghĩa là “theo tuần tự như trên” 

(= in the same order as the people or things already mentioned). 


180 


























estion 26: A: “What” được dùng như một dai từ quan hệ, với ý nghĩa: “Những 
mà " (= The things that). 

estion 27: B: “to sit for an exam” = “to do an exam” hs nghĩa là “đi thi". 

] ng án A không đúng vì chúng ta chi nói “to take exam”, không có “for”; 
e” không đúng với nghĩa đi thi; chúng ta có thể nói “to Es an exam", nhung 
sng nói “to pass for an exam" 

jestion 28: A: đây là câu điều kiện loại hai với mệnh đề chính “how would we 
xtrol the traffic?” nên mệnh dé “If? phải hộ “If everyone could dM 

estion 29: B: khi hai chủ ngữ được nối bằng “as well as", động từ sé phối 
p với chủ ngữ thứ nhất. Trong câu này chủ ngữ thứ nhất “The captain” là danh 
x p^ nén hinh thức ons từ phat só its hon nüa, tinh huóng này chác chán dà xày 
f “was” la hinh thức thích hợp. 


g hình thức Aem tür trong mệnh dé theo sau ở dạng ALB adeft e an truóng hop 
y. động từ được dùng như hình thức nguyên mẫu không x “to” (bare infinitive). 

Doc doan van - hiểu 1 

estion att B: Theo đoạn một và denn hai, đặc tính của phim hoat hinh phuong 


estion 32: A: i doan 3, phim hoạt hình Trung Quốc có tác dụng như một 
ong tiện * giáo dục người bình dân”. 

estion 33: A: theo đoạn bốn và so với ý trong đoạn một và hai, sự khác biệt 
| yếu của phim hoạt hình Trung Quốc và phim hoạt hinh phương Tây là ó“ muc 


estion 34: D: đại từ “This” trong đoạn bốn thay thế cho “yếu tó vui nhộn” 
yc dé cập trong câu đi trước. 

lestion 35: A: chủ ý của bài đọc này là trình bày * sự tương phản giữa phim 
at hình phương Tây và phim hoạt hình Trung Quốc”. 

u estion 36: C: do đó, tựa dé thích hop cho bài này sẽ là “phim hoạt hình 
Wong Tây va phim hoạt hinh Trung Quốc”. 

estion 37: C: theo đoạn năm, nhìn chung theo đoạn năm, phim hoạt hình TIẾN, Quốc 
ày nay nhắm đến việc * phô biến tư tưởng và giá trị Trung Quốc ra khắp thé giới”. 

estion 38: C: từ "imbalance"có nghĩa là “sự mát cân đói”, trong đoạn sau, từ 
| ngụ ý chi ^ ảnh hưởng văn hóa thống trị của phương Tây đối với phương Đông”. 
estion 39: D: theo đoạn năm, chủ đề truyền thống của phim hoạt hình Trung 
lốc là “ triết là và danh ngôn của các nhà tư tưởng Trung Quốc có đại”. 

lestion 40: C: theo ý của các bài đọc, chúng ta có thé thấy một sự thật là “ phim 
fat hình có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau”. 


1 Câu hỏi phát ám - so sánh trong âm 
lestion 41: C: “advertise” /aedvota1z/; các từ còn lại nhán vào âm hai. 
testion 42: D: “disappear” /disa`'p1a(r)/; các từ còn lại nhân vào âm hai. 


181 


mem ——.  ˆÃ¬ cố SQ an À—— ee iA M eee ỐC o RR 
Question 43: A: periodic” /prori'odik/; các từ còn lại nhân vào âm hai. 
Question 44: A: “organism” /’o:gan1zam/; các từ còn lại nhắn vào âm hai. 
Question 45: D: “laboratory” /lo'boratri/; các từ còn lại nhắn vào âm ba. 


Câu tìm lỗi sai (Error identification) 


Question 46: D: : ching ta ding tinh tir tan cing “-ing” dé chi vat 
gay ra viéc gi. 
Question 47: A: “Jn order that + clause”: ding dé chỉ mục đích. 
Question 48: D: “hard work”: khi nối hai hoặc ba từ hoặc cum từ bang” and”, Các 
thành phân phải cùng đông dạng với nhau (parallel structure). Trong câu này, hại 
thành phân trước “and” là cụ danh từ (noun phrases), nên theo sau “and” cüng 
phải dùng cụm danh từ. 
Question 49: A: bỏ cụm từ “I think”, vì đó dùng “In my judgment” cũng có nghĩa 
như “I think”. 
Question 50: C: “I was”: phải dùng chủ ngữ chỉ người 
đề phân từ mở đầu câu là “After analyzing”. 

Doan văn đọc — hiểu 2 
Question 51: C: đoạn một ngụ ý “những người trẻ ngày nay thiếu động lực dé học tập”. 
Question 52: A: theo ý tác giả trong đoạn hai, “ người lớn có thái độ tích cực hơn 
về việc học so với người trẻ” 
Question 53: A: cụm từ “For starters” có nghĩa là “ trên hết” (= used to emphasize 
the first of a list of reasons, opinions, etc., or to say what happens first). 
Question 54: B: theo đoạn hai, khi theo học các lớp dành cho người lớn ở đại học, 
tác giả ngạc nhiên thấy rằng “ mình cảm thấy hứng thú với việc học”. 
Question 55: B: tính từ “rusty” có nghĩa đen là “han ri”, trong đoạn ba này ngụ y 
* trí tuệ không được tốt như xưa vì thiếu luyện tập” 
Question 56: B: cụm từ “get there’ " trong đoạn bón có ý nói * 
đạt được mục đích mong muôn nếu chịu khó làm việc, học tập.” 
Question 57: A: theo đoạn bốn , quan niệm không đúng là “ người lớn ít có lợi thé 
hơn người trẻ trong học tập”. 
Question 58: D: cũng theo đoạn bón, dgười lớn có lợi thế học tập hơn vì “ họ kiên 
nhẫn hơn người trẻ”. 
Question 59: B: theo đoạn cuối, tác giả ngu y rang theo học khi ban đã lớn tudi, 
“ban có thé hiểu nhiều hơn lúc trẻ.” 
Question 60; A: chúng ta có thé thấy qua bài độc này tác giả có ý “ khuyến khíc 
người lớn học tập”. 


“so annoying” 


sử fd 


để phối hợp với mệnh 


bạn sẽ cuôi cùng 


Câu hỏi tìm câu đồng nghĩa 
Question 61: D: câu chủ dé: “Cách phát âm tiếng Anh làm tôi rối trí nhất”, nên 
câu D là phù hợp ý nghĩa. 
Question 62: C: đây là cách nói “đảo ngữ” để nhấn mạnh (In version for emphrasis): 
cả câu chủ dé và câu C có nghĩa là: “Người phụ nữ ấy quá nhỏ yếu không thé nhac 
nói cái valy”. 


182 


























i 


)uestion. 63: A: pluri 41 án nA diễn tả đúng ý nghĩa của câu u chủ đề * Khi tôi đến họ 
ang án tối” 

uestion 64: D: động từ “discourage” trong phương án D có nghĩa là “ ngăn cản 
hông cho ai làm gì” (= to try to prevent sth or to prevent sb from doing sth), do 
4ó ý của câu này phù hợp với câu chủ dé. 

n estion 65: D: cáu chü dé nói ràng chi có 25% ed vién dén tü các nước nói 
éng Tây Ban Nha, nên câu D diễn tả đúng ý này: “ Một thiểu số nhỏ sinh viên 


ong lớp là i nói tiếng TAY, Ban hei, 


fi r ANAA something”: tự nguyện mời ai món gì. 
uestion 68: D: chúng ta dùng động từ “advise somebody to do something” để 
i ig pos vane lời th hà: như "es câu ai CN 


© 


"ut 


nghia thích hợp vì *hold up”: làm trì hoàn (7 to delay the movement or progress 
sb/sth); “clean out”: làm sach bên trong (= to clean the inside of sth thoroughly; 
a ut^: thực hiện (= to conduct or to perform). 

uestion 72: C: trang từ “even” có nghĩa là “thậm chí: thậm chí những tang đó rât 
ing cũng bị gió bào mòn” 

estion 73: B: “hillsides” có nghĩa là “ sườn núi”. 

uestion 74: B: “and so loses very little of it soil”: “va nho thé, rat it dat”. 

ing từ “soil” (đất ) là danh từ không đếm được nên không dùng “few”; các từ 
large” và "much" không thích hợp với ý nghĩa trong câu. 

luestion 75: D: “to hold the rocks and soil in place”: “giữ nguyên vị trí của tang 
l và dat” 

luestion 76: D: chüng ta düng động từ từ “help to do sth”. Các động từ trong các 
Xương án còn lại không dùng với cấu trúc này. 

testion 77: C: “thickly covered with plants”: “cỏ cây bao phủ dày đặc”. 

uestion 78: C: “melting snow”: “tuyết đang tan chảy”. 


Iestion 79: B: ir “as” trong câu này có nghĩa: “When”: “Khi dòng nuoc 


liên từ 
Ón trôi đất các thì lòng suối ngày càng sâu hơn”. 
uestion 80: C: “after thousands of years of such erosion”: “Sau hàng ngân nam 


'Xói mòn như thê ” 


183 





Đề THI TUYỂN SINH DAI HỌC NĂM 2009 
MÔN: Tiếng Anh; Khối: D - Mã đề thi 583 
Thời gian làm bài: 90 phút 
Đề Gồm 80 Câu (Từ Câu 1 Đến Câu 80) 
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence 
that is closest in meaning to each of the following questions. 
Question 1: It doesn’t matter to them which film they go to. 
A. Which film they go to matters more than the cost. 
B. They don’t mind which film they go to. 
C. Whatever films are shown, they never see. 
D. They don’t care about the cost of the films they see. 
Question 2: “Please don’t drive so fast, Tom,” said Lisa. 
A. Lisa complained about Tom’s driving too fast. 
B. Lisa insisted on Tom’s driving on. 
C. Lisa pleaded with Tom not to drive too fast. 
D. Lisa grumbled to Tom about driving slowly. 
Question 3: He talked about nothing except the weather. 
A. He had nothing to say about the weather. 
B. He said that he had no interest in the weather. 
C. His sole topic of conversation was the weather. 
D. He talked about everything including the weather. 
Question 4: He survived the operation thanks to the skilful surgeon. 
A. He survived because he was a skilful surgeon. 
B. There was no skilful surgeon, so he died. 
C. He wouldn’t have survived the operation without the skilful surgeon. 
D. Though the surgeon was skilful, he couldn’t survive the operation. 
Question 5: She said, “John, PI show you round my city when you're here.” 
A. She made a trip round her city with John. 
B. She planned to show John round her city. 
C. She organized a trip round her city for John. 
D. She promised to show John round her city. 
Question 6: The film didn't come up to my expectations. 
A. l expected the film to end more abruptly. 
B. I expected the film to be more boring. 
C. The film was as good as I expected. 
D. The film fell short of my expectations. 
Question 7: There's no point in persuading Jane to change her mind. 
^. Jane will change her mind though she doesn't want to. 


184 



















— B. It's useless to persuade Jane to change her mind. 

C. It's possible for us to persuade Jane to change her mind. 

j D. No one wants Jane to change her mind because it’s pointless. 
Question 8: James was the last to know about the change of schedule. 

_ A. Everyone had heard about the change of schedule before James did. 
- B. Among the last people informed of the change of schedule was James. 
C. The last thing James knew was the change of schedule. 

- D. At last James was able to know about the change of schedule. 
juestion 9: Peter had very little money but managed to make ends meet. 
_A. Peter found it hard to live on very little money. 

- B. Having little money, Peter couldn't make ends meet. 


= 


. Mary wondered why her husband didn't reply to the President's offer then. 


B. Mary suggested that her husband should reply to the President's offer 
- without delay. 


C. Mary ordered her husband to Wa to the President's vu "ion now. 


mer to each of the following questions. 


estion 11: "Mum, I’ve got 600 on the TOEFL test." — °......” 
A. Good job! 
C. Good way! 
estion 12: My mother told me to..... 


B. You are right. 
D. Oh, hard luck! 
„for an electrician when her fan was out of 


order 

. send B. write C. turn D. rent 
estion 13: Through an......, your letter was left unanswered. 
A. oversight B. overcharge C. overtone D. overtime 


estion 14: 
. not to have played 
C. not to play 
stion 15: He ..... 
nistead. 

A. must have gone 


....football in the street?” 

B. not playing 

D. do not play 

to the doctor after the accident, but he continued to play 


“How many times have I told you.. 


B. didn't have to go 


2. should have gone D. couldn't go 


185 


Question 16: The United States consists of fifty states, ......has its own government 

A. each of that B. they each 

C. hence each D. each of which 
Question 17: “Don’t worry. I have ............... tire at the back of my car." 

A. other B. others C. the other D. another 
Question 18: There was nothing they could do........leave the car at the roadside 

where it had broken down. 

A. unless B. than C. but D. instead of 
Question 19: Lora: “Your new blouse looks gorgeous, Helen!” 

Helene PANTIES 


A. You can say that again. B. Thanks, I bought it at Macy's. 

C. It's up to you. D. Pd rather not. 
Question 20: Only when you grow up... ...the truth. 

A. will you know B. you will know 

C. do you know D. you know 
Question 21: “Don’t fail to send your parents my regards." — “....... 

A. Good idea, thanks. B. It's my pleasure. 

C. You're welcome. D. Thanks, I will. 
Question 22: “This library card will give you free access ... 

hours a day." 


” 


...the Internet eight 


A. to B. in C. from D. on 
Question 23: - *Should we bring a lot of money on the trip?" 
- “Yes. ........we decide to stay longer.” 
A. Because B. So that C. Though D. In case 
Question 24: ........he arrived at the bus stop when the bus came. 


A. No sooner B. Not until had 

C. No longer has D. Hardly had 
Question 25: John: “Do you think that we should use public transportation to 

protect our environment?" — Laura: *........" 

A. Well, that's very surprising. B. Of course not. You bet! 

C. Yes, it's an absurd idea. D. There's no doubt about it. 
Question 26: Susan's doctor insists ........for a few days. 

A. her resting B. that she is resting 

C. that she rest D. her to rest 


Question 27: “Id rather you........home now." 

A. went B. go C. gone D. going 
Question 28: “Please, will you just tidy your room, and stop..........excuses!” 
A. taking B. having C. doing D. making 
Question 29: John paid $2 for his meal, .........he had thought it would cost. 


B. not so many as 
D. less as 


A. not so much as 
C. not as much 


186 








































E 


Question 30: Jane.........law for four years now at Harvard. 

- A. studies B. studied 

_ C. has been studying D. is studying 

Juestion 31: “How do you like your steak done?” — *.........” 

a A. Very much B. Well done 

€. I don't like it much D. Very little 

iuestion 32: The kitchen.........dirty because she has just cleaned it. 

pA. may be B. should be C. can't be D. mustn't be 


T estion 33: She had to hand in her notice.........advance when she decided to 
- Jeave the job. 

B. with C. from D. to 

e stion 34: We couldn't fly........because all the tickets had been sold out. 

1 A. economic B. economy C. economical 
uestion 35: There should be an international law against........ 
LA. afforestation B. forestry C. reforestation 

u estion 36: They didn't find ..........in a foreign country. 

- A. it easy live 
C. it easy to live 


D. economics 
D. deforestation 


B. easy to live 
: D. it to live easy 
uestion 37: The forecast has revealed that the world's reserves of fossil fuel will 


[^ 


llave. ........by 2015. 
A. used off B. taken over C. run out 

l estion 38: I won't change my mind........what you say. 
A whether B. no matter C. because D. although 
testion 39: It is very important for a firm or a company to keep..........the 
‘changes in the market. 

! A . touch with B. up with C. track about D. pace of 

testion 40: “Buy me a newspaper on your way back, ..........2" 


A. do you B. can't you 


D. caught up 


C. don't you D. will you 


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer 
et to indicate the correct answer to each of the questions from 41 to 50. 

{ Very few people in the modern world obtain their food supply by hunting and 
hering in the natural environment surrounding their homes. This method of 
Vesting from nature's provision is the oldest known subsistence strategy and has 
n practised for at least the last two million years. It was, indeed, the only way to 
ain food until rudimentary farming and the domestication of wild animals were 
roduced about 10,000 years ago. 

1 Because hunter-gatherers have fared poorly in comparison with their 
cultural cousins, their numbers have dwindled, and they have been forced to 


187 


. Gar "HẠNH UUỐT IN ATHE val Tự E CỐ 
live in marginal environments, such as deserts and arctic wastelands. In higher 
latitudes, the shorter growing seasons have restricted the availability of plant life, 
Such conditions have caused a greater dependence on hunting, and on fishing 
along the coasts and waterways. The abundance of vegetation in the lower latitudes 
of the tropics, on the other hand, has provided a greater opportunity for gathering a 
variety of plants. In short, the environmental differences have restricted the diet 
and have limited possibilities for the development of subsistence societies. 

Contemporary hunter-gatherers may help us understand our prehistoric 
ancestors. We know from the observation of modern hunter-gatherers in both 
Africa and Alaska that a society based on hunting and gathering must be very 
mobile. While the entire community camps in a central location, a smaller party 
harvests the food within a reasonable distance from the camp. When the food in the 
area has become exhausted, the community moves on to exploit another site. We 
also notice seasonal migration patterns evolving for most hunter-gatherers, along 
with a strict division of labor between the sexes. These patterns of behavior may be 
similar to those practised by mankind during the Paleolithic Period. 


Question 41: The word «domestication" in the first paragraph mostly means 
A. teaching animals to do a particular job or activity in the home 
B. hatching and raising new species of wild animals in the home 
C. making wild animals used to living with and working for humans 
D. adapting animals to suit a new working environment 

Question 42: According to the passage, subsistence societies depend mainly on 
A. agricultural products B. hunter-gatherers’ tools 
C. nature’s provision D. farming methods 

Question 43: The word “marginal” in the second paragraph is closest in meaning 


é ” 


(o 

A. suburban B. abandoned C. forgotten 
Question 44: In the lower latitudes of the tropics, hunter-gatherers ......... 

A. have better food gathering from nature 

B. can free themselves from hunting 

C. harvest shorter seasonal crops 

D. live along the coasts and waterways for fishing 
Question 45: According to the passage, studies of contemporary subsistence 
societies can provide a......... 

A. broader vision of prehistoric natural environments 

B. deeper insight into the dry-land farming 

C. further understanding of modern subsistence societies 

D. further understanding of prehistoric times 


188 


D. disadvantaged 










































A. the environments where it is not favorable for vegetation to grow 
__ B. the situations in which hunter-gatherers hardly find anything to eat 
| €. the places where plenty of animals and fish can be found 


^ A. they don't have a strong sense of community 

-- B. they live in the forests for all their life 

Dc. they don't have a healthy and balanced diet 

ED. they often change their living places 

) jestion 48: According to the passage, which of the following is NOT 
~ mentioned? 

- A. Hunting or fishing develops where there are no or short growing seasons. 

- B. The environmental differences produce no effect on subsistence societies. 

—. C. Harvesting from the natural environment had existed long before farming 
|... was taken up. 

- D. The number of hunter-gatherers decreases where farming is convenient. 
Juestion 49: According to the author, most contemporary and prehistoric hunter- 
iatherers share 
_ A. only the way of duty division B. some patterns of behavior 

i C. some restricted daily rules D. some methods of production 
Juestion 50: Which of the following would serve as the best title of the passage? 
Í A. Hunter-gatherers: Always On The Move 

{ B. Hunter-gatherers and Subsistence Societies 

- C. A Brief History of Subsistence Farming 

-. D. Evolution of Humans’ Farming Methods 


reet! rr ns 


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer 
lteet to indicate the correct answer to each of the questions from 51 to 60. 

- Probably the most famous film commenting on the twentieth-century technology 
§ Modern Times, made in 1936. Charlie Chaplin was motivated to make the film by 
L reporter who, while interviewing him, happened to describe the working conditions 
h industrial Detroit. Chaplin was told that healthy young farm boys were lured to the 
ity to work on automotive assembly lines, Within four or five years, these young 
nen's health was destroyed by the stress of work in the factories. 

| The film opens with a shot of a mass of sheep making their way down a 
Crowded ramp. 

Abruptly, the film shifts to a scene of factory workers jostling one another on 


heir way to a factory. However, the rather bitter note of criticism in the implied 
189 


Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ngô Văn Minh 
comparison is not sustained. It is replaced by a gentle note of satire. Chaplin 
prefers to entertain rather than lecture. 

Scenes of factory interiors account for only about one-third of Modern Times, 
but they contain some of the most pointed social commentary as well as the most 
comic situations. No one who has seen the film can ever forget Chaplin vainly 
trying to keep pace with the fast-moving conveyor belt, almost losing his mind in 
the process. Another popular scene involves an automatic feeding machine brought 
to the assembly line so that workers need not interrupt their labor to eat. The 
feeding machine malfunctions, hurling food at Chaplin, who is strapped in his 
position on the assembly line and cannot escape. This serves to illustrate people’s 
utter helplessness in the face of machines that are meant to serve their basic needs. 

Clearly, Modern Times has its faults, but it remains the best film treating 
technology within a social context. It does not offer a radical social message, but it 
does accurately reflect the sentiment of many who feel they are victims of an over- 
mechanised world. 


Question 51: According to the passage, Chaplin got the idea for Modern Times 
TOM ons de 
A. a conversation B. fieldwork C. a movie 
Question 52: The young farm boys went to the city because they were ......... 
A. attracted by the prospect of a better life 
B. driven out of their sheep farm 
C. promised better accommodation 
D. forced to leave their sheep farm 
Question 53: The phrase “jostling one another" in the third paragraph is closest in 
meaning to ......... W 
A. hurrying up together B. jogging side by side 
C. running against each other D. pushing one another 
Question 54: According to the passage, the opening scene of the film is intended 


D. a newspaper 


A. to introduce the main characters of the film 

B. to produce a tacit association 

C. to give the setting for the entire plot later 

D. to reveal the situation of the factory workers 
Question 55: The word *vainly" in the fourth paragraph is closest in meaning to 

A. recklessly B. carelessly C. hopelessly D. effortlessly 
Question 56: The word “This” in the fourth paragraph refers to ......... 

A. the situation of young workers in a factory 

B. the scene of the malfunction of the feeding machine 


190 








__ Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt. 


























! C. the malfunction of the twentieth-century technology 

- D. the scene of an assembly line in operation 

Juestion 57: According to the author, about two-thirds of Modern Times 
_ A. entertains the audience most B. is rather discouraging 

-. C. was shot outside a factory D. is more critical than the rest 
iuestion 58: The author refers to all of the following notions to describe Modern 
B Times EXCEPT *......... y 

B. criticism 


C. entertainment D. revolution 


C. criticize the factory system of the 1930s 
D. discuss the disadvantages of technology 


d fark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that 
fers from the rest in the position of the main stress in each of the following 


estion 61: A. protect B. settle C. relate D. compose 
tion 62: A. elephant B. buffalo C. mosquito D. dinosaur 
tion 63: A. supervisor B. dictionary C.catastropher D. agriculture 
tion 64: A. abnormal B. innocent C. initial D. impatient 
: A. fashionable B. convenient C. significant D. traditional 


A B 

Climbers decided not to cancel their climb. 

i € D 

e tion 67: The media have produced live covering of Michael Jackson's 
| A B 


I9] 


Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ngô Văn Minh 


uestion 68: Found in the 12" century, Oxford University ranks among the 
ty 





A 


world's oldest universities. 


D 


B 


(9 


Question 69: Although smokers are aware that smoking is harmful to their 
A 
health, they can't get rid it. 


Question 70: Bill was about average in performance in comparison 
A 


with other students in his class. 


e 


Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer 


D 


D 


B 


B 


C 


sheet to indicate the correct word for each of the blanks from 71 to 80. 


Some time ago, scientists began experiments to find out ....(71)....it would be 
possible to set up a "village" under the sea. A special room was built and lowered 
...(72).... the water of Port Sudan in the Red Sea. For 29 days, five men lived 
....(73).... a depth of 40 feet. At a ....(74).... lower level, another two divers stayed 
for a week in a smaller “house”. On returning to the surface, the men said that they 
had experienced no difficulty in breathing and had ....(75).... many interesting 
scientific observations. The captain of the party, Commander Cousteau, spoke of 
the possibility of ....(76).... the seabed. He said that some permanent stations were 
to be set up under the sea, and some undersea farms would provide food for the 


growing population of the world. 


The divers in both “houses” spent most of their time ....(77).... the bottom of the 
sea. On four occasions, they went down to 360 feet and observed many extraordinary 
..„(78).... of the marine life, some of which had never been seen before. During 
their stay, Commander Cousteau and his divers reached a depth of 1,000 feet and 
witnessed a gathering of an immense ....(79).... of crabs which numbered, perhaps. 
hundreds of millions. They also found out that it was ....(8).... to move rapidly in 


the water in a special vessel known as a “diving saucer". 


Question 71: . 
Question 72: 
Question 73: 
Question 74: 
Question 75: 
Question 76: 
Question 77: 
Question 78: 
Question 79: 
Question 80: 


192 


>>>>>r>r>r>rr>r> 


. what 


down 
at 
some 


. exercised 

. cultivating 
. exploring 
. breeds 

. pack 

. able 


B. 
B. into 
B. in 

B. more 
B. made 
B. 
B 
B 
B 
B 


which 


transplanting 


. enquiring 
. forms 

. flock 

. hardly 


o00ooonoooo 


how 
below 
on 

any 
caught 


. implanting 
. inquiring 

. castes 

. School 

. possible 


ƠCOOUOUOUOCCCPC 


. Whether 
. underneath 


from 
much 
done 
growing 


. imploring 
. systems 

. herd 

. capable 








HUONG DAN GIẢI 





)uestion 1: Dap án: B 

- Diễn giải: B — (đi xem phim nao cũng được). 
Các chọn lựa còn lại sai ý câu cho sẵn: 

_ A: câu cho sẵn không nói gì đến giá vé. 

- €: dù phim nào đang chiếu cũng đi xem. 

1 D: khóng quan tám dén giá vé khi di xem phim. 

Question 2: - Dáp án: C 

- Diễn giải: to plead with sb not to do sth: tha thiét yêu câu ai đừng làm gi 
ic chon lya khác sai y cáu cho sẵn: l 
_ A: câu cho sẵn không nói gì đến sự than phiền. 

-B: cứ nhất mực yêu cau lái xe đi tiếp. 

- D: can nhàn về việc lái xe quá chậm. 

uestion 3: - Đáp án: C 

~- Diễn giải: C — (chỉ nói mỗi một dé tài là thời tiết) 

| Các chon lựa còn lại sai ý câu cho sẵn: 

A: không có ý kiến vé thời tiết 

B: bảo rằng chẳng quan tâm đến thời tiết. 

D: chuyén.gi cüng nói dén ké cà thoi tiét. 

uestion 4: - Dáp án: C 

Diễn giải: C — (không nhờ bác sĩ giỏi thi đã không qua được ca mô) 

Các chọn lựa còn lại sai ý câu cho sẵn: 

A: sông sót được là vì chính mình là bác sĩ phẫu thuật giỏi. 

B: đã chết vì không có bác sĩ giỏi. 

D; mặc dù bác sĩ giỏi nhưng anh ta vẫn chết, 

estion 5: - Đáp án: D 

Ñ Diễn giải: D — (hứa sẽ dẫn đi tham quan thành phó; will dùng với ngôi thứ 
lat dé diễn tả lời hứa) 

Các chọn lựa còn lại sai ý câu cho sẵn: 

A: không phải là một lời hứa; nêu một sự việc không nói đến trong câu cho sẵn 

một vòng quanh thành phố với John). 

B: một dự tính, không phải là lời hứa với John. 

D: tổ chức một chuyến tham quan cho John. 

lestion 6: - Dap án: D 

q Diễn giải: not to come up to one’s expectations = fo fall short of one’s 

bectations: không nhw mong đợi cua ai. 

Các chọn lựa còn lại sai ý câu cho sẵn: 

A: mong đợi phim kết thúc đột ngột hơn. 

;B: mong đợi phim sẽ té nhat hơn. 

C: phim hay nhu mong doi. 



















































Question 7: - Đáp án: B 
- Diễn giải: There’s no point in doing sth = It’s useless to do sth: có làm gì 
cũng vô ich thôi. 
Các chọn lựa còn lại sai ý câu cho sẵn: 
A: Jane đổi ý mặc dù không muốn làm thé. 
B: có thể thuyết phuc Jane đôi ý. 
C: không ai muốn Jane đổi ý. 
Question 8: - Dap án: A 
- - Diễn giải: A — (Moi người đã nghe chuyện đổi thời khóa biểu trước James.) 
Các chọn lựa còn lại sai ý câu cho sẵn: 
B: James là một trong những người sau cùng biết chuyện thay đổi thời khóa biểu. 
C: Điều cuối cùng mà James biết là thời khóa biéu có thay đổi. 
D: Cuối cùng thì James biết chuyện thay đổi thời khóa biểu. 
Question 9: - Đáp án: D 
- Diễn giải: D — (tuy ít tiền nhưng xoay sở sống được) 
to get by = to make ends meet 
Các chọn lựa còn lai (A, B , C) sai ý câu cho sàn: 
A: tháy khó xoay só vi ít tién. 
B: vì ít tiền nên không đắp đổi được. 
C: không xoay sở sống được với quá ít tiền. 
Question 10: - Dap án: B 
- Diễn giải: Why don't you...: 
Các chọn lựa còn lai sai ý câu cho sẵn: 
A: Câu cho sẵn không phải là một thắc mắc. 
C: Câu cho sẵn không phải là một mệnh lệnh. 
D: Nói cho chồng biết lý do anh ta không trả lời đề nghị của chủ tịch. 
Question 11: - Đáp án: A 
- Diễn giải: A — (Cách nói chúc mừng hoặc khen ngợi). 
Các chọn lựa còn lại không thích hợp: 
B: bảo rằng ai đó nói có lý. 
C: không phải khen phương pháp hay. 
D: cảm thán trái nghĩa (Ôi, thực là rủi ro!). 
Question 12: - Đáp án: A 
- Diễn giải: fo send for sb: đi mời ai đến 
Các đáp án C và D với động từ “turn và rent” không đi với giới từ for. 
Riêng B: to write for sth: viết thư đến (một công ty) dé hỏi xin cái gi. 
Question 13: - Dap an: A 
- Diễn giải: A — (sự sơ suất). Các chon lựa còn lại không hop aghia: 
B: tính giá quá cao 


là cách nói đề gợi ý, dé nghị, hoặc xui giục. 


194 


Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt - 

























C: thái độ hoặc tinh cảm ngu ý 
- D: sự làm thêm ngoài giờ 
yuestion 14: - Dap án: C 
- Diễn giải: fo tell sb (not) to do sth 
'Các chọn lựa còn lai A, B và D không đúng cau trúc của động từ tell. 
gestion 15: - Đáp án: C 
- Diễn giải: C — (lē ra phải di khánr bác sĩ nhưng lại không đi) 
‘Cac chọn lựa còn lại không hàm ý trách móc: 
A: hàm ý suy luận: chắc hắn đã có đi khám bác sĩ; mâu thuẫn ý với liên từ but. 
: không cần thiết phải di khám bác sĩ. 
D: không thé đi khám bác sĩ được, mâu thuẫn ý với liên từ but. 
Iestion 16: - Dap án: D 
Dién giải: D — (dai từ quan hé, tân ngữ của giới từ) 
Các chọn lựa còn lại A, B, và C sai cấu trúc. 
estion 17: - Đáp án: D 
- Diễn giải: another + danh từ số it 
Các chọn lựa còn lại sai ngữ pháp: 
A; trước danh từ số nhiều, nghĩa bat định. 
E : dai từ thày cho danh từ số nhiều, không cần danh từ theo sau. 
C: the other + danh từ só ít: cái/nguói kia (trong nhiều cái/người) 
estion 18: - Dap án: C 
- Diễn giải: there is nothing one can do but + infinitive: chang biét lam gi 
đà đành phải. 
Các chọn lựa còn lại (A, B, D) sai cấu trúc. 
estion 19: - Dap án: B 
* Diễn giải: B — (cảm ơn lời khen tặng) 
C ác chon lua cón lai (A, C, D) khóng hop tinh huống: 
A: bạn có thé nói lại cậu ấy. 
C: việc ay là tùy ý bạn. 
D: tôi không muốn (làm) thế. 
estion 20: - Dap án: A 
Diễn giải: Phải dùng phép đảo ngữ khi cụm trang ngữ mang nghĩa tuyệt đối 
‘only được đưa ra đầu câu dé nhắn THÀNH) 
Các chọn lựa còn lại (B, C, D) sai cấu trúc. 
estion 21: - Đáp án: D 
Diễn giải: D — (cảm ơn và hứa sẽ làm váy) 
Các chọn lựa còn lại (A, B, C) không hợp tình huống. 
estion 22: - Đáp án: A 
Diễn giải: Danh từ access đi với giới từ fo. 
( ác chọn lựa còn lại (A, B, C) sai nghĩa. 


195 


Meuni CORTAN AAA ND VAT MIRI. tcs c eer a 


Question 23: - Dáp án: D 
- Diễn giải: In case: dé dé phong/dé phong khi 


Các chon lựa còn lai (A, B, C) sai nghĩa. 
Question 24: - Dap an: D 
- Diễn giải: Phải dùng phép dao ngữ khi cụm trạng ngữ mang nghĩa phủ định 
được đưa ra đầu câu để nhắn mạnh. 
Các chọn lựa còn lại (A, B, C) sai cấu trúc. 
Question 25: - xh án: D 
- Diễn giải: D — (tán thành y kiến: không nghi ngờ gi về việc nên lam ay). 
Các chọn lựa còn lại (A, B, C) sai nghĩa. 
A: tỏ vẻ ngạc nhiên. 
B: đồng ý rằng việc ấy không nên làm. 
C: đồng ý rằng đó là một ý tưởng phi lí. 
Question 26- Đáp án: C 
- Diễn giải: Dùng thi present subjunctive trong ménh dé that sau các động từ 
chỉ ý chí; to insist that.....là một trong ee động từ ấy. 
Các chọn lựa còn lại (A, B, D) sai cấu trúc. 
Question 27: - Dap án: A 
- Diễn giải: Dùng thi Simple Past trong mệnh đề đi sau thành ngữ /'d rather. 
Các chọn lựa còn lại (B, C, D) sai cấu trúc. 
Question 28: - Đáp án: D 
- Diễn giải: make excuses: viện cớ này cớ no 
Các chon lựa còn lại (A, B, C) sai cấu trúc. 
Question 29: - Đáp án: A 
- Diễn giải: Dùng much khi nói đến số lượng tiền bạc, và not so......as dé so 
sánh bậc ngang phủ định. 
Các chọn lựa còn lại (B, C, D) sai cấu trúc. 
Question 30: - Đáp án: C 
- Diễn giải: Dùng x thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn để chỉ một hành động khởi 
đầu từ quá khứ và tiến hành liên tục cho đến hiện tại. 
Question 31: - Đáp án: B 
- Diễn giải: Trả lời cho câu hỏi vé cách ăn món bít — tết: rare: tái; medium: 
chin vừa; và well done: chín ki. 
Các chon lựa còn lai (A, C, D) không hợp nghĩa. 
Question 32: - Đáp án: C 
- Diễn giải: Suy luận chắc chắn về một việc phủ định ở hiện tại: bếp khong 
* bán được vi vừa mới được lau dọn. 
Cac chọn lựa còn lại (A, B, D) không hợp nghĩa: riêng D: (2s 7) thì mang 
nghĩa cắm đoán chứ không mang nghĩa suy luận. 


196 








































Q uestion 33; - Đáp an: A 

^ - Diễn giải: in advance: trước/sớm 

Các chon lựa còn lại (B, C, D) sai giới từ. 
Question 34: - - Đáp án: B 

- - Dién giải: Dùng danh từ dé chỉ phương cách đi máy bay: 
economy: hang phó thóng/binh dân 

-— business: hang doanh nhân 

= Các chon lựa còn lai (A, C, D) sai cáu trüc. 
Question 35: - Dáp án: D 

_~ Diễn giải: deforestation (n): sự/nạn phá rừng 
Các chon lựa còn lại (A, B, C) sai nghĩa. 

_ A: afforestation (n): sự trồng cây gây rừng 

EC: forestry (n): làm nghiệp 

j ‘D: reforestation (n): sự tái trong rừng 

Juestion 36: - Dap án: C 

i - Diễn giải: (not) to find it + adj + to infinitive 
_ Các chon lựa còn lai (A, B, D) sai cấu trúc. 


~ Diễn giải: to run out (of sth): hét, cạn kiệt 

| Các chon lua cón lai (A, B, D) khóng hop nghia. 

)uestion 38: - Đáp án: B 

= Diễn giải: Chỉ có no matter mới di với các từ w/r-. 

4 “Các chon lựa còn lại (A, C, D) sai cau trúc. 

Juestion 39: - Dap án: B 

-- Diễn giải: To keep up with sth: dudi theo kip 

Các chon lựa còn lai (A, C, D) không có nghĩa. Chỉ có: 

A: fo keep in touch with sb: giữ liên lạc với ai 

C: keep track of: lan theo được dáu vết, theo kip được dién bién 

- D: to keep pace with: theo kip được tốc độ/nhịp độ của cái gi 

Juestion 40: - Đáp án: D 

- Diễn giải: Đứng cuối một câu ở cách mệnh lệnh để yêu cầu lịch sự. Các 
hon lựa còn lại (A, C, D) sai cầu trúc. 

Question 41: - Đáp án: C 

|- Diễn giải: Dinh nghĩa của domestication: sir thuán hóa, thuần dong. 
Các chon lựa còn lai (A, B, D) sai nghĩa: 

A: huấn luyện động vật làm một việc đặc thủ trong nhà. 

B: ấp trứng cho nở và nuôi những chủng loại động vật mới trong nhà. 

D: làm cho động vật thích nghi với môi trường làm việc mới. 


197 


TUE AEE BRDAN O EPEE map t7 nn ng NHA Đa — 

- Dién giải: Thông tin ở câu 2 đoạn 1: This method of harvesting from 
nature’s provision is the oldest known subsistence strategy and has been practised 
for at least the last two million years: Phương pháp thu lwom từ nguồn Cung CaP của 
tự nhiên là chiến lược tôn tại ở mức tối thiểu có xưa nhất từng được biết đến mà da 
được con người thực hành toi thiểu trong suốt hai triệu năm vừa qua. 

Các chọn lựa còn lại (A, B, D) sai ý. 
Question 43: - Dap án: D 

- Diễn giải: Định nghĩa của maginal (adj): (of land) that can not produce 
enough food crops to make a profit: (chi dat dai) không san xuất đủ hương thực dé 
đem lại lợi nhuận. 
Question 44: - Đáp án: A 

- Diễn giải: Thông tin ở câu 4 đoạn 2: The abundance of vegetation in the 
lower latitudes of the tropics, on the other hand, has provided a greater 
opportunity for gathering a variety of plants: Ngược lại, sự phong phú của thực 
vật ở các vĩ độ tháp hơn của vùng nhiệt đới đã cung ứng cơ hội lớn hơn để thu hái 
nhiều loại cây khác nhau. 

Các chọn lựa còn lại (B, C, D) sai nghĩa: 

B: có thể tự giải thoát khỏi công việc săn bắt 

C: thu hoạch các giống cây trồng theo mùa ngắn ngày hơn 

D: sống dọc theo bờ biển và các thủy lộ để đánh bắt cá 
Question 45: - Dap án: D 

- Diễn giải: Thông tin ở câu đầu đoạn cuối: Contemporary hunter-gatherers 
may help us understand our prehistoric ancestors: Những người săn bắt hái lượn: 
đương đại có thể giúp chúng ta hiểu rõ tổ tiên thời tiền sử của ching ta. 

Các chọn lựa còn lại (A, B, C) sai nghĩa: 

Những nghiên cứu về các xã hội đương đại đang sống ở mức tối thiểu có thẻ 
mang lại... 

A: một hình ảnh bao quát hơn về môi trường tự nhiên thời tiền sử 

B: một hiểu biết sâu sắc hơn vé việc canh tác đất khô 

C: hiểu biết thêm về các xã hội hiện tại đang sống ở mức tối thiểu 
Question 46: - Dap án: A 

- Diễn giải: Thông tin ở câu 2 đoạn 2: (nói về những môi trường không thuận lợi 
cho thực vật phát triển) In higher latitudes, the shorter growing seasons have 
restricted the availability o of plant life. Such conditions have caused....:Tai các vĩ độ 
cao hon, những mùa trong trọt ngắn hon đã làm han chế sự hiện điện của thực vật. 

Các chọn lựa còn lại (B, C, D) sai nghĩa: 

B: những tình huống trong đó những người săn bắt hái lượm hầu như không tìm 
được cái ăn 

C: những nơi có thể tìm thấy rất nhiều động vật và cá 
198 





24/9683 a . z À m 
D: những tình huống trong đó những người săn bắt hái lượm có thé trong một 


86 giống cây 


Question 47: - Đáp án: D : ` 
- Diễn giải: Thông tin ở câu 2 đoạn cuôi: We know from the observation of 


"modern hunter-gatherers in both Africa and Alaska that a society based on 
hunting and gathering must be very mobile: Quan sát những người săn bắt hái 


trom hiện đại ở cả châu Phi và Alaska, chúng ta biết rằng một xã hội đặt cơ sở 
trên săn bắt và hái hrom thì phải rất cơ động. 
Các chon lựa còn lạik (A, B, C) sai nghĩa: 
Một đặc trưng của những người săn bắt hái lượm hiện đại và tiền sử là....... nhà, 
A: họ không có ý thức cộng đồng mạnh. 
B: họ sống trong rừng trọn đời. 
© €: họ không có một chế độ ăn uống lành mạnh và quân bình. 
Question 48: - Đáp án: B , 
~ - Diễn giải: “Những khác biệt về môi trường không ảnh hưởng đến các xã hội 
ton tại ở mức tôi thiểu” là một ý sai: Thông tin ở câu cudi đoạn 2: In short, the 


environmental differences have restricted the diet and have limited possibilities 


for the development of subsistence societies: Tóm lai, những khác biệt vé mdi 


"truong đã hạn chế số món ăn và giới hạn những khả năng phát triển các xã hội có 


mite song tôi thiêu. 
Các chọn lựa còn lại (A, C, D) đều đúng với nội dung bài văn: 
A: Săn bắt và đánh cá phát triển nơi nào mà không có mùa gieo trồng hoặc mùa 
| trồng trọt ngắn ngủi. | ; n S " 
C: Thu lượm từ môi trường tự nhiên đã tôn tai rât lâu trước khi nông nghiệp ra đời. 
D: Số lượng người săn bắt hái lượm giảm sút khi nghề nông trở nên thuận tiện hơn. 
‘Question 49: - Đáp án: B 
| - Diễn giải: Thông tin ở câu cuối bài: These patterns of behavior may be 
imilar to those practised by mankind during the Paleolithic Period: Những mo 
nức hành vi này có thé tương tw niur những mô thức hành vi mà con người đã thuc 
hành vào Thời Dai Do Đá Cũ. 
Các chọn lựa còn lại (A, C, D) đều sai với nội dung bài văn: 
A: chỉ có chung cách phân chia nhiệm vụ 
C: chỉ có chung một số ít di các luật lệ hàng ngày 
|J C: chỉ có chung một số phương pháp sản xuất 
Question 50: - Dap an: B 
- Diễng giải: «Nhimg người săn bắt hái lượm và các xã hội sống ở mức tői thiểu. ` 
Các nhan dé còn lại (A, C, D) không phù hợp nội dung bài văn: 
A: Những người san bắt hái lượm: Luôn luôn di chuyên. 
C: Vài nét vé lich sử nghệ nóng dé sóng ở mức tối thiểu. 
D: Sự tiến hóa của các phương pháp nông nghiệp của con người. 











Question 51: - Dap án: A 

- Diễn giải: Thông tin ở câu 2 đoạn 1: Charlie Chaplin was motivated to 
make the film by a reporter who, while interviewing him, happened to describe 
the working conditions in industrial Detroit: Chalie Chaplin được gợi cam hứng 
làm bộ phim bởi một phóng viên mà, trong lúc phỏng van ông, đã tinh cờ mô tå 
những điều kiện làm việc tại thành phó công nghiệp Detroil. 

Các chọn lựa còn lại (B, C, D) không đúng ý bài văn. 
Question 52: - Đáp án: A 

- Diễn giải: Thông tin ở câu 3 đoạn l:........ that m young farm boys 
were lured to the city to work on automotive assembly lines........nhimg trai tr ứng 
khỏe mạnh ở nông trại bị thu hút lên thành pho làm việc trên các day chuyên lắp 
ráp ôtô. 

Các chọn lựa còn lại (B, C, D) không đúng ý bài văn. 

B: bị xua đuôi khỏi các trang trại nuôi cừu. 

C: được hứa cấp cho chỗ ở tốt hơn. 

D: bị buộc phải rời khỏi các trang trại nuôi cừu. 
Question 53: - Dap án: D 

- Diễn giải: to jostle: xô đây, chen lan 

Các chon lựa còn lai (A, B, C) sai nghĩa từ. 
Question 54: - Đáp án: B 

- Diễn giải: Cảnh mở dau bộ phim nhằm chú ý tạo ra một liên tưởng âm thám 
trong dau người xem. 

Các chon lựa còn lai (A, C, D) sai ý bai văn. 

A: giới thiệu nhân vật chính 

C: tạo bói cảnh cho toàn bộ tình tiết về sau 

D: phơi bày tình huóng của công nhân 
Question 55; - Đáp án: C 

- Diễn giải: vainly (adv): không có kết qua, vô vong 

Các chon lựa còn lại (A, B, D) sai nghĩa từ. 
Question 56: - Dap án: B 

- Điễn giải: Dai từ This chỉ cảnh cái máy phân phát bữa ăn bị trục trặc được 
mô tả trong câu đi trước. 

Các chọn lựa còn lại (A, C, D) sai ý 

A: tỉnh cảnh của công nhân trong một nhà máy 

C: sự trục trặc của công nghệ the ky 20 

D: cảnh một dây chuyền lắp ráp đang vận hành 
Question 57: - Đáp án: C 

- Diễn giải: Chừng 2/3 bộ phim được quay bên ngoài một nhà máy. Thông tin 
ở câu đầu đoạn 4: Scenes of factory interiors account for only about one-third of 
Modern Times, ...Nhimg cảnh quay bên trong nhà máy chi chiếm 1/3 bộ phim 
Thời Hiện đại... 
200 

































Cac chọn lựa còn lại (A, B, D) sai ý. 
A: 2/3 bộ phim khiến khán giả thích thú nhất 

B: 2/3 bộ phim tạo cảm giác nản lòng 

D: 2/3 bộ phim có tính phê phán hơn phần còn lại 

gestion 58: - Đáp án: D 

- Diễn giải: Tác giả có nhắc đến các đặc điểm của bộ phim như: A: hài hước, 
îm biém, B: phê phán, C: giải trí, nhung không cho rằng bộ phim sẽ dẫn dua đến 
t cuộc cách mang xã hội. Thông tin ở câu cuối cùng: It does not offer a radical 
ial message, ....Bộ phim không đưa ra một thông điệp xã hội có tính cáp tién, ... 
jestion 59: - Đáp án: A 

- Diễn giải: Trong bộ phim Thời Hiện đại, nhu cầu của công nhân KHÔNG hé 
ye đáp ứng đầy đủ. Thông tin ở 2 câu cuối đoạn 4: The feeding machine 
[functions, hurling food at Chaplin, who is strapped in his position on the 
embly line and cannot escape. This serves to illustrate people’s utter 
plessness in the face of machines that are meant to serve their basic needs: 
"máy phán phát phán ăn trục trac, ném tới tấp thức ăn vào Chaplin, lúc đó 
ig bị kẹt trên day chuyên lắp ráp và không thoát ra được. Cảnh này nhằm muc 
h p ib. sự mpr thúc của con nguoi khi dói dién với những máy móc được 


Bion 60: - Đáp án: B 

- Diễn giải: Nội dung bài văn là những ý kiến nhận xét đánh giá về một trong 
ng bộ phim được ưa thích của Chaplin, chứ không: 

i: giải thích cách diễn xuất của Chaplin. 

+ phê phán hệ thống nhà máy ở thập kỉ 30. 

): bàn đến những bát lợi của công nghệ. 

` tion 61: B 
i. /pra’tekt/ 
stion 62: C 


B. /'setl/ Corr jer’, D. /kam’ pauz/ 


B. “bARlau/ C. /mas”ki:tau/ D. /darnas2:(r)/ 


Stion 63: C 


t /’su:povaiza(r)/  B./dikƒinri/ C./ka'testraf/ — D. /aegrikalt/o(r) 
Stion 64: B 
\. /aeb'no:ml/ B. /’ inosnt/ C. /r'm fV D. /1m'per fnt/ 


Stion 65: A 
A. /’feeSnabl/ D. /tro'di fonl/ 


201 


B. /kon'vi:niont/ C. /srg'nifikont/ 


EINER i THIẾT lâu cóc 14b co. oi ca pce pink a eas a a a 





Question 66: - Đáp án: A ; 
Sửa lai: Even though — Despite/In Spite of vi ở đây không có mệnh dé phu nào. 
Question 67: - Dáp án: B 
- Diễn giải: live coverage of: sự tường thuật trực tiép 
Sửa lai: covering of — coverage of 
Question 68: - Dap an: A 
- Diễn giải: Sửa lai: Found — Founded: được thành lập 
Question 69: - Đáp án: D 
- Diễn giải: Sai cách dùng từ 
Sửa lai: get rid of — to get rid of it 
Question 70: - Dap án: C 
- Dién giải: Sai ngữ pháp: Trường hop phải dùng mao từ xác dinh 
Sửa lại: with other students — with the other students. 
Question 71: D. whether - giới thiệu một câu hỏi Yes/No gián tiép 
Question 72: B. into (giới từ chuyên động, hop với động từ lowered; các giới tì 
khác không chỉ sự chuyển động) à; 
Question 73: A. at - giới từ di kèm với các danh từ chi các chiêu không gian 
Question 74: D. much trạng từ di trước một tính từ so sánh bậc hon 
(comparative); ba từ còn lại không đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa. 
Question 75: B. made 
to make an observation: 
Question 76: A. cultivating: trong trot, canh tac, khai khan 
Ba động từ con lai không hợp nghĩa: 
B: transplant (v): cấy (lúa), ghép (tạng) 
C: implant (v): cay (thiét bi vao co thé) 
D: grow (v): trong 
Question 77: A. exploring (thám hiểm, thăm dò) 
Ba động từ con lại không hợp nghĩa. 
Question 78: B. forms (of life): hình thái sự sóng 
Ba danh tir cón lai khóng hop nghia. 
Question 79: C. school (dàn cá,...) 
Loại A, B, D vi ba danh từ còn lại không hợp nghĩa: 
A: dan (sói) 
B: dàn (chim/gia càm) 
D: báy/dàn (dóng vát bón chán) 
Question 80: C. possible (di với chủ ngữ già it + to infinitive) 
A: able (chỉ năng lực của một chủ ngữ xác dinh) 
B: hardly (adv): sai cấu trúc vì đây là vị trí của tính từ 
D: capable đi với giới từ of 
202 








âu 4: A. congratulate B. development 
âu 5: A. economy 


baii T MM COUSINS WAV UVVIT ANanNg viet 
Dé THI TUYÉN SINH DAI HOC, CAO DÁNG NÀM 2008 


MÓN: Tiéng Anh; Khói: D - Mà dé thi 846 
Thói gian làm bài: 90 phüt 





Dé Thi Góm 80 Cáu (Tir Cáu 1 Dén Cáu 80) 


- Dành Cho Tat Cả Thí Sinh 


geo phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào 


; tiết có vị trí khác với ba từ còn lại trong mỗi câu. 


A. reduce B. offer C. apply D. persuade 
au2: A. inventor B. physicist C. president D. properly 
âu 3: A. potential B. volunteer C. understand D. recommend 


C. preferential D. preservative 


B. communicate C. unemployment D. particular 


Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) dé hoàn thành mỗi câu sau: 


ETET 


iu 6: Today, household chores have been made much easier by electrical 


A. applications B. instruments C. utilities D. appliances 

Âu 7: The doctor decided to give her a thorough examination........ he could 
"identify the causes of her illness. 

PA. SO as B. unless C. after D. so that 


âu 8: I’m sure you'll have no......the exam. 
PA. difficulties of passing 


B. difficulty passing 


. difficulties to pass D. difficulty to pass 


âu 9: The referee ....... the coin to decide which team would kick the ball first. 


| B. threw C. cast D. tossed 
tu 10: Increasing......of fruit in the diet may help to reduce the risk of heart 
D. a numbers 


B. an amount C. the number 


au 11: "Why wasn't your boyfriend at the party last night?" 


“He......the lecture at Shaw Hall. I know he very much wanted to hear the 
speaker." 
B. can have attended 
i D. should have attended 
u 12: | am considering.......my job. Can you recommend a good company? 
A. changing B. to move C. to change D. moving 
u 13: The price of fruit has increased recently, ...... the price of vegetables has 
Bone down. 


. may have attended 


A. whereas B. whether C. when D. otherwise 
u 14: I’m afraid I’m not really. to comment on this matter. 
A. qualitative B. quality C. qualified D. qualifying 
203 


Aas Mike when I was crossing a street downtown yesterday, 
B. lost touch with 
D. caught sight of 
— such a terrible storm. 
B. had never known 
C. have never known D. have never been knowing 
Câu 17: My computer is not ......of running this software. 
A. compatible B. suitable C. capable 
Câu 18: Laura: “What a lovely house you have!” 
Matia: AM 
A. No problem B. Thank you. Hope you will drop in 
C. Of course not, it’s not costly D. I think so 
Cau 19: The room needs ......for the wedding. 
A. to decorate B. be decorated C. decorate D. decorating 
Cáu 20: When the old school friends met, a lot of happy memories......back. 
A. were brought B. had been brought 


Cáu 15: I accidentally 
A. kept an eye on 
C. paid attention to 

Câu 16: It is blowing so hard. We 
A. never know 


D. able 


C. faded D. fainted 
Câu 21: The curtain have .....because of the strong sunlight. 
A. weakened B. lightened C. faded D. fainted 
Câu 22: He's a very.....person because he can make other workers follow his advice. 
A. deciding B. influential C. effective D. creative 
Câu 23: Janet: “Do you feel like going to the cinema this evening?" 
Susan: Ni 


B. That would be great 
D. | feel very bored 


A. I don't agree, I’m afraid 
C. You're welcome 
Câu 24: How long does the play.......? 


A. prolong : B. extend C. stretch D. last 
Câu 25: That hotel is so expensive. They......you sixty pounds for bed and breakfast 
A. cost B. take C. fine D. charge 


Doc đoạn văn sau và chon phwong án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 
26 đến 35. 

Reading to oneself is a modern activity which was almost unknown to the 
scholars of the classical and medieval worlds, while during the fifteenth centu!) 
the term “reading” undoubtedly meant reading aloud. Only during the nineteenth 
century did silent reading become commonplace. 

One should be wary, however, of assuming that silent reading came about 
simply because reading aloud was a distraction to others. Examinations of factors 
related to the historical development of silent reading have revealed that it beca 
the usual mode of reading for most adults mainly because the tasks themselvc? 
changed in character. 


204 










































[he last century saw a steady gradual increase in literacy and thus in the number 
readers. As the number of readers increased, the number of potential listeners 
clined and thus there was some reduction in the need to read aloud. As reading 
the benefit of listeners grew less common, so came the flourishing of reading 
a private activity in such public places as libraries, railway carriages and 
ices, where reading aloud would cause distraction to other readers. 

owards the end of the century, there was still considerable argument over 
ether books should be used for information or treated respectfully and over 
ether the reading of materials such as newspapers was in some way mentally 
akening. Indeed, this argument remains with us still in education. However, 
atever its virtues, the old shared literacy culture had gone and was replaced by 
‘printed mass media on the one hand and by books and periodicals for a 
cialized readership on the other. 

y the end of the twentieth century, students were being recommended to adopt 
tudes to books and to use reading skills which were inappropriate, if not 
20SSible, for the oral reader. The social, cultural and technological changes in 
century had greatly altered what the term “reading” implied. 


1 26: Reading aloud was more common in the medieval world because 
A . few people could read to themselves 

B. there were few places available for private reading 

| C. silent reading had not been discovered 

D. people relied on reading for entertainment 

u 27: The word “commonplace” in the first paragraph mostly means “......... 
A. attracting attentions B. for everybody’s use 

C. most preferable D. widely used 

i 28: The development of silent reading during the last century indicated 


. an increase in the number of books 

B. an increase in the average age of readers 

. a change in the status of literate people 

D. a change in the nature of reading 

u 29: Silent reading, especially in public places, flourished mainly because of 


A. the decreasing need to read aloud B. the development of libraries 

C. the increase in literacy D. the decreasing number of listeners 
u 30: It can be inferred that the emergence of the mass media and specialized 
reading materials was an indication of 
A. a decline of standards of literacy 
B. a change in the readers' interest 

C. an improvement of printing techniques 
D. an alteration in educationalists’ attitudes 


oom 


205 


et Ty RTE LEAL eC Std io d eet 00221241/2118011111/ SRI ERE G7 TNI FTN 


REL guias) Hos Co MA UR [LM LULA 
Câu 31: The phrase “a specialized readership” in paragraph 4 mostly means 


A. a status for readers specialized in mass media 
B. a limited number of readers in a particular area of knowledge 
C. a requirement for readers in a particular area of knowledge 
D. a reading volume for particular professionals 
Câu 32: The phrase “oral reader" in the last paragraph mostly means “a person 
WON AE Aa i 
A. takes part in an audition B. is good at public speaking 
C. is interested in spoken language D. practises reading to an audience 
Câu 33: All of the following might be the factors that affected the continuation of 
the old shared literacy culture EXCEPT 
A. the inappropriate reading skills B. the printed mass media 
C. the diversity of reading materials D. the specialized readership 
Câu 34: Which of the following statements is NOT TRUE according to the 
passage? 


tren! nn 


A. Reading aloud was more common in the past than it is today. 
B. The decline of reading aloud was wholly due to its distracting effect. 
C. The change in reading habits was partly due to the social, cultural and 
technological changes. 
D. Not all printed mass media was appropriate for reading aloud. 
Câu 35: The writer of this passage is attempting to ......... 
A. show how reading methods have improved 
B. explain how reading habits have developed 
C. change people's attitudes to reading 
D. encourage the growth of reading 


Doc kỹ đoạn văn sau đây và chon phương án đúng cho mỗi đoạn văn (A hoặc 
B, C, D) cho mỗi câu từ 36 đến 45.. 

The Sun today is a yellow dwarf star. It is fueled by thermonuclear reactions near 
its center that convert hydrogen to helium. The Sun has existed in its present state 
for about four billion six hundred million years and is thousands of times larger 
than the Earth. 

By studying other stars, astronomers can predict what the rest of the Sun’s life 
will be like. About five billion years from now, the core of the Sun will shrink and 
become hotter. The surface temperature will fall. The higher temperature of the 
center will increase the rate of thermonuclear reactions. The outer regions of the 
Sun will expand approximately 35 million miles, about the distance to Mercury, 
which is the closest planet to the Sun. The Sun will then be a red giant star. 
Temperatures on the Earth will become too high for life to exist. 


206 

























ce the Sun has used up its thermonuclear energy as a red giant, it will begin to 
k. After it shrinks to the size of the Earth, it will become a white dwarf star. 
Sun may throw off huge amounts of gases in violent eruptions called nova 
osions as it changes from a red giant to a white dwarf. 


have lost its heat. Such a star is called a black dwarf. After the Sun has become 
ick dwarf, the Earth will be dark and cold. If any atmosphere remains there, it 
have frozen over the Earth's surface.” 


36: It can be inferred from the passage that the Sun 
has been in existence for 10 billion years 


sr.se...’ 


. is rapidly changing in size and brightness 

37: What will probably be the first stage of change for the Sun to become a 
d giant? 

“Its core will cool off and use less fuel. 

. Its central part will grow smaller and hotter. 

lt will throw off huge amounts of gases. 

| Its surface will become hotter and shrink. 


| : : ` - 
38: When the Sun becomes a red giant, what will the atmosphere be like on 


he Earth? 
‘It will become too hot for life to exist. 

‘It will be enveloped in the expanding surface of the sun. 

It will freeze and become solid. 

. It will be almost destroyed by nova explosions. 

39: When the Sun has used up its energy as a red giant, it will 
. Stop to expand B. cease to exist 
become smaller D. get frozen 


‘au 40: Large amounts of gases may be released from the Sun at the end of its life 


een nn n 


` white dwarf B. red giant 

41: As a white dwarf, the Sun will be 
a cool and habitable planet 

. the same size as the planet Mercury 
. thousands of times smaller than it is today 

| around 35 million miles in diameter 

42: The Sun will become a black dwarf when 
- the outer regions of the Sun expand 

- it has used up all its fuel as a white dwarf 

+ the Sun moves nearer to the Earth 

. the core of th» Sun becomes hotter 


C. yellow dwarf | D. black dwarf 


eret tnn 


207 


ODA oi ii i mk a DL LL abe nc th nde bh LLL dR A RP NUR NNI 
Câu 43: The word “there” in the last sentence of paragraph 4 refers to 
A. our own planet B. the core of a black dwarf 
C. the outer surface of the Sun D. the planet Mercury 
Câu 44: This passage is intended to 
A. describe the changes that the Sun will go through 
B. discuss conditions on the Earth in the far future 
C. alert people to the dangers posed by the Sun 
.D. present a theory about red giant stars 
Câu 45: The passage has probably been taken from 
A. a scientific chronicle B. a news report 
C. a work of science fiction D. a scientific journal 
Câu 46: She regretfully told him that............ 
A. she left the tickets at home B. she would have left the tickets at home 
C. she would leave the tickets at home D. she had left the tickets at home 
Mha , he would have learned how to read. 
A. Had he been able to go to school as a child 
B. If he could go to school as a child 
C. Were he able to go to school as a child 
D. If he has been able to go school as a child 
Câu 48: The robbers attacked the owner of the house............ 
A. but they appeared with the expensive painting 
B. so they disappeared with the expensive painting 
C. and disappeared with the expensive painting 
D. so that they would appear with the expensive painting 
Câu 49: Having been delayed by heavy traffic,............. 
A. she was unable to arrive on time 
B. her being late was intolerable 
C. it was difficult for her to arrive on time 
D. it was impossible for her to arrive on time 
Can. 300 TA „ he was determined to continue to climb up the mountain. 
A. He felt very tired though B. As he might feel tired 
C. Tired as it was D. Tired as he might feel - 
Đọc kĩ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi cho 
trong từ 51 đến 60. 


DIT 


eret t n 


How men first learnt to ....(51).... words is unknown; in other words, the origi! 
of language is a ....(52)..... All we really know is that men, unlike animals: 
....(53).... invented certain sounds to express thoughts and feelings, actions and 
things so that they could communicate with each other, and that later they agreed 
..„(54).... certain signs, called letters, which could be combined to represent thos? 


208 


.. bly INAH MTV DVVH Khang Việt: 















unds, and which could be written down. These sounds, ....(55).... spoken or 
itten in letters, are called words. Great writers are those who not only have great 
oughts but also express these thoughts in words that ....(56).... powerfully to our 
ds and emotions. This charming and telling use of words is what we call 
erary ....(57)..... Above all, the real poet is a master of words. He can ....(S8).... 
s meaning in words which sing like music, and which by their position and 
so iation can ....(59).... men to tears. We should, therefore, learn to choose our 
ords carefully, ....(60).... they will make our speech silly and vulgar. 


âu 5l: A. create B. invent C. make D. discover 
52: A.story B. mystery C. legend D. secret 
Âu 53: A. whatever B. however C. somehow D. somewhat 
iu 54: A.at B. to C. with D. upon 
iu 55: A.if B. whether C. however D. though 
u56: A. interest B. attract C. appeal D. lure 
u 57: A. work B. style C. form D. prose 
iu 58: A. transmit B. carry C. convey D. transfer 
59; A. move B. break C. take D. send 
u60: A. because B. so C.of D. although 


Doc kĩ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ 
ing từ 61 đến 70. 

“The heart has long been considered to be ....(61).... feelings of love dwell. In 
ye songs throughout the ages, love almost always together ....(62).... the heart. 
heart has continuously been viewed ....(63).... the place where love begins and 
velops. Even the Bible gives ....(64).... to love and the heart. The role of the heart 
love must come from what happens to it when a person feels strongly ....(65).... 
someone. The strong feelings ....(66).... to other person, especially in the early 
ges of a relationship, have the results that the heart starts beating faster and 
zathing starts speeding ....(67)..... According to psychologists, a love relationship 
a situation that ....(68).... a lot of stress and the body reacts to this by getting 
ady. to face the unknown. This has been called the “fight or flight” ....(69)...., 
eting danger by fighting it or running away. So with love, the heart accelerates 


d ....(70).... becomes quick. 


iu 61: A. what B. when C. where D. that 

au 62: A. with B. to C. at D. from 

iu 63: A. as B. as if C. as though D. like 

iu 64: A. quote B. reference C. preference D. citation 

au 65: A. attracted B. attractive C. attract D. attracting 

au 66: A. of B. to C. with D. for 
Wau 67: A. on B. up C. upon D. forward 


209 





Giải nhanh GDBT TN Anh Van — Ng n Min 





Câu 68: A. includes B. involves C. comprises D. arouses 
Câu 69: A. reactor B. reactionary C. reacting D. reaction 
Câu 70: A. inhaling B. exhaling C. breathing D. sweating 


Chon phương án (A hoặc B, C, D) ứng với tit/cum từ có gạch chân can ph 
sửa dé các câu sau trở thành câu đúng. 
Câu 71: Both Mr. and Mrs. Smith are explaining the children the rules of the game 

A B C D 
Câu 72: A child of noble birth, his name was famous among the children in that 
A B C d 
school. 
Câu 73: Unlike many writings of her time, she was not preoccupied with morality, 
A B C D 
Câu 74: You can enjoy a sport without joining in a club or belonging to a team. 
A B C D 
Câu 75: Helen likes to listen to music, to go to the cinema to chat on the phone 
A B c 





and going shopping. 
D 
Câu 76: “I will let you know the answer by the end of this week,” Tom said to Janet. 
A. Tom promised to give Janet the answer by the end of the week. 
B. Tom insisted on letting Janet know the answer by the end of the week. 
C. Tom offered to give Janet the answer by the end of the week. 
D. Tom suggested giving Janet the answer by the end of the week. 
Cáu 77: *Why don't we go out for dinner?" said Mary. 
A. Mary suggested a dinner out. B. Mary requested a dinner out. 
C. Mary ordered a dinner out. D. Mary demanded a dinner out. 
Cáu 78: We've run out of tea. 
A. We didn't have any tea. B. We have to run out to buy some tea. 
C. There's not much more tea left. D. There's no tea left. 
Cáu 79: The sooner we solve this problem, the better it will be for all concerned. 
A. If all concerned are better, we can solve this problem soon. 
B. It would be better for all concerned if we can solve this problem soon. 
C. If we could solve this problem soon, it would be better for all concerned. 
D. If we can solve this problem soon, it will be better for all concerned. 
Câu 80: My friend told me, “If I were you, | would not smoke so much." 
A. My friend prohibited me from smoking so much. 
B. My friend warned me against smoking so much. 
C. My friend advised me not to smoke so much. 
D. My friend suggested not smoking so much. 


210 












.. bly INHH MIV DVVH Khang vie 
HƯỚNG DAN GIẢI 





cau 1: B 





A. /ri' dju:s/ B. /’vfa(r)/ C. /o' pla1/ D. /pa’sweid/ 
Sau 2: A 

ì A. /1n'vento/ B. /fizisist/ C./prezidont/ D. /’propati/ 

> âu 3: A 

“A./'patenƒ1 B. /volan’t1a(r)/ C. / Anda’steend/ D. /reko' mend/ 
^j u4: C 

A. /kon'graet f ule1t/ B. /di' velopmont/ 

- C. /prefo'renJl/ D. /pri "za:votiv/ 

ó u5: C 

A. /1’konomi/ B. /ka’mju:nikert/ 


C. /Ani m'plormont/ D. /pa’tikjala(r)/ 

Âu 6: - Đáp án: D 

= Diễn giải: electrical appliances: thiết bị điện gia dung 

- Các danh từ khác không hợp nghĩa. 

âu 7: - Đáp án: D 

l- Diễn giải: so that là liên từ chỉ mục đích. 

- Các chọn lựa khác sai cấu trúc hoặc sai nghĩa: 

- A: so as + V - to infinitive B và C sai quan hệ ngữ nghĩa. 

-B: unless: néu không thì C: after: sau khi 

âu 8: - Đáp án: B 

—- Diễn giải: to have difficulty (in) doing sth: gặp khó khăn khi làm gì 

âu 9: - Đáp án: D 

= Diễn giải: to toss a coin: tung một dong xu lên sau khi hai bên đã chọn sáp 
oặc ngửa. 

- Các động từ khác không hợp nghĩa. 

i u 10: - Dápán: A 

= Diễn giải: amount of + danh từ không đếm được 
- Trong trường hợp này cụm từ in the diet quy dinh amount phải xác định với the; 
‘ong khi đó the/a number phải đi trước danh từ số nhiều. 
"âu 11: - Đáp án: C 

| - Diễn giải: Dùng may have + past participle: có thé đã (chỉ sự suy đoán về 
lột hành động trong quá khứ). 
" Các chọn lựa khác sai nghĩa: 
_ A: to be + Vto infinitive: (chỉ một việc đúng ra phải làm theo sắp xếp nhưng đã 
hông làm được) 
B: can have + PP: lẽ ra có thể (chỉ một việc có thể làm được nhưng đã không làm) 
211 








iai nhan n n — Ng n Min 


Aun---—-—————Ur———————— Ima gà s s——M 
D: should have + PP: lẽ ra đã nén làm gì (chỉ một việc dáng lé ra phải làm 


nhưng đã không làm) 
Câu 12: - Đáp án: A 
- Diễn giải: consider + V- ing 
Động từ move không có nghĩa khi kết hợp với tân ngữ job. 
Câu 13: - Dap án: A 
- Diễn giải: whereas (conj): ngược lại, trong khi - liên từ chi sự tương phản 
giữa hai ý. 
Các chọn lựa khác không nói lên sự tương phản. 
B: whether (conj): liệu, được hay không (dùng trước một mệnh đề hoặc một 
động từ nguyên thê diễn đạt hoặc hàm ý chọn lựa) 
C: when (conj): khi, lúc 
D: otherwise (conj): nếu không thì 
Câu 14: - Đáp án: C 
- Diễn giải: to be qualified to do sth: có du kiến thức/kĩ năng đề làm gì. 
Câu này cần vị trí của một tính từ ở đây. 
Các chọn lựa khác sai nghĩa: 
A: qualitative (a): định tinh, chat lượng (Tinh từ nay chi đứng trước danh từ). 
B: quality (n): phẩm chất 
D: qualifying là phân từ của động từ qualify (v): đủ tư cách, khả năng. 
Câu 15: - Đáp án: D 
- Diễn giải: catch sight of: nhìn thay/thoang thay bóng 
Các chọn lựa khác không hợp nghĩa. 
A: keep an eye on: canh chừng, trông coi 
B: lose touch with: mắt liên lạc với 
C: pay attention to: chú ý đến 
Câu 16: - Đáp án: C 
- Diễn giải: Dùng thì hiện tai hoàn thành dé chỉ một trải nghiệm lần đầu, chưa 
từng gặp trước đây. 
Riêng D: động từ know là động từ trạng thái không có dạng tiếp diễn. 
Câu 17: - Đáp án: C 
- Diễn giải: to be capable of: có khả năng 
Loại (A, B, D) vì các tính từ này không phù hợp: 
A: to be compatible with: tương hợp 
B: to be suitable for: phù hợp, thích hợp 
D: to be able to: có thể 
Câu 18: - Đáp án: B 
- Diễn giải: Cảm ơn một lời khen tặng, và mời bạn ghé nhà chơi. 
Các chọn lựa còn lại không hợp tình huống. 
212 





cầu 26: - Đáp án: A 








âu 19: - Đáp án: D 
- Diễn giải: need + Ving: mang nghĩa bị động. 
ìu 20: - Dap an: A 
—' Diễn giải: Vị trí của dang bị động. 
'Loại (B, C, D) vi: 
] :ở dang bị động nhưng lệch phép hiệp thi. 
C và D: đều ở dạng tác động. 


- Diễn giải: fade (v): phái màu. 
Cac chọn lựa còn lại (A, B, D) không hợp nghĩa. 
! A: weaken (v): làm cho (ai/cái gi) yéu 


22: - Dáp án: B 

- Diễn giải: influential (a): có ảnh hưởng, có sức thuyết phục 
'H àm ý của mệnh dè phụ cho thấy kết quả của một người có nhiều ảnh hưởng. 
T chon lua khác khóng hop nghia. 

A: deciding (phó tir): có tác dung quyết dinh 
C: effective (a): hiệu quả 
D: creative (a): sáng tao 
Âu 23: - Dap án: B 
k: Diễn giải: That would be great: Tuyệt lắm (đồng ý một cách mạnh mẽ) 
1 Các chọn lựa khác không hợp tình huống. 
âu 24: - Đáp án: D 

- Diễn giải: last (v): kéo dài. 
Cau này cần vị trí của một động từ không cần tân ngữ. 
“Các động từ còn lại (prolong, extend, stretch): vừa không hợp nghĩa vừa cần tân 


gir theo sau. 


A: prolong (v): gia han 

- B: extend (v): mó róng 

" C: stretch (v): kéo dài ra, căng ra 

sâu 25: - Đáp án: D 

-= Diễn giải: charge (v): doi ai trả một món tiên nào đó. 


Loại (A, B, C) vì: 
- A: cost (v): trị giá 
— B: take (v): cam, nam, lay 


_ C: fine (v): phạt tiền (vi vi phạm luật) 


213 


luEE.=:/- 1001742111108 DIS TT 3X !1301 12 4690060)00)1190/4: 0) 1U UIT ET SOLES 


— M 


- Diễn giải: Thông tin ở đầu đoạn 1: Reading to oneself is a modern activity 
which was almost unknown to the scholars of the classical and medieval worlds, 
while during the fi ifteenth century the term “reading” undoubtedly meant 
reading aloud: Đọc thâm một mình là mot hoạt động hiện đại mà hau nhir không 
hè được biết đến đối với các học giả thời cổ điền và thời trung có, trong khi vào 
thé ki 15, nói đến "đọc ” có nghĩa là đọc lớn tiếng. 

Các chọn lựa còn lại (B, C, D) sai nghĩa: 

B: hầu như không có nơi riêng tư để đọc 

C: sự đọc thầm chưa được phát hiện 

D: người ta tìm sự giải trí qua việc đọc 
Câu 27: - Đáp án: D 

- Diễn giải: Dinh nghĩa của commonplace (adj): được sử dụng rộng rãi, pho 
biến, thông dung. 

Các chọn lựa còn lại (A, B, C) sai nghĩa. 

Câu 28: - Đáp án: D 

- Dién giải: Thông tin ở câu 2 đoạn 2: Examinations of factors related to the 
historical development of silent reading have revealed that it became the usual 
mode of reading for most adults mainly because the tasks themselves changed in 
character: Sw khao sát các yếu tő liên quan đến sự Phát triển có tính lịch sử của 
việc doc thâm cho thấy rằng doc thám đã trở thành lỗi đọc thông dung doi với da 
ső người lớn vì bản thân việc đọc đã thay đổi về bản chát. 

Các chọn lựa khác sai ý. 
Câu 29: - Đáp án: C 

- Diễn giải: Thông tin ở đầu đoạn 3: The last century saw a steady gradual 
increase in literacy and thus in the number of readers. As the number of readers 
increased, the number of potential listeners declined and thus there was some 
reduction in the need to read aloud: Thế ky vừa qua chứng kiến môt sự gia tang 
đều đặn của sự biết chữ. Khi số nguoi biét doc tăng, số người nghe đọc tiềm năng 
giảm bót và do vậy nhu cau đọc lớn tiếng cũng giảm đi. 

Các chọn lựa còn lại (A, B, D) sai nghĩa: 

A: giảm nhu cầu đọc lớn tiếng 

B: sự phát triển của thư viện 

D: giảm số người nghe 
Câu 30: - Đáp án: B 

- Diễn giải: Thông tin ở câu cuối đoạn 4: However, whatever its virtues, the 
old shared literacy culture had gone and was replaced by the printed mass 
media on the one hand and by books and periodicals for a specialized 
readership on the other: Tuy nhiên, dù lợi ich của việc đọc là gì di nữa, thì cái 
nên văn hóa chia sẻ tri thức của ngay xưa Cũng. đã biến mat và bị thay thé bởi một 
bên là báo chí và một bên là sách vở và các ấn phẩm định kỳ dành cho các độc 


214 





























‚chuyên ngành. 
( Các chọn m "T lai de C, D) sai MEA 


1 31: - Dáp án: B 
s pien giái: vie Số em giả có Ed han MỊN Q vé một ngành kiến thức riêng biệt. 


t ng sk , x ` 

C: một yêu cầu đối với số độc giả thuộc một ngành kiên thức đặc thù. 

D: lượng sách phải đọc dành cho các nhà chuyên môn. 

âu 32: - Đáp án: D 

D Diễn giải: D - đọc cho một số thính giả nghe. 

Các chọn lựa còn lại (A, B, C) sai nghĩa: 

: tham gia vào một budi thử giọng. 

B: giỏi nghệ thuật nói trước công chúng. 

C: quan tâm đến ngôn ngữ nói. 

âu 33: - Đáp án: A 

'~ Diễn giải: the inappropriate reading skills: ki năng đọc không phù hợp. 

“Các chọn lựa còn lại (B, C, D) đều là những yếu tố cham dit tồn tại của nền văn 
a chia sẻ tri thức của thời xưa: 

B: các phương tiện truyền thông đại chúng 

- €: sự đa dạng của tài liệu đọc 

D: số độc giả chuyên ngành 

âu 34: - Đáp án: B 

|- Diễn giải: Sự suy giảm việc đọc lớn tiếng hoàn toàn là do tác dụng làm 
hiển người khác của nó. 

“Các chon lựa còn lai (A, C, D) déu đúng y bài văn: 

LA: viéc doc lón tiéng phó bién vào thói xua hon thói nay. 

-C: sự thay dói thói quen đọc một phần là do những thay đổi vé xã hội, văn hóa 
a công nghệ. 

D: không phải tất cả án phẩm đều thích hợp để đọc lớn tiếng. 

câu 35: - Đáp án: B 

- Diễn giải: Tác giả có giải thích thói quen đọc đã thay đổi như thế nào. 

! Các chon lua cón lai (A, C, D) sai y bài vàn: 

A: chüng minh các phuong pháp doc dà cài tién. 

C: thay đổi thái độ của moi người dói với việc đọc. 


D: khích lệ sự phát triển việc đọc. x 





Ti no  .=ằẶ. ..——_———————SS 


Câu 36: - Đáp án: B 

- Diễn giải: B. Mat trời hiện dang ở giãa chừng sự tôn tại của nó như là mor 
anh ti hon mau vang. 

Thông tin ở câu hai đoạn 1: The Sun has existed in its present state for about 
four billion six hundred million years...Mát trời ton tại trong trạng thái hiện tại 
cua nó đã 4 ti 6 trăm triệu năm nay...va ở câu 2 đoạn 2: About five billion years 
from now, the core of the Sun will shrink and become hotter: C. hing 5 tỉ nàn, 
nữa, lối của mặt trời sẽ co rút lại và trở nên nong hon. 

Các chọn lựa còn lại (A, C, D) sai ý bài văn: 

A: mặt trời đã tòn tại 10 tỉ năm rồi. 

C: sẽ tiếp tuc là một anh tí hon màu vàng thêm 10 tỉ năm nữa. 

D: đang nhanh chóng thay đổi kích cỡ và độ sáng. 

Cau 37: - Đáp án: B 

- Diễn giải: B. Giai đoạn thứ nhất của tién trình trở thành một gã không tỏ 
mau do. 

Thông tin ở đoạn 2: About five billion years from now, the core of the Sun will 
shrink and become hotter...: Clumg 5 ti năm nữa, lõi của mặt trời sẽ co rút lại và 
trở nén nóng hơn. Các giai đoạn tiếp theo: Nhiệt độ bé mặt giam hạ. Nhiệt độ cao 
hơn ở tâm sẽ đây nhanh tóc độ các phan ting nhiệt hạch. Các ving bé mặt sẽ giãn 
nở chừng 35 triệu dặm, tức bằng khoảng cách từ mặt trời đến Sao Kim, ngói sao 
gan mát trời nhất. Mặt trời khi dy là một gã không lỗ mau đỏ. 

Các chọn lựa còn lại (A, C, D) sai ý bài văn: 

A: lõi mặt trời nguội di và sử dụng ít nhiên liệu hơn 

C: sẽ phát ra những lượng khí không lỗ 

D: bé mặt nóng hon và co rút lại 
Cáu 38: - Dáp án: A 

- Diễn giải: Thông tin ở câu cuối đoạn 2: Temperatures on the Earth will 
become too high for life to exist: Nhiệt độ trên trái đất sẽ trở nên nóng dén mic si 
sóng không thé tón tại. 

Các chon lua cón lai (B, C, D) sai y bài văn: 

B: khí quyén trái dát bi nuót chửng vi mặt trời phinh to. 

C: khí quyền trái đất đóng băng và rắn lại. 

D: khí quyền trái đất gần như bị hủy diệt vì các vụ nỗ nova. 
Câu 39: - Đáp án: C 

- Diễn giải: Thông tin ở câu đầu đoạn 3: Once the Sun has used up its 
thermonuclear energy as a red giant, it will begin to shrink: Sau khi mặt trời, lúc 
nay là một gã không là màu đỏ, dùng hết năng lượng nhiệt hạch của nó, nó sẽ bái 
dau teo nhỏ lai. 

Các chon lựa còn lại (A, B, D) sai ý bài văn. 


216 








_Cty TNHH MTV DVVH Khang viet 





















Âu 40: - Đáp án: B 

E Diễn giải: Thông tin ở câu cuối đoạn 3: The Sun may throw off huge 
punts of gases in violent eruptions called nova explosions as it changes ffo m 
red giant to a white dwarf: Mặt trời có thé phát ra những lượng khí không jj 
go từng dot phun trào dữ dội gọi là các vụ nồ nova khi nó thay doi từ một 
ong lô màu đỏ thành một anh tí hon màu trắng. 
Các chọn lựa còn lại (A, C, D) sai ý bài van. 

iu 41: - Đáp án: C 

- Diễn giải: Thông tin ở câu 2 đoạn 3: After it shrinks to the size Of the 
pth, it will become a white dwarf star: Sau khi mặt trời teo lai bằng kích thước 
i dat, no sẽ thành một anh tí hon mau trắng. 

ở phần sau câu cuối đoạn 1: eand is thousand of times larger than the 
«và hiện nay lớn hơn trái dat hàng nghìn lân. 

chọn lựa còn lại (A, B, D) sai ý bài văn: 

A: trở thành một hành tỉnh nguội và có thé cư trú được 

3: bang kích thước Sao Kim 

có đường kính chừng 35 triệu đặm 

1 42: - Đáp án: B 

- Diễn giải: Thông tin ở câu đầu đoạn cuối: After billions of years as a white 
rf, the Sun will have used up all its fuel and will have lost its heat. Such a 
ds called a black dwarf: Sau hàng tỉ năm làm một anh tí hon màu tráng, mát 
E dimg hét nhión liệu của nó và mát hết nhiệt. Một ngôi sao như thé goi là 
‘anh tí hon màu den. 

là ở phần sau câu cuối đoạn 1: ... and is thousand of times larger than the 
th... và hiện nay lớn hơn trái dat hang nghìn lân. 

chọn lựa còn lại (A, C, D) sai ý bài văn: 

i! vùng bé mặt giãn nở lớn 

: tiến gần lại trái đất 

: lõi trở nên nóng hơn 

43: - Đáp án: A 

- Dién giải: Thông tin ở câu 3 đoạn cuối: After the Sun has become a black 
f, the Earth will be dark and cold: Sau khi mat trời trở thành một anh tí hon 
đen, trái dat sẽ tối đen và lạnh leo. 

ác chon lựa còn lại (B, C, D) sai y bài văn. 

44: - Dap án: A 

Điễn giải: Bài văn nhằm mục đích mô tà các giai đoạn mà mặt trời sẽ kinh 
chứ không phải: 

? bàn vé các điều kiện trên trái đất trong tương lai xa hơn 

t cảnh báo moi người về những hiểm họa đến từ mặt trời 

? dua ra một giả thuyết về những ngôi sao khổng lồ màu đỏ 


gd 


) 
J. 


217 


Giải nhanh CDBT TN Anh Văn ~ Ngô Văn Minh 
Câu 45: - Đáp án: D 
- Diễn giải: Bài văn có thể được trích từ một tạp chí khoa học, chứ không phải: 
A: một biên niên sử khoa học 
B: một bản tin 
C: một truyện khoa học viễn tưởng 
Câu 46: - Đáp án: D 
- Diễn giải: 
Hợp thì với thì quá khứ hoàn thành vì lúc nói với vẻ hối tiếc thì đã bỏ quên vé ỡ 
nhà rồi. : 
Các chọn lựa khác sai cách dùng thì. 
Câu 47: - Đáp án: A 
- Diễn giải: Câu này có dạng của câu điều kiện loại III. Trong mệnh dé If, khi 
từ Jf được giản lược thi sẽ có hiện tượng đảo ngữ xảy ra: động từ had được dao ra 
trước chủ ngữ và trật tự ngữ pháp của câu không thay đôi. 
Có ba dạng động từ có thé đảo ra đầu câu dé thay cho liên từ ZF: 
- had (thì quá khứ hoàn thành) 
- were (câu điều kiện loại II) 
- should (câu điều kiện loại I). 
Các chọn lựa khác sai loại điều kiện. 
Câu 48: - Đáp án: C 
- Diễn giải: Dùng liên từ “and” diễn tả y song hành. Trong trường hợp này, nó 
kết nối hai hành động trong câu với nhau. 
Ba liên từ còn lại chỉ mối quan hệ ý tưởng không phù hợp: 
A: but: nhưng (diễn tả ý trái ngược) 
B: so: vì vậy (dùng dé kết luận) 
D: so that: dé (chỉ mục đích). 
Cau 49; - Dap an: A 
- Diễn giải: Chủ ngữ của cum phân tir (Participle Phrase) và chủ ngữ cua 
mệnh đề theo sau phải là cùng một người. 
Câu 50: - Đáp án: D 
- Diễn giải: Tính từ + AS đưa ra đầu câu để thay cho mệnh đề phụ với 
(Although. 
Các chon lựa còn lai (A, B, C) sai cấu trúc hoặc ngữ nghĩa: 
A: Though ở vị trí giữa hoặc cuối câu là một trạng từ mang nghĩa tuy nhiên 
B: 4s (vì) chỉ lý do 
C: lệch chủ ngữ (it) 
Câu 51: B. invent (v): sáng chế ra cái chưa hé có trước đó. 
Các chọn lựa còn lại không hợp nghĩa. 
A: create (v): tạo ra 


218 





































1 Cty TNHH MTV DVVH Khang Viêt - 
: make (v): làm, sản xuất, chuẩn bi(cái gì) 
: discover (v): khám phá 

52: B. mystery (n): sự huyền bí, điều bí án. Danh từ này phù hợp với ngữ 
1 có “unknown” trong câu trước. 

ác đáp án (A, C, D) không phù hợp nghĩa: 

; story (n): câu chuyện 

. legend (n): truyén thuyét 

: secret (n): điều bí mật 

53: C. somehow: (adv) bang cach nao do - hợp nghĩa Với ý của các câu 
b; con người phát minh ra từ ngữ nhu thé nào là một bí an. 

ác từ còn lại không hợp nghĩa: 

į whatever: bat kể cái gì, bất cứ thứ gì 

: however: tuy nhiên 

somewhat: có phan 

54: D. u pon; agree upon: nhát trí vé 

55: B. whether; whether ....or: dit (thế này) hoặc (thé kia). 


57: B. style di kèm với literary: văn phong. 
58: C. convey meaning: truyền đạt một ý nghĩa. 


60: : C. or: nếu không thi...(lién từ hàm y chọn lựa) 
a lién tir con 'ý vài hợp ngahias: 


to be/feel attracted to sb: cam thay bị thu hút bởi ai. 
oai (B, C, D) vi: 

: attractive (a): có sức hap dẫn, thích thú 

2: attract (v): thu hút, hap dan 

: “attracting” là “gerund” của động từ “attract” 

66: C. for; feelings for sb: tình cảm dành cho ai 

167: B. up; fo speed up: tang toc 

168: B. involves: /ién can dén/hàm chứa. 

a dóng tir cón lai khóng hop nghia. 

; include (v): bao góm 

2: comprise (v): bao góm 

D: arouse (v): đánh thức ai tỉnh ngủ 

219 








iái nhan nh Van — Ngõ Van Mi - 
Câu 69: D. reaction (n): phản ứng, hành động. Vị trí ở đây cần một danh từ. Các động từ khác không hợp nghĩa. 

Loại (A, B, C) vì: âu 78: - Đáp án: D 
A: reactor (n): lò phản ứng hạt nhân (không hợp nghĩa) 1 


B: reactionary (a): phàn dóng 


C: reacting là phán từ của động từ react: phản ứng âu 79: - Đáp án: D 

Câu 70: C. breathing (n): hơi tho/nhip thở. /- Diễn giải: “Nếu có thể giải quyết sớm van dé này thì sẽ tốt hơn cho tat cả 
Ba từ còn lại không hợp nghĩa: ing người liên quan”. 
A: inhaling là gerund của động từ inhale: thở vào/hít vào "Các chon lựa khác lệch nghĩa: 
B: exhaling là gerund của động từ exhale: thở (cái gì) ra ‘A: Nếu tat cả những người liên quan mà tốt hơn/mạnh khỏe hơn, thì chúng ta có 
D: sweating là gerund của động từ sweat: toát mô hôi giải quyết sớm vấn đề này. 

Câu 71: - Đáp án: D B: sai dạng động từ của mệnh dé chính câu điều kiện loại I: (will be thay vi 
- Diễn giải: Sai trật tự từ. jl id be) 
Cấu trúc: to explain sth to sb: gidi thích điều gì cho ai C: là câu điều kiện loại II để giả định, trong khi tình huống nói đến một khả 
Sửa lại: explaining the children the rules of the game —> explaining the rules n 

of the game to the children. 80: - Đáp án: C 

Câu 72: - Đáp án: B Diễn giải: If | were you, I would......là cách khuyên bảo lịch sự/nhẹ nhàng. 
- Diễn giải: Người mới thuộc dòng dõi quí tộc, cái tên thì không chọn lựa khác lệch nghĩa: 
Sửa lại: his name —/re (was famous)... "cám đoán; B: canh bao; D: dé nghi 

Cau 73: - Dap an: A 
- Diễn giải: Các nhà văn cùng thời, chứ không phải các tác phẩm 1 DÉ THI TUYÉN SINH CAO DÁNG NÀM 2008 
Site lội; puniting. my Weitere . . MÓN: Tiếng Anh; Khối: D - Mã dé thi 529 


Câu 74: - Đáp án: C 

- Diễn giải: Trong trường hop này, không cần giới từ in sau động từ join 

to join a club/the army: gia nhập một câu lạc bộ/nhập ngũ 

Sửa lại: in —> 

So sánh: 

to join (sb) in doing sth: cùng làm chung với ai một việc gi 

to join in a song/the laughter: cùng hat với/cùng cười theo những người khác. 
Cau 75: - Dap an: D 

- Dién giải: song song: tat cả phải là các cum nguyên thé có (o. 

Sửa lai: going shopping — fo go shopping 
Cáu 76: - Dáp án: A 

- Diễn giải: will với ngôi thứ nhất dùng dé hứa hen. 

Các chọn lựa còn lại không hợp nghĩa với câu cho sẵn: 

B: insist (v): khăng khăng/nhất mực 

C: offer (v): đề nghi/ngo ý 

D: suggest (v): đề nghị/gợi ý 
Câu 77: - Đáp án: A 

- Diễn giải: Why don't we....? là cách nói dé dé nghi, gợi ý, xài giục hoặc rủ rê- 


Thời gian làm bài; 90 phút 


ọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau: 
iu 1: ....entering the hall, he found everyone waiting for him. 
7 B. During C. With D. At 
âu 2: - “......detective stories?” 
| - “In my opinion, they are very good for teenagers.” 
A. How about B. What do you think about 
C. Are you fond of D. What do people feel about 
âu 3: The window was so high up that......I could see was the sky. 
- A. only B. all C. thus D. just 
âu 4: The ....reason why I don't want to move is that I’m perfectly happy here. 
- A. large B. main C. big D. great 
âu 5: If you are not Japanese, so what....are you? 
- A. nation B. national C. nationality D. nationalized 


221 





220 


TT KA AOA T EN NN ENE ENEAN GOTA S a 


Câu 6: - “Would you mind lending me your bike?” 


ee » 
eee geen hh 


A. Yes, let’s B. Yes. Here it is 

C. Great D. Not at all 
Câu 7: Don’t worry. He'll do the job as ....as possible. 

A. uneconomically B. economic 

C. economically D. economizing 
Câu 8: It was not until she had arrived home....... 

with the doctor. 

A. that she B. she C. and she 
Câu 9: He looks thin, but ....he is very healthy, 

A. also B. practically C. consequently D. actually 
Câu 10: Can you keep calm for a moment? You ....noise in class! 

A. have always made B. are always made 

C. always make D. are always making 
Câu 11: I’ve just been told some 

A. astonishment 
Cáu 12: If people 

much work to do. 

A. looked B.shouldlook C. have looked 
Câu 13: I would really....your help with this assignment. 

A. thank B. respect C. take 
Cau 14: Be.....with what you have got, Mary. 

A. interested B. satisfied C. humorous 
Câu 15: Take the number 5 bus and get......at Times Square. 


remembered her appointment 


D. when she had 


"EM news. 


B. astonish C. astonished D. astonishing 


dd after their houses properly, the police wouldn't have so 
D. look 


D. appreciate 


D. suspicious 


A. off B. outside C. down D. up 
Câu 16: The manager had his secretary.....the report for him. 
A. to have typed B. type C. typed D. to type 


Câu 17: - “Has an announcement been made about the eight o'clock flight to 
Paris?" 


[11 33 
. 


A. Sorry, I don't 
C. I don't think that 


B. Yes, it was 


D. Not yet 
Câu 18: He arrived late, .....was annoying. 
A. it B. what C. that D. which 
Câu 19: I....this letter around for days without looking at it. 
A. carry B. have been carrying 


C. am carrying D. will be carrying 
Câu 20: They would.....go by air than travel by train. 


A. better C. prefer 
222 


B. always D. rather 

























Gly INHH MTV DVVH Khang Việt. 
Doc kĩ đoạn văn sau và chon phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho 
ĝi câu từ 21 dén 30. 

- At the beginning of the nineteenth century, the American educational system 
as desperated in need of reform. Private schools existed, but only for the very 
sh. There were very few public schools because of the strong sentiment that 
ildren who would grow up to be laborers should not “waste” their time on 
lucation but should instead prepare themselves for their life's work. It was in the 
ce of this public sentiment that educational reformers set about their task. Horace 
bi n, probably the most famous of the reformers, felt that there was no excuse in 
epublic for any citizen to be uneducated. As Superintendent of Education in the 
te of Massachusetts from 1837 to 1848, he initiated various changes, which were 
N matched in other school districts around the country. He extended the school 
ar from five to six months and improved the quality of teachers by instituting 
cher education and raising teacher salaries. Although these changes did not 
ng about a sudden improvement in the educational system, they at least 


sreased public awareness as to the need for a further strengthening of the system. 


A. The Beginning of Reform in American Education 

B. Nineteenth — the Century of Reform 

Z, A Fight for Change 

D. American Education in the Beginning of the 19" Century 

u 22: The passage implied that to go to a private school, a student needed 
A. a high level of intelligence 
C. a lot of money 


B. a strong educational background 
D. good grades 

Âu 23: The word “desperately” in the passage mostly means............... 

A. obviously B. urgently C. completely 


D. wants to emphasize how much time is wasted on education 
iu 25: According to the pa$sage, Horace Mann wanted a better educational 
'System for Americans because............. 
A. Massachusetts residents needed something to do with their spare time 
B. education at the time was so cheap 
C. all citizens should be educated in a republic 
D. people had nothing else to do except go to school 


N 
N 
G2 


Giải nhanh CDBT TN Anh Văn - Ngô Văn Minh 
Câu 26: The word “reformers” in the passage mostly means............. 
A. people who try to change things for the better 
B. people who believe that education is wasted 
C. people who really enjoy teaching 
D. people who work for the government 
Câu 27: The word “citizen” in the passage mostly means............ 
A. a person who lives in a particular city 
B. a person who works in a particular place 
C. a person who works, especially one who does a particular kind of work 
D. a person who has the legal right to belong to a particular country 
Cáu 28: From 1837 to 1848, Horace Mann............. 
A. raised money for the educational development in Massachusetts 
B. managed education in the state of Massachusetts 
C. funded many projects to improve the educational system for Americans 
D. worked as a headmaster in a school in the state of Massachusetts 
Cáu 29: According to the passasge, which sentence is NOT TRUE? 
A. Horace Mann suggested schools prepare children for their life's work. 
B. Horace Mann was a famous US educational reformer. 
C. Horace Mann brought about changes in many schools in the United States. 
D. Horace Mann began raising teachers’ salaries. 
Cáu 30: According to the passage, which of the following is a change that Horace 
Mann instituted? 
A. Increased pay for the students. 
B. The matching of other districts’ policies. 
C. Better teacher training. 
D. The five — month school year. 


Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) ứng với từ có phan gach chán phat ám 
khác với ba từ con lại trong môi câu sau: 
Câu 31: A. writer B. final 
Câu 32: A. cleared B. threatened 


D. widow 
D. managed 


C. ivory 
C. passed 


Chon nhóm từ hoặc mệnh dé thích hop (ứng với A hoặc B, C, D) dé hoàn 
thành mói cáu sau. 
Câu 33: John constributed fifty dollars, but he wishes he could contribute... 

A. another fifty B. one other fifty dollars 

C. more fifty dollars D. the same amount also 
Câu 34: He agreed to sign the contract.... 

A. because he didn't know hew much about that company's director 


224 




















In. although he didn't know much about that company 
C. so he didn’t know much about that company 

D. in spite he knew much about it 

âu 35: ....., they would have had what they wanted. 


D. Had they arrived at the fair early 

iu 36: There were two small rooms in the beach house,...... served as a kitchen. 
A . smallest of that B. the smaller of which 

IC. the smaller of them D. the smallest of which 

iu 37: John's score on the test is the highest in the class. He 
. must have studied very hard B. should study very hard 

. must have to study well D. should have studied all the time 


at ich to make a flame. But it was not long ago that there were no such things as 
itches or lighters. To make fire, it was necessary to strike a piece of iron on flint 
i sparks to ignite some tinder. If the tinder was damp, or the flint old, you had to 
irrow some fire from a neighbour. 
e do not know exactly when or how people first used fire. Perhaps, many ages 
o, they found that sticks would burn if they were dropped into some hole where 
lted lava from a volcano lay boiling. They brought the lighted sticks back to 
ake their fire in a cave. Or, they may have seen trees catch fire through being 
ruck by lightning, and used the trees to start their own fires. 
Gradually people learned they could start a fire without traveling far to find 
es. They rubbed two pieces of wood together. This method was used for 
0usands of years. When people became used to making with which to cook food 
d stay warm at night, they found that certain resins or gums from trees burnt 
nger and brighter. They melted resins and dipped branches in the liquid to make 
rches that lit their homes at fight. Iron stands in which torches used to be fixed 
1 still be seen in old buildings of Europe. 
There was no lighting in city streets until gas lamps, and then electric lamps 
ere installed. Boys ran about London at night carrying torches of burning 
laterial. They were called torch boys, or link boys, and earned a living by guiding 
isitors to friends’ houses at night. 


pi 225 


For centuries homes were lit by candles until oil was found. Even ther 
lamps were no more effective than a cluster of candles. We read abou 
splendors and marvels of ancient palaces and castles, but we forget that they 
have been gloomy and murky places at night, 


1. oil 
t the 
must 
Câu 38: The word “lighter” in the passage mostly means ......... 
A. a hot bright stream of burning gas that comes from something that is on fire 
B. a small device that produces a flame for lighting cigarettes, etc. 

C. a device that uses electricity, oil or gas to produce light 

D. the energy from the sun, a lamp, etc. that makes it possible to see things 


Cáu 39: To make a fire in times just before the advent of matches, it was essentj 


al 
to have access to 


EI 


A. a burning fire or to possess iron B. a magnifying glass 
C. a burning fire or to possess flint D. flint, iron and dry tinder 
Cáu 40: The first fire used by people was probably obtained 
A. from heat or fire caused by nature B. by rubbing wood together 
C. from the sun's heat through glass D. by striking iron against flint 
Cáu 41: Torches for lighting were made from 
A. the wood of gum trees B. iron bars dipped in melted resins 
C. tree branches dipped in melted resins D. wooden poles dipped in oil 
Cáu 42: Before the electric lamp was invented 
A. oil lamps and then candles were used 
B. people did not use any form of lighting in their houses 
C. candles and then oil lamps were used 
D. candles and oil lamps appeared about the same time 
Câu 43: The word “splendors” in the passage mostly means 
A. things that fill one with surprise and admiration 
B. wonderful things that have been achieved 
C. places where a lot of people go on holiday 
D. the beautiful and impressive features of a place 
Cáu 44: Which sentence is NOT TRUE according to the passage? 
A. We can make a fire by striking a piece of iron on flint to ignite some tinder. 
B. A world is impossible without gas or electricity. 
C. Matches and lighters were invented not long ago. 
D. We know exactly when and how people first used fire. 
Câu 45: The word “gloomy” in the passage mostly means 
A. containing a lot of white 
B. totally covered with darkness 
C. badly lit in a way that makes one feel sad 
D. full of light;-avimg tie Tiatürat Tight of day 
226 


eet tmn 


rtr  á 





Cty TNHH MTV DVVH Khang Viét 














|. Gas lighting B. Electric lighting 
C. No lighting at all D. Oil lighting 
(47: The best title- for the passage could be 
A. The Advantages of Candles 

3. Fire: Discovery and Uses 

5, Different Types of Lamps 

D. Prehistoric People and Fire 


hon phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhán vào âm 
206 vi tri khác với ba từ còn lại trong mỗi câu. 

: A. process B. factor 

: A. possession B. politics 

: A. authority B. mathematics 


C. receive 
C. refusal 
C. particular 


D. proper 

D. decision 

D. community 
hon phương án (A hoặc B, C, D) ứng với tit/cum từ có gạch chán cán phải 
dé cúc câu sau trở thành câu ding: 


|51: Due of the government's policy, some farming areas have been abandoned 
n A^ B C 





A B erigi 
1 53: It is time the government helped the unemployment to find some jobs. 
A B C D 
b. My mother doesn't care how much does the washing machine cost 
r A B 
ecause she is going to buy it anyway. 
IC D 
155: The British national anthem, calling “God Save the Queen”, was a 

A B G 

traditional song in the 18" century. 


D 


0c ki đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho 
'chó trồng từ 56 đến 65. ' 

round the age of sixteen, you must make one of the biggest decisions of your 
“Do | stay on at school and hopefully go on to university ....(56)....? Do I leave 
start work or begin a training ....(57)..... 

he decision is yours, but it may be ....(58).... remembering two things: there is 
e unemployment ....(59).... those who haven't been to university, and people 
? have the right ....(60).... will have a big advantage in the competition for jobs. 


227 
' . 







































Giải nhanh CDBT TN Anh Văn - Ngô Văn Minh 





Âu A. carefully B. unexpectedly C. gradually D. little 
âu 74: A. number B. way C. figure D. amount 
âu 75: A. request B. forbid C. prevent D. require 


If you decide to go ....(61).... into a job, there are many opportunities for training 
Getting qualifications will ....(62).... you to get on more quickly in many careers 
and evening classes allow you to learn ....(63).... you earn. Starting work and taking 

a break to study when you are older is ....(64).... possibility. In this way, you a 
save up money for your student devi as well as ....(65).... practical wor, 
experience. 


Chon phương án đúng (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gan nhất với 
ái câu cho săn sau đây. 


âu 76: Before we can judge a government's success, we have to decide the 


Câu 56: A, later B. former C. after D. past 
Cáu57: A. course Bi School Cdi D'elass criteria, such as unemployment, defense, or taxation. 
Câu 58: " A usefül B. important C:nebéssary Worth A. uh cannot junge a d pony ai first deciding the relevant 
Câu 59: A. between B. through C. among D. of D n TE t Urs Mgr api a T hicl 
Chaba: herons B. skills bag B11 B. p ites HỆ ri ti uid taxation are the criteria upon which we can 
A | t ' a government’s succ 
Câu 61: X A. instant B. straight C. just D. direct judge a g : . 
Câu 62: A . We should judge a government's success on the basis of the following 
âu 62: A. give B. make C. help D. let teria: | t. def d taxati 
Fi liêu Adel A 4 penne ni et "ne = criteria: unemployment, defense and taxation. 
Cáu 64: T | B. i ] net D. We cannot decide on criteria on unemployment, defense and taxation unless 
bs d js Li RA C. another D. also "we have judged a government's success. 
a H ; i i l i mM 1 f ; 
" TT nh ESSI C. doing D. getting iu 77: Because she was irritated by her husband's lack of punctuality, she left him. 


A. Being irritating by her husband's lack of punctuality, she left him. 
B. Irritated by her husband, she punctually left him. 

(C. Irritating with her husband's lack of punctuality, she left him. 

D. She left her husband because of her irritation with his lack of punctuality. 
Âu 78: She usually drinks a glass of milk before going to bed every night. 

A . She used to drink a glass of milk before going to bed every night. 

B. She is used to drinking a glass of milk before going to bed every night. 
C. She is used to going to bed before drinking a glass of milk every night. 
D. She gets accustomed to a glass of milk before going to bed every night. 
Âu 79: We were all surprised when she suddenly came back. 

A. All of us were amazing to see her come back. 

B. The fact that we were surprised made her come back. 

-.C. All of us found it surprising that she suddenly came back. 

_D. She was surprised, coming back suddenly. 

Âu 80: I can't help feeling worried about Tom. 


Doc ki đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho 
mỗi chỗ trắng từ 66 đến 75. 


Everyone wants to reduce pollution. But the pollution problem is ....(66)... 
complicated as it is serious. It is complicated ....(67).... much pollution is caused by 
things that benefit people. ....(68)...., exhaust from automobiles causes a large 
percentage of air pollution. But the automobile ....(69).... transportation for millions 
of people. Factories discharge much ....(70).... the material that pollutes the air and 
water, but factories give employment to a large number of people. 

Thus, to end ....(71).... greatly reduce pollution immediately, people would have 
to ....(72).... using many things that benefit them. Most of the people do not want to 
do that, of course. But pollution can be ...(73)... reduced in several ways 
Scientists and engineers can work to find ways to lessen the ....(74).... of pollution 
that such things as automobiles and factories cause. Governments can pass an 
enforce laws that ....(75).... businesses and traffic to stop. or to cut down on certain 
polluting activities. 


Câu 66: A. less B. like C. as D. more A. I cannot help Tom stop worrying. 

Câu 67: A. while B. because C. so D. though | B. I don't worry about Tom. 

Câu 68: A. Like B. Such as C. Specific D. For exampi« ' C. I find it impossible not to worry about Tom. 
Cáu 69: A. provides B. takes C. carries D. affords - D. I can do nothing to help Tom. 

Cáu70: A. of B. about C. with D. for 

Sâu 7l: A.or B.and C. as well D. then 

Câu 72: A. stop B. go on C. start D. continue 


228 229 


HƯỚNG DAN GIẢI 


Câu 1: - Dap án: A 

- Diễn giải: On + gerund để thay cho một mệnh đề when: When he entere 
the hall, .... 

Ba chon lựa còn lại không phù cau trúc. 
Câu 2:- Đáp án: B 

- Diễn giải: “What do you think about detective stories?”: Ban nghi gi vệ 
truyện trinh tham? 


d 


Day là câu hỏi về ý kiến, phù hợp với câu trả lời đã cho sẵn: /n my opinion, ... 
(theo tói....) 
Ba chọn lựa còn lại không hợp nghĩa. 
A: How about? Về van đề ....? 
Cau 3:- Dap an: B 
- Diễn giải: all từ liên kết để tạo mệnh đề danh ngữ (noun clause) làm chủ ngữ 
cho động từ was. Ba chọn lựa còn lại sai cấu trúc. 
Câu 4:- Đáp án: B 
- Diễn giải: main reason: nguyén nhan chinh 
Cau 5:- Dap an: C 
- Diễn giải: nationality (n): quốc tịch 
Vị trí của từ trong câu này cần một danh từ phù hợp nghĩa. 
Loại: 
A: nation (n): quốc gia - không hợp nghĩa 
B: national (a): thuộc về quốc gia 
D: nationalized (v): quốc hữu hóa 
Câu 6:- Đáp án: D 
+ “Would you mind lending me your bike?”: Phién ban cho tôi mượn chiếc xe? 
- Diễn giải: Not at all: Không có gì: Đây là cách nói bày tỏ sự sẵn lòng trước 
một yêu câu lịch sự. 
“Not at all.”: Không có gi 
Ba chọn lựa còn lại không hợp nghĩa. 
Câu 7: - Đáp án: C 
c He'll do the job as economically as possible: Anh áy sẽ làm việc ay với mức 
tiet kiệm tôi da. 
- Diễn giải: Vị trí của từ trong câu cần một trạng từ đẻ phù hợp với động từ 
thường “do” đã cho. 
Loại: A: uneconomically (adv): không tiết kiệm (không phù hợp nghĩa) 


230 



















B: economic (n): kinh té i 

D; economizing (phân tir): sai cau trúc 

âu 8:- Đáp án: A j pei 
+ Diễn giải: That là liên từ có định trong câu trúc nhân mạnh với P ngữ già 
Tt: (It + be + cum tù/mệnh dé được nhấn mạnh + THAT + ménh dé) 

- Ba chon lựa còn lai thiếu hoặc sai liên từ. 

âu 9:- Đáp án: D 

~ Diễn giải: actually (adv): quả thật 

Trang từ này phù hợp với ngữ cảnh và liên từ tương phan but. 

I ác trang từ khác không hợp nghĩa. TT 

‘A. also: cing; B. practically: háu như, C. consequently: hậu quả là 

ju 10:- Đáp án: D l 
—— Điễn giải: Thì hiện tại tiếp diễn + trạng từ tần suất lón (a/ways): dùng dé 


ju 11:- Đáp án: D 

Diễn giải: ADJ + N. Câu văn cần vị trí của một tính từ. 

"astonishing (a): kinh ngạc - V-ing làm tính từ, chỉ tinh chat của sự vật/sự việc. 

Loại: A: astonishment (n): sự kinh ngạc 

| B: astonish (v): láy làm kinh ngac 

1 C: astonished (a): kinh ngạc - tính từ chi tâm trang của con người 

âu 12:- Đáp án: A 

- Diễn giải: Cấu trúc của câu điều kiện loại II: 

i f clause (QKÐ, to be —> were cho tát cà các ngôi) + main clause (S + 

iuld/would + Vnguyên) 

iu 13:- Đáp án: D | 

'- Diễn giải: appreciate (v): cam kích. Từ này hợp nghĩa với ngữ cảnh: cảm 

ich sự giúp đỡ. 

“Loại: A: to thank for something: cảm ơn vé 

B: respect (v): tôn trọng 

C: take (v): cam, nam, lay 

âu 14:- Dap án: B 

- Diễn giải: to be satisfied with: (hóa man 

f Loại: A: to be interested in: thích 

| C: to be humorous: hài hước 

1 D: to be suspicious of: nghi ngờ 

“Au 15:- Dap an: A ors 
- Diễn giải: Lên xe buyt/tàu lửa giới từ là on; xuống xe buyt/tau lửa giới từ là 

ff. Các giới từ khác không hợp nghĩa. 


| 231 





um ITE CI DE tn oe Eta smtp VIRIS once m. 


Câu 16:- Đáp án: B 
- Diễn giải: Nguyên thé không to trong thành ngữ £o have sb do st: sai/báo ai 
làm gi. Các dang dóng tir khác sai cáu trüc. 
Câu 17:- Đáp án: D 
- Diễn giải: Cách trả lời hợp với câu hỏi ở thi Present Perfect. A và B v 
nghĩa; riêng C: chỉ có cách nói J don’t think so. 
Câu 18:- Đáp án: D 
- Diễn giải: which: đại từ quan hệ đứng sau dau phay thay cho sự việc đằng trước, 
Loại: A và B: không phải là đại từ quan hệ. 
C: that cũng là dai từ quan hệ nhưng không thé đứng sau dấu phây. 
Câu 19:- Đáp án: B 
- Diễn giải: Thông thường ta sử dụng thì hiện tai hoàn thành tiếp diễn dé nhá; 
mạnh một hành động nào đó. Trong câu này, ta dễ dàng nhận thấy diễn ngữ “for 
days” và hành động mang theo thư bên minh may ngày rồi mà chưa đọc đến. Vậy, ta 
chọn B là đáp án đúng. Các dạng thì khác nêu không đúng thời điểm của hành động. 
Câu 20:- Đáp án: D 
- Diễn giải: Ta có: would rather + Vnguyên + than + Vnguyên: /hích làm gì 
hơn làm gì 
Loại: A: better phải đứng sau had 
B: always — sai cau tric 
C: prefer di với to - infinitive 
Cau 21:- Dap an: A 
- Diễn giải: A (Những Khởi Đầu Của Cải Cách Ti rong Nên Giáo Duc Mp). 
Loai: 
B: (19 — Thé Ki Của Cải Cách) và C (Đấu Tranh Cho Thay Đồi) — y tưởng quá 
rộng và không trực tiếp nhắc đến cải cách giáo dục ở My. 
D: (Nền Giáo Dục My Vào Đâu Thé Ki 19) cũng không nhắc đến cải cách. 
Câu 22:- Đáp án: C 
- Diễn giải: Thông tin ở câu: Private schools existed, but only for the very 
rich: Có trường tw, nhung chỉ dành cho những người rát giàu. 
Ba chọn lựa còn lại không hợp nghĩa: 
A: một trình độ thông minh cao 
B: một nền tảng giáo dục vững chắc 
D: điểm số cao 
Câu 23:- Đáp án: B 
- Diễn giải: despperately = urgently: một cách khẩn thiết 
Câu 24:- Đáp án: C 
- Diễn giải: Từ waste trong ngoặc kép cho thay rõ ràng là tác giả không đồng ý 
với ý kiên của ai đó cho rằng đi học thực sự là một sự lãng phí thời gian. 


232 





Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt - 













Ba chọn lựa còn lại không hợp nghĩa. 

| A: tác giả không muốn học sinh lãng phí thời gian vào việc học. 

-B: trích dẫn lời ai đó nói rằng giáo dục là một sự lăng phí thời gian. 

D: nhắn mạnh số lượng thời gian đã bị lãng phí cho giáo dục. 

âu 25:- Đáp án: C 

b Diễn giải: Thông tin ở câu: Horace Mann, probably the most famous of the 
formers, felt that there was no excuse in a republic for any citizen to be 
educated: Horace Mann, có lẽ là người nói tiếng nhất trong các nhà cải cách, 
m tháy ràng khóng có có gi trong mót nuóc cóng hóa mà cóng dán lai thát hoc. 
Ba chon lựa còn lại không hợp nghĩa. 

‘A: dân cư tiểu bang Masachusetts cần gì đó dé làm với thời gian rảnh rỗi của họ. 
B: giáo dục thời ấy rất ít tốn kém. 

D: người ta chẳng biết làm gì khác hơn là đi học. 

iu 26:- Đáp án: A 

Diễn giải: Định nghĩa của “reformers”: nha cải cách. 


a định nghĩa còn lại đêu sai. 


iu 28:- Dap án: B 

- Dién giải: Thông tin ở câu: As Superintendent of Education in the state of 
assachusetts from 1837 to 1848, he initiated various changes, which were soon 
fiched in other school districts around the country: Là thanh tra Giáo Dục ở 
u bang Massachusetts từ 1837 đến 1848, ông đã khởi xướng nhiêu thay doi khác 
u, những thay đổi mà chăng bao lâu sau được bắt chước làm theo tại các hạt 
truóng học trên khắp cả nước. 

iu 29:- Đáp án: A 

- Diễn giải: Horace Mann không hè đề nghị nhà trường chuẩn bị cho hợc sinh 
I này di làm việc kiếm sóng; ông chỉ tăng năm học từ 5 tháng lên 6 tháng, và cải 
sn chat lượng giáo viên bằng cách đề xướng việc đào tạo sư phạm và tăng luong 
b ho. Ba chon lựa còn lại đều đúng ý bài văn. 

u 30:- Đáp án: C 

Diễn giải: Nâng cao chát lượng đào tạo giáo viên chính là việc Horace Mann 
Xuất. Ông không đề xuất những việc còn lại: 

A: tăng lương cho học sinh 

B: bát chuóc chính sách cüa các quán hat khác 


A . Prarta(ry/ B. /fainl/ C. /'a1vori/ D. w1 dəv/ 


vy aral Nann CEEA AAN EANG OAE WNR E 9/2. 52/2 +0 ek fori mosi ~- RETI y0... 
Câu 32: C 
A. /kl1ad/ 
Câu 33:- Dap an: A 
- Diễn giải: another fifty: Thêm [một lần] 50 đô la nữa 
Loại: B: không có one other 
C: chỉ có fifty more... 
D: hoàn toàn vô nghĩa 
Câu 34:- Đáp án: B 
- Diễn giải: Trường hợp này ta sử dụng mệnh đề phụ chỉ sự nhượng bộ: 
although + clause 
Loại: A: ở đây không thể có mệnh đề phụ chỉ lí do 
C: không thé có kết luận với so 
D: sai ngữ pháp: in spite không thé đứng trước mệnh đề 





B. /’ zret:nd/ C. /pa:st/ D. /^ maenidd/ 


Câu 35:- Đáp án: D 
- Dién giải: Ta thấy câu này đang ở dang câu điều kiện loại III. Trong trường 
hợp này, nếu từ /f trong mệnh dé if clause bị giản lược thi sẽ có hiện tượng đảo ngü 
xảy ra. Từ “had” được đảo ra trước chủ ngữ và ngữ pháp của câu không thay dòi. 
Chỉ có ba dạng được phép đảo: 
+ had trong thì past perfect 
+ were trong diéu kién loai II 
+ should trong điều kiện loại I 
A, B và C sai dạng động từ trong mệnh đề phụ của câu điều kiện loai III. 
Câu 36:- Đáp án: B 
- Diễn giải: Dai từ quan hệ làm tân ngữ cho giới từ. 
Loại: A và C: không chứa đại từ quan hệ nao 
D: chỉ có hai vật thì không so sánh ở bậc nhất 
Câu 37:- Đáp án: A 
- Diễn giải: Ta có: must + have + V3/ed: at hẳn đã làm gì 
Cau trúc này dùng để phán xét điều gì khi đã có dấu hiệu hoặc rútra kết luận vẻ 
một việc chắc chắn đã làm. Trong câu này, việc “Điểm bài kiểm tra của John cao 
nhất lớp” giúp chúng ta suy luận ra điều “Han là anh ấy đã học hành rất chăm chỉ”: 
Vậy, ta chọn A là đáp án duy nhất đúng. 
Loại: B: should + Vnguyén: là lời khuyên cho hiện tại hoặc tương lai 
C: must va have to không đi chung với nhau 
D: should + have + V3/ed: đáng lẽ ra dà nên làm gi (đáng ra phải học ™ 
đã không chịu học) 
Câu 38: - Đáp án: B 
- Diễn giải: lighter (n): cdi bật lira 
Ba chọn lựa kia không phải là định nghĩa của “lighter”: 
234 


à 





Gly TNHH MTV DVVH Khang Viêt 
| A: một tia lửa gas chói sáng và nóng bóng phát ra từ vật dang cháy. 

-. C: một thiết bị phát sáng bằng điện, dầu hoặc gas. 

- D: năng luong từ mặt trời, bóng đèn, v.v....giüp ta thay rõ mọi vật. 

âu 39: - Đáp án: D 

+ Diễn giải: Thông tin ở đoạn 1: But it was not long ago that there were no 
uch things as matches or lighters. To make fire, it was necessary to strike a 
ece ofi iron on flint for sparks to ignite some tinder: Nhưng cách đây không lâu 
m van chưa có những thứ nhì là diêm quet hoặc cái bật lừa. Đề tao ra lửa, cán 
idi i đánh mạnh một mánh sát vào viên dá lira dé làm bán ra các tia lửa dé đói 
củi khô hoặc cỏ khó. 


















“Ba chon lựa còn lai sai ý. 

âu 40:- Đáp án: A 

Diễn giải: Thông tin ở trọn đoạn 2: Perhaps, many ages ago, they found 
it sticks would burn if they were dropped into some hole where melted lava 
j 1 à volcano lay boiling. They brought the lighted sticks back to make their 
e in a cave. Or, they may have seen trees catch fire through being struck by 
l tning, and used the trees to start their own fires: Có lé ngày xưa người ta 
Gn thay những que củi sẽ phát cháy nếu tha chúng vào một cái hő chứa dung 
am núi la nóng chảy đang sôi sing sục. Ho mang máy que cui dang cháy vé dé 
ó óm lira trong hang động. Hoặc là, có lẽ nguoi ta dà nhin tháy cáy cói bóc cháy 
bj sét đánh, và ho dùng những cây này dé tự tao ra lửa. 

41:- Đáp án: C 

Diễn giải: Thông tin ở đoạn 3: 7¡ hey melted resins and dipped branches in 
liquid to make torches that lit their homes at night: Ho nung chảy nhựa thông 
nhưng cành cây vào trong chát lỏng này dé làm ra những cây đuốc thắp sáng 
Lở vào ban dém. 

ju 42: - Đáp án: C 

- Diễn giải: Thông tin ở đầu đoạn cuối: For centuries homes were lit by 
idles until oil was found. Even then, oil lamps were no more effective than a 
Ister of candles: Suót nhiêu thé ki, nhà cửa được thắp sáng bằng đèn cay cho 
1 khi dau mo được phát hiện. Thậm chi đến hic dy, đèn dâu vẫn không sáng hơn 
I cum đèn cây. 

f 43:- Đáp án: D t 

- Diễn giải: Dinh nghĩa của “splendors”: vẻ huy hoàng, tráng lệ. Ba chọn lựa 
lại không đúng nghĩa. 

44:- Đáp án: D 

Diễn giải: Thông tin ở câu đầu đoạn 2: We do not know exactly when or 
v people fi irst used fire: Ching ta không biết con người lần đâu tiên dùng lửa ` 
indo và bằng cách nào. 


235 ` 





— — — an = e..e. em 
Câu 45:- Dap án: C 

- Diễn giải: Định nghĩa của “gloomy” 

Ba chọn lựa còn lại không đúng nghĩa. 
Câu 46:- Đáp án: C 

- Diễn giải: Thông tin ở đoạn áp chót: There was no lighting in city streets 
until gas lamps, and then electric lamps were installed. Boys ran about London 
at night carrying torches of burning material. They were called torch boys, or 
link boys, and earned a living by guiding visitors to friends’ houses at night; 
Không có đèn đường cho đến khi đèn đốt bằng gas, và sau đó là đèn điện được lắp 
đặt. Những cậu bé cám đuốc chạy quanh các đường: phó Luân Đôn. Chúng được 
gọi là những cậu bé soi đường, hoặc những cậu bé dân đường, và chúng kiếm Sống 
bằng cách chỉ đường cho khách đến thăm nhà bạn bè vào ban đêm. 
Câu 47:- Đáp án: B 

- Diễn giải: (Lửa: Phát Hiện và Công Dụng) 

Ba chọn lựa còn lại không hợp nội dung bài văn. 

A: Những Lợi ích của Đèn Cây 

C: Các Loại Đèn Khác Nhau 

D: Người Tiên Sử Và Lửa 


: tôi tăm, u ám, am dam. 


Câu 48: C 

A. l'prouses/ B./’ feekta(r)/ C. /ri'si:v/ D. /’ propa(r)/ 
Cau 49: B 

A. /pa’zeSn/ B. /’polotiks/ C. /ri'fju:zl/ D./di°siõn/ 


Câu 50: B 
A. [2:'8vroti/ 
C. /pa’tikjala(r)/ 
Cáu 51: - Dáp án: A 
- Diễn giải: Due to + Noun/Noun phrase: Do bởi 


B. /mz6o’ meet 1ks/ 
D. /ka’ mju:noti/ 


Sửa lai Due of — Due to 
Câu 52: - Đáp án: A ‘ 

- Diễn giải: Hardly đã mang nghĩa phủ định thi không thé phủ định hai lần với 
never. 

Sửa lai: hardly never — hardly ever 
Câu 53:- Dap án: C 

- Diễn giải: Ngữ cảnh: giúp những người thất nghiệp 

Sửa lại với danh từ tập hợp: unemployment ..... unemployed 
Câu 54:- Dap án: B 

- Diễn giải: Không có câu hỏi trực tiếp ở đây nên không thé có đảo ngữ với tr# 
động từ. 

Sửa lai: does the washing machine cost .... 
236 


the washing machine costs 



























"Wau 55:- Dap án: B 
-~_ Diễn giải: Phân từ phải ở dang bị động. 
- Sửa lai calling — called 
âu 56: A. later (adv): về sawsau này. Câu này cần vị trí của một trạng từ hợp 
shia nằm cuối câu. 
"Loại: B: former (adj): trước đây 
1 C: after (prep): sau 
y D: past (adv): qua (khóng hop nghia) 
âu 57: A. training course: khóa huấn luyện. Các danh từ khác không kết hợp có 
h với training. 
58: D. worth: to be worth + gerund: đáng để làm gi 
aco: “The decision is yours, but it may be....... remembering two things:...”. 
ay ta chon D là đáp án duy nhat ding. 
Các tinh từ khác (useful, important, necessary) ứng với (A, B, C) chỉ kết hợp 
i to — infinitive. 
59; C. among 
Ta có: those who have been to university: những người hoc đại hoc là một số 
ong nhiều hơn 2. Vi vậy ta dùng “among”. 
Loại: A: between ...and: dùng cho hai người hoặc hai vật 
B, D: không hợp nghĩa 
iu 60: B. skills 
Ngữ cảnh: people who have the right skills will have a big advantage in the 
mpetition for jobs: những người có kỹ năng công việc tốt sẽ có cơ hội lớn khi 
em việc làm. 
iu 61: B. straight là trang từ đứng sau động từ thường “fo go". 
go straight: đi thắng 
'Loại A, C, D: instant, just và direct đều là tính từ. 
iu 62: C. help; help s.o to do sth: gitip ai lam gi 
Ta có: “Getting qualifications will help you to get on more quickly in many 
Bers...” 
du 63: A. while: trong lúc, trong khi 
Câu này cần vị trí của một liên từ chi thời gian có nghĩa phù hop. 
Ngữ cảnh: vừa học vừa làm ra tiền 
au 64: C. another 
Câu này can vị trí của một tính từ. “Another” là tinh từ phù hợp. 
Loại A, B, D vi "again, always, also” đều là trạng từ. 
âu 65: D. getting get experience: thu tháp kinh nghiệm. 
Loại A, B, C vì các động tir “make, take va do” không phù hợp với danh từ 
experience”. 


237 





7”... CỐ... ÔÔÔÔ ỐC. cv” Ro mess FILI LGLI 21 doo uso mU LAE a 
PT TTT eT PN ee ee ee Te a a 


Câu 66: C. as. Câu văn có cấu trúc so sánh bậc ngang: B: Tình trang thát nghiép, quóc phóng và thué khóa là các tiéu chuán mà dua 
S + Vto be + as + ADJ+as+S+ Vto be đó chúng ta có thê đánh giá sự thành công cua một chính phủ. 
Dựa theo cấu trúc trên ta chọn C là đáp án đúng. Các phương án A, B, D không C: Chúng ta nên đánh giá sự thành công của một chính phủ dựa vào các tiêu 
đúng ngữ pháp. uán sau: tình trạng that nghiệp, quốc phòng và thuế khóa. 


Câu 67: B. because: bởi vì - liên từ chỉ lí do mới hợp nghĩa. D: Ching fa khóng thé quyết. dinh chọn có các liêu chuân VỀ tình trạng thất nghiệp, 
Câu 68: D. For example: ví cu 
“For example” là cụm trạng từ thích hợp với vị trí đứng đầu câu này. Cac 











phương an A, B, C với “Like, Such as, Specific” không thé có dấu phẩy theo sau. u 77:- Dap án: D j i 
Câu 69: A. provides provide (v): cung cấp - Diễn giải: (Bà dy bỏ chóng vì bực tức cái tính không đúng giờ của Ông ta). 
Ngữ cảnh: “The automobile provides transportation for millions of people.”: : Ne -OẠi: A và C: tính từ irritating sai cầu trúc, khiến câu vô nghĩa. 
hơi cung cáp việc chuyên chở cho hàng triệu người. Y B: sai ý: Buc tức bởi ông chong, bà ay bỏ ông ta một cách đúng giờ. 
Câu 70: A. of là giới từ thường di sau các từ chi lượng như much (mich of the... u 78:- Dap án: B 
many of the...., some of the ...., v.v.....). - Diễn giải: (Quen uống một cóc sữa trước khi di ngủ) 
Câu 71: A. or (conj): hoặc, hay - là liên từ chỉ sự lựa chọn: to end or (to) reduce. Các chọn lựa còn lại sai nghĩa, 
Loại B: and (không phù hợp nghĩa) A: hoi dy thường uống một cóc sữa trước khi di ngủ (thói quen trong quá khứ, 
C, D: as well và then (không đúng ngữ pháp) không còn như vậy nữa). 
Câu 72: A. stop C: quen di ngủ trước khi uống một cóc sita. 
Stop + V- ing: dừng hắn làm việc gì D: (áp làm quen với một cóc sữa trước khi đi ngủ. 
Stop + Vto infinitive: dừng một việc để làm một việc khác - 1 79:- Đáp án: C 
“Thus, to end or greatly reduce pollution immediately, people would have to 7 Diễn giải: Tat cả chúng tôi nhận thấy việc cô ta đột ngột trở về là rat đáng 
stop using many things...”: Muốn giảm ô nhiễm thi phai ngưng sử dung... ic nhiên. 
Câu 73: C. gradually (adv): dán dán. to be + ady + Vthường Loại: A: amazing (adj): khiến người ta ngạc nhiên - sai cấu trúc. 
Câu này cần vị trí của một trạng từ hợp nghĩa với ngữ cảnh, đứng sau động từ | B: Cái việc chúng tôi ngạc nhiên khiến cô ấy phải trở vé. 
“to be” va đứng trước động từ thường “reduced”, I D: Cô ấy ngạc nhiên khi cô ấy trở về đột ngót. 
"Pollution can be g gradually reduced in several ways.": Có thé giảm thiểu ô u 80:- Đáp án: C 
nhiễm dân dẫn bằng nhiều cách khác nhau. - Diễn giải: Tôi nhận thấy không thé nào mà không lo lắng vé Tom. Đồng 
Câu 74: D. amount; amount of+ Nkhông đếm được : i a với câu cho san: Tói không khỏi cảm thấy lo lắng VỀ Tom. 
Loại: A: number of + danh từ số nhiều Các chọn lựa còn lại sai nghĩa. 
B: way (n): cách, phương pháp (không hợp nghĩa) A: Tôi không thé giúp Tom thôi lo lắng. 
C: figure (n): con số (không hợp nghĩa) ` B: Tôi không lo lắng gì về Tom cả. 


Câu 75: D. require (v): đòi hỏi 
Loại: A: request (v): yêu cầu (không hợp nghĩa) 
B: forbid (v): ngăn cam (không hợp nghĩa) 
C: prevent (v): ngăn cản — thường đi với cấu trúc: 
to prevent + Obj + from doing st 
Cau 76:- Dap an: A 
- Diễn giải: Câu A có nghĩa tương đương với câu cho sẵn: “Chúng ta không 
thé đánh giá sự thành công của mot chính phu mà không trước hết phải quyết din" 
các tiêu chuẩn, như tình trạng thất nghiệp, quốc phòng và thuế khóa.” Các chon 
lựa còn lại không sát nghĩa. - 
238 | 239 


: Tôi không biết làm gi dé giúp Tom. 





Umma i A Mia ei hd alg ln Bs Likely oer als Sen yl.” bl Deng lid eg den lA IS LN RE iT espe SS0UE0NE 


DE THI TUYEN SINH DAI HOC, CAO DANG NAM 2007 
MON: Tiếng Anh; Khối: D -Mã đề thi 361 





Đề gồm 80 câu (từ câu 1 đến câu 80) 
Dành cho tất cả thí sinh 


kh" phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng ám chính nhắn ví; 
âm tiét có vị trí khác với ba từ còn lại trong mỗi câu. 


Câu 1: A. atmosphere B. festival C. location D. scenery 
Cáu2: A.apply B. anthem C. appear D. attend 
Cáu3: A.circumstance  B.considerate C. photographer D. community 
Câu 4: A. endanger B. opposite C. geography D. geometry 
Cau 5: A. recent B. remote C. prevent D. receive 


Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) dé hoàn thành mói cáu sau: 
Câu 6: Why don't you ask the man where............ to stay? 
A. he would rather B. would he like 
C. he would like D. he feels like 
Câu 7: She nearly lost her own life......... attempting to save the child from downing 
A. at B. for C. in D. with 
Cau 8: I just took ¡t............. that he'd always be available. 
A. into account B. for granted 
C. into consideration D. easy 
Câu 9: My car is getting unreliable; I think I'll trade it.......for a new one. 


A. in B. off C. up D. away 
Cáu 10: Anne persisted.....her search for the truth about what had happened. 
A. on B. about C. at D. in 


Câu 11: The case against the corruption scandal was..... 

A. discarded B. refused C. eliminated 
Câu 12: I hadn't realized she was English............. she spoke. * 
A. only after B. in case C. until D. when 

Câu 13: The old houses were........ down to make way for a block of flats. 
A. banged B. put C. hit D. knocked 
Câu 14: .....that she burst into tears. 
A. So angry she was B. She was so anger 
C. Such her anger was D. Such was her anger 
Câu 15: Ensure there is at least a 3 cm space.....allow adequate ventilation. 
A. in view of B. so as to y 
C. so that D. with a view to 


D. dismissed 


240 























âu 16: He was......speaker! 

A. so good a B. so a good D. what a good 

âu 17: It was announced that neither the passengers nor the driver.....in the crash. 
MA. are injured 
C. was injured D. have been injured 

âu p The building has a smoke detector .....any fires can be detected immediately 


C. how good a 


B. were injured 


A Lif B. as if C. such as D. so that 
1 19: Prizes are awarded ......the number of points scored. 
‘A. because of B. according to C. adding up D. resulting in 


20: If she.....sick, she would have gone out with me to the party. 


A. hadn’t been B. weren’t C. hasn’t been D. wasn’t 


....... 


A. counterproductive B. productivity 
C. productive D. unproductive 
ju 22: My father hasn't had much......with my family since he moved to New York 
A. business B. connection C. meeting D. contact 

iu 23: Nowadays children would prefer history.......in more practical ways. 

A. be taught B. to teach C. to be taught 


24: While Southern California is densely populated, 
‘part of the state. 


D. teach 
Mk live in the northern 


‘A. a number people 
C. many people 
u 25: Anne: “Thanks for the nice gift!” 
i CA alte EAI CUI 
A. In fact, I myself don’t like it. 
. But do you know how much it costs? 
C. You're welcomed. 
D. I'm glad you like it. 


B. a few of people 
D. few people 


- Doc ki đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi câu 
26 đến 35. 

- Traditionally in America, helping the poor was a matter for private charities or 
cal government. Arriving immigrants depended mainly on predecessors from 
ir homeland to help them start a new life. In the late 19" and early 20" centuries, 
eral European nations instituted public — welfare programs. But such à 
vement was slow to take hold in the United States because the rapid pace of 
ustrialization and the ready availability of farmland seemed to confirm the 
li eï that anyone who was willing to work could find a job. 


241 


Bammer LL LLL Ca DE Sa Biol C Wi b o mai L2 LUCR U24 2 ULLUS RR RANT UI SAGA IURE 


a eT re MM 
Most of the programs started during the Depression era were temporary relies 


measures, but one of the programs — Social Security — has become an American 
institution. Paid for by deductions from the paychecks of working people, Soci; 
Security ensures that retired persons receive a modest monthly income and als, 
provides unemployment insurance, disability insurance, and other assistance tọ 
those who need it. Social Security payments to retired persons can start at age 62 
but many wait until age 65, when the payments are slightly higher. Recently, there 
has been concern that the Social Security fund may not have enough money to 
fulfill its obligations in the 21" century, when the population of elderly American; 
is expected to increase dramatically. Policy makers have proposed various ways to 
make up the anticipated deficit, but a long - term solution is still being debated. 

In the years since Roosevelt, other American presidents have established 
assistance programs. These include Medicaid and Medicare; food stamps, 
certificates that p>ople can use to purchase food; and public housing which is built 
at federal expense and made available to persons on low incomes. 

Needy Americans can also turn to sources other than the government for help, 
A broad spectrum of private charities and voluntary organizations is available. 
Volunteerism is on the rise in the United States, especially among retired persons. 
It is estimated that almost 50 percent of Americans over age 18 do volunteer work, 
and nearly 75 percent of U.S. households contribute money to charity. 


Cau 26: New immigrants to the U. S. could seek help from 
A. only charity organizations | B. the US government agencies 

C. volunteer organizations D. the people who came earlier 

Câu 27: It took welfare programs a long time to gain a foothold in the U.S. due to 
the fast growth of ......... 
A. urbanization 


C. industrialization 


B. population 

D. modernization 

Cáu 28: The word "instituted" in the first paragraph mostly means 
A. "studied" C. "executed" D. "introduced" 

Câu 29: The Social Security program has become possible thanks to 


B. “enforced” 
A. donations from companies 
C. deductions from wages 


B. people's willingness to work 

D. enforcement laws 

Câu 30: Most of the public assistance programs after the severe economic crisis 
A. functioned fruitfully in institutions 
C. did not work in institutions 

Câu 31: That Social Security payments will be a burden comes from the concern 
that 
A. the program discourages working people 
B. elderly people ask for more money 


B. did not become institutionalized 
D. were introduced into institutions 


242 





























- €. the number of elderly people is growing 

- D. younger people do not want to work 

lâu 32: Persons on low incomes can access public housing through 
q A. donations B. federal expenditure 
| C. low rents D. state spending 

âu 33: Americans on low incomes can seek help from 
d A. state governments B. non - government agencies 
C. federal government D. government agencies 

âu 34: Public assistance has become more and more popular due to the 
_A. volunteer organizations 

B. young people's voluntarism only 


A. ways of fund - raising in America 
- B. immigration into America 

C. public assistance in America 

D. funding agencies in America 


- Doc kĩ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mói chó 
Ông từ 36 đến 45. 

- The wind controls our planet's weather and climate. But how much so we 
derstand about this complex force ....(36).... can kill and spread fear? 

- On the night of October 15, 1987, the South of England was ...(37).... by 
ong winds. Gusts of over 130 km/h ....(38).... through the region. Nineteen 
sople were killed, $1.5 billion worth of damage was ....(39).... and 19 million trees 
ere blown down in just a few hours. 

_ Although people thought of this ....(40).... a hurricance, the winds of 1987 were 
nly a ....(41).... 7 storm. They remain far better known than the much more serious 
orms of January 25, 1990, ....(42).... most of Britain was hit by daytime winds of 
p to 173 km/h. On this occasion, 47 people were killed, even though, ....(43).... in 
987, the weather forecasters issued accurate warnings. 

Extreme weather events such as these are dramatic ....(44).... of the power of 
le wind. It is one part of the weather that people generally do not give a second 


+(45)... to, but across the world the wind plays a crucial role in people's lives. 
"à u 36: A. which B. what C. when D. where 

âu 37: A. attacked B. struck C. beaten D. besieged 
"âu 38: A. flew B. spread C. blew D. ran 

Sau 39: A. resulted B. paid C. caused D. created 


243 


lãi nhan nh Van — Ngô Van Min 


Câu 40: A. like B.as C. unlike D. same as 
Câu 41: A. length B. force C. power D. strength 
Cáu 42: A. until B. why C. when D. while 
Cáu 43: A. unlike B. when C. like D. such as 
Cáu 44: A. reminders B. remains C. memories D. recalls 
Cáu 45: A. thought B. thank C. care D. help 


7 Doc kĩ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi ch 
` 4 í 
tróng tir 46 dén 55. 


Health and fitness are not just for young people. They are for anyone willing to 
accept the ....(46).... for a good diet and ....(47).... exercise. With age, there is a 
tendency to feel that the body is no longer able to ....(48).....Aches and pains ls 
(49)... normal. Instead of pushing the body to do ....(50)...., activities become 
limited. Yet examples after examples have shown us that older people can — and 
should — be ....(51)..... Men and women in their sixties have run in marathons, races 
of more than twenty — six miles. Some professional athletes stay ....(52).... into 
their forties and fifties. For most people, simple activities like walking and 
swimming are all that is needed to stay in ....(53)..... It's important to include 
exercise in your daily routine. In the winter, ....(54).... push — ups, sit — ups, and 
other indoor exercises. Of course, such exercises will be of little use ....(55).... you 
follow them with soda and chips. 


Cáu 46: A. discipline B. ruling C. regulation D. strictness 
Câu 47: A. little B. useful C. much D. regular 
Cáu 48: A. perform B. malfunction C. operate D. run 

Câu 49: A. considered — B. made C. believed D. thought 
Cáu 50: A. weaker B. more C. faster D. greater 
Cáu 51: A. passive B. bold C. active D. eager 

Câu 52: A. passive B. equal C. competitive D. comparative 
Cáu 53: A. shape B. contact C. need D. form 

Cáu 54: A. get B. do C. work D. make 

Cáu 55: A. unless B. although C. if. D.otherwise 


D kĩ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi ct 
tir 56 dén 65. 

Millions of people are using cellphones today. In many places, it is actually 
considered unusual not to use one. In many countries, cellphones are very popula" 
with young people. They find that the phones are more than a means of 

ommunication - having a mobile phone shows that they are cool and connected. 

The explosion in mobile phone use around the world had made some health 
professionals worried. Some doctors are concerned that in the future many people 
244 



















ay suffer health problems from the use of mobile phones. In England, there has 


ien a serious debate about this issue. Mobile phone companies are worried about 
e negative publicity of such ideas. They say that there is no proof that mobile 


hones are bad for your health. 


- On the other hand, medical studies have shown changes in the brain cells of 
me people who use mobile phones. Signs of change in the tissues of the brain 
id head can be detected with modern scanning equipment. In one case, a traveling 
Jesman had to retire at young age because of serious memory loss. He couldn't 
member even simple tasks. He would often forget the name of his own son. This 
an used to talk on his mobile phone for about six hours a day, every day of his 
orking week, for a couple of years. His family doctor blamed his mobile phone 
e, but his employer's doctor didn't agree. 

" What is it that makes mobile phones potentially harmful? The answer is 
diation. High - tech machines can detect very small amounts of radiation from 
bile phones. Mobile phone companies agree that there is some radiation, but 
ey say the amount is too small to worry about. 

As the discussion about their safety continues, it appears that it's best to use 
bile phones less often. Use your regular phone if you want to talk for a long 
ne. Use your mobile phone only when you really need it. Mobile phones can be 
ry useful and convenient, especially in emergencies. In the future, mobile phones 
ay have a warning label that says they are bad for your health. So for now, it's 


ise not to use your mobile phone too often. 


lâu 56: According to the passage, cellphones are especially popular with young 
i people because ......... 
A. they keep the users alert all the time 
- B. they make them look more stylish 
I C. they are indispensable in everyday communications 
D. they can not be replaced by regular phones 
Jüu 57: The changes possibly caused by the cellphones are mainly concerned with 


A. the smallest units of the brain B. the arteries of the brain 
C. the mobility of the mind and the body D. the resident memory 
âu 58: The word “means” in the passage most closely means ......... 
A. “method” B. “meanings” C. “expression” D. “transmission” 


Câu 59: The word “potentially” in the passage most closely means......... 


A. “obviously” B. “certainly” C. “privately” D. “possibly” 


Câu 60: “Negative publicity” in the passage most likely means ......... 


A. widespread opinion about bad effects of cellphones 
B. the negative public use of cellphones 


24 





C. poor ideas about the effects of cellphones 
D. information on the lethal effects of cellphones 
Cau 61: Doctors have tentatively concluded that cellphones may 
A. change their users’ social behaviours 
B. change their users’ temperament 
C. cause some mental malfunction 
D. damage their users’ emotions 


Câu 62: The man mentioned in the passage, who used his cellphone too often, 
A. abandoned his family 
B. suffered serious loss of mental ability 
C. could no longer think lucidly 
D. had a problem with memory 


Cáu 63: According to the passage, what makes mobile phones potentially harmful 
TIRE MA 


*"4essos, 


A. their power of attraction B. their invisible rays 

C. their radiant light D. their rading power 
Cáu 64: According to the writer, people should 

A. keep off mobile phones regularly 

B. only use mobile phones in medical emergencies 

C. never use mobile phones in all cases 

D. only use mobile phones in urgent cases 


A. "Mobile Phones: A Must of Our Time" 

B. "The Way Mobile Phones Work" 

C. "Technological Innovations and Their Price" 

D. *The Reasons Why Mobile Phones Are Popular" 


C hon phương án đúng (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gan nhất với 
mói câu cho sẵn sau đây. 
Câu 66: “Shall I make you a coffee?” the girl said to the lady. 
A. The girl wanted to make a coffee for the lady. 
B. The girl refused to make a coffee for the lady. 
C. The girl offered to make a coffee for the lady. 
D. The girl promised to make a coffee for the lady. 
Câu 67: No sooner had she put the telephone down than her boss rang back, 
A. As soon as her boss rang back, she put down the telephone. 
B. Scarcely had she put the telephone down when her boss rang back. 
C. She had hardly put the telephone down without her boss rang back. 
D. Hardly she had hung up, she rang her boss immediately. 
246 








j 68: The captain to his men: *Abandon the firmi 
/ - The captain invited his men to abandon the "p inmediate A 
B. The captain suggested his men abandon the ship vete P 

( _ The captain requested his men to abandon the ship hae us y. 
- The captain ordered his men to abandon the ship immediately. 
1 69: David drove so fast; it was very dangerous. 

^ ; David drove so fast, which was very dangerous. 

1 . David drove so fast, then was very dangerous. 

* David drove so fast that was very dangerous. 
























A. The critics rejected his new book. 
B. The critics turned down his new book. 
C. The critics were fed up with his new book. 


| , TIUS AR Maite cần nhi 
| Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với tù/cụm từ có gach chân can p 
để các câu sau trở thành câu đúng. —— 

71: However small, the sitting room is well designed and nicely dec e 





A B Cc D 
Âu 72: Many sucesssful film directions are former actors who desire to 2 
| A B C 


eir experi i industry. 
eir experience in the film in ' 
âu 73: In my opinion, I think this book is more interesting than the oe E 
lý y B mm 
à y . so . 
âu 74: We admire Lucy for her intelligence, cheerful disposition and she is honest 
| A B I D 
â u 75: Educated in the UK, his qualifications are widely recognized in the 
A B C 
- world of professionals. 

D 
Chọn phương án đúng (A, B, C hoặc D) dé hoàn thành mói cáu Sh iu 
"âu 76: Never before....as accelerated as they are now during the technological age. 
A. have been historical changes B. historical changes have been 
C. historical have changes been D. have historical changes been 
Câu 77: Peter asked me..... 
A. what time the film started 
C. what time did the film start 





B. what time the film starts 
D. what time does the film start 


247 


Câu 78: ...., he felt so unhappy and lonely. 
A. Despite of his wealth 
C. Despite he was so rich 
Câu 79: She will be ill..... 
A. in case she takes a few days’ rest B. if she takes a few days' rest 
C. provided she takes a few days’ rest. D. unless she takes a few days’ rest 
Câu 80: .....as taste is really a composite sense made up of both taste and smell. 
A. To which we refer B. What we refer to 
C. That we refer to it D. What do we refer to 


B. Rich as he was 
D. Rich as was he 


HUONG DAN GIẢI 


Câu 1: C 

A. ˆœtmasf1a(r)/ B. /festi vl/ C. /loo'ker.fn/ D. /’si:nari/ 
Câu 2: B 

A. /a’plat/ B. /'aenGom/ C. / e?pro(r)/ D. /o'tend/ 
Câu 3: A 

A. l'sa:komstons/ B. /kon'sidoreit/ 

C. /faˆtpgrafa(r)/ D. /ko' mju:noti/ 
Cáu4: B 

A./1n'deinda(r) |. B. /opozit/ C./i'ograf/  D./$i°omatri/ 
Câu 5: A s 

A. /risnt/ B. /ri’ moot/ C. /pri' vent/ D. /ri'si:v/ 


Cau 6: - Đáp án: C 


- Diễn giải: to stay là hình thức Vto inf. Ta lại có would like to + V- bare 


infinitive 

Loai (A, B, D) vi: 

A: would rather + V - bare infinitive 

B: Sai trật tự từ. (Khi mệnh đề có chứa từ dé hỏi “what, where, when...” đứng 
sau một mệnh đề khác thì nó luôn có trật tự đúng của một câu khang định. T 

D: to feel like + V-ing: cảm thấy thích điều gì 
Câu 7:- Đáp án: C 


- Diễn giải: Ta đã biết in + gerund thay cho mệnh đề when (when she 
attempted). 


lost one's own life: bị mat mang 
Loại (A, C, D) vì các giới từ này không phù hợp cấu trúc. 
Câu 8:- Đáp án: B 
- Dién giải: Ta có cụm từ to take it for granted that ...: dinh ninh rằng... 
Loai: (A, C và D) vi ba thành ngữ này không di với mệnh đề that. 


248 








| A: take into account (v): xem xét, dé ý đến 
C: take into consideration (v): quan tám 


Sau 9:- Dap án: A 
—- Dién giải: Ta đã biết cụm từ to trade sth in: bờ tiên dé đổi mot vật cũ lay 
ĝt vật mới. 
_ Các từ còn lại không có nghĩa khi kết hợp trong cụm từ này. 
âu 10:- Đáp án: D 
|. Diễn giải: Ta có cụm từ to persist in: kién tri làm gì 
âu 11:- Đáp án: D 
a Diễn giải: to dismiss a case: đình chỉ một vụ kiện 
- Ba động từ còn lại không dùng với từ case. 
_ A: discard (v): thải bó 
- B: refuse (v): từ chối 
- €: eliminate (v): loai ra 
âu 12:- Đáp án: C 
o- Diễn giải: Liên từ until đứng sau một mệnh dé là định. 
Ba chọn lựa còn lại sai cấu trúc và không lo - gich về nghĩa. đặc biệt là: Clause 
Quá khứ đơn) + only after + clause (Quá khứ hoàn thành) 
âu 13:- Đáp án: D 
=- Diễn giải: to knock down a house: phá dở/triệt hạ một căn nhà 
“Loại (A, B, C) vi ba động từ còn lại không mang nghĩa phù hop. 
‘A: bang (v): dám, đánh 
B: put (v): đặt, dé 
ˆC: hit (v): đánh, dám 
àu 14:- Dáp án: D 
'~ Diễn giải: Mệnh đề *....... such .....that...”, ta đã biết khi such lên đứng đầu 
u thì hiện tượng đảo ngữ xảy ra ngay ở mệnh dé chứa such (xem diễn giải ở C). 
Đại (A, B, C) vi: 


_ A: phải có hiện tượng đảo ngữ mới đúng: So angry was she that... 


B: phải dùng tính từ “angry” mới đúng. 
. C: đảo ngữ mới đúng cau trúc: Such was her anger that... 
âu 15:- Đáp án: B 

- Diễn giải: so as to + V- infinitive: để làm gì 


- Loại bó (A, C, D) vi: 


A: in view of + V - ing 


f C: so that + clause (S + modals + Vnguyên vẹn) 
D: with a view to + V- ing 
âu 16:- Đáp án: A 


249 


"AT. fina psec sh . .....,... ` hn“  'Ô ÔỐUỔỐ.,............—. emi culmo ma neto I Er - 
———----——————— _' 


- Diễn giải: Ta có cấu trúc đặc biệt: so + adj + a + noun= such a + adj + 
noun (so good a speaker = such a good speaker). 
Câu 17:- Đáp án: C 

- Diễn giải: Sau neither .....nor ....: không ..... 
phải được chia theo danh từ đứng ngay sau nor. 

Loại (A, B, D) vi: the driver là danh từ số ít 

A, B và D: động từ ở số nhiều 
Câu 18:- Đáp án: D 

- Diễn giải: “So that” được dùng dé bắt đầu một mệnh dé phụ chỉ mục đích. 

so that + clause (S + can/could + V - infinitive) 

Loai (A, B, C) vi: 

A: if: néu (chi diéu kién) 

B: as if: như thé là (vi von/so sanh) 

C: such as, không phải là liên từ. 
Câu 19:- Đáp án: B 

- Diễn giải: Prizes are awarded according to the number of points scored: trao 
giai thưởng xét theo sô diém dat được. 

Các đáp án còn lại không phù hợp nghĩa. Cu thé là: because of + N/N.P: bởi 
vì....; adding up to: lên tới; resulting in: hậu quả dẫn đến đâu 
Câu 20:- Đáp án: A 

- Diễn giải: Quan sát về sau của câu, ta nhận thay day la ménh dé chính của 
câu điều kiện loại III. Động từ trong mệnh dé “If” dua câu điều kiện loại IH phải 
được dùng ở thì Quá khứ hoàn thành. 

If clause (thì quá khứ hoàn thành), main clause (S + could/would + have + 
V3/ed) 
Câu 21:- Dap án: C 

- Diễn giải: productive (a): dat năng sudt. Câu này cần vị trí của một tinh tir. 

to describe sth as + ADJ: điều gi được mô tả ra sao 

Loại (A, B, D) vì: 

B: productivity (n): hiệu suất, năng suất (Không đúng loại từ) 

A và D: không hợp nghĩa. Cụ thể là A: counterproductive (a): phản tác dụng; D 
unproductive (a): không đạt năng suất 
Câu 22:- Đáp án: D 

- Diễn giải: to have contact with: /ién hệ, liên lac 

Loại (A, B và C) vì không hợp nghĩa: 

A: business (n): buôn bán, kinh doanh (to do business with: làm ăn với ai) 

B: connection (n): mối liên hệ, sự nói 

C: meeting (n): cuộc họp, cuộc hội đàm 


mà cũng không...... động tù 


250 





Bis 23:- Đáp án: C 


|-- Diễn giải: Dạng bị động sau cấu trúc: “would prefer + Vto infinitiye». 


tích lam gi hon 


“Loại (A, B, D) vi: 
A và D: sai dang động tir, would prefer + Vto — infinitive. 
-B: động từ ở thể chủ động (không phù hợp ngữ cảnh). 
âu 24:- Đáp án: D 
= Diễn giải: few + danh từ đếm được (hàm ý phủ định): "Trong khi Nam 
alifornia dân cư đông đúc, thì rất ít người sống ở phía Bắc của tiểu bang này,” 
ai (A, B, C) vì: 
“A: a number of + danh từ đếm được số nhiều + động từ số chia số nhiều 
B: a few of + the + danh từ đếm được 
C: many people: nhiều người (sống ở phía Bac...) — không lógic. 


» 


ju 25:- Dap án: D 

1 Diễn giải: 

A. In fact, | myself don’t like it: Thật ra, bản thân tôi không thích nó. 

B. But do you know how much it costs? Nhung bạn có biết nó đáng bao nhiêu 
n không? . 

- C. You're welcomed: Ban that khách sáo quá. 

D. Tôi rất vui vi ban thích món qua. Câu tra lời nay hợp tình huống nhất cho lời 


m on món qua. 
au 26:- Đáp án: D 

- Diễn giải: Thông tin ở câu hai đoạn 1: Arriving immigrants depended 
ainly on predecessors from their homeland to help them start a new life: Những 
moi nhập cu mới đến chủ yếu sóng nhờ vào những người đồng hương đến trước 
'giúp họ bắt dau một cuộc sống moi. 
Au 27:- Đáp án: C 
.~. Diễn giải: Thông tin ở câu cuối đoạn 1: But such a movement was slow to 
ke hold in the United States because the rapid pace of industrialization and the 
ady availability of farmland seemed to confirm the belief that anyone who was 
illing to work could find a job: Nhưng một phong trào nhw thé rat chậm bám ré 

fj vi tóc dó cóng nghiép hóa nhanh và sự giàu có vé dat canh tác dường như 

ên định niềm tin cho bất kì ai chịu khó làm việc đêu dễ kiếm một việc làm. 
âu 28:- Đáp án: D 
~- Diễn giải: Định nghĩa của institute (v): đề Xướng. 

Loại (A, B, C) vi ta có các nghĩa sau: 
DA: study (v): nghiên cứu 
- B: enforce (v): thực thi 
- C: execute (v): thi hành 





TRO TH D0001 0010 0000001200 V0I 0U oret mer E pu terri e risit tr — 

Cáu 29:- Dáp án: € 

- Diễn giải: Thông tin ở câu 2 đoạn 2: Paid for by deductions from the 
paychecks of working people, Social Security ensures that retired persons receive 
a modest monthly income and also provides unemployment insurance, disability 
insurance, and other assistance to those who need it: Được chỉ trả boi những 
khoản khẩu trừ từ tiền ương của người lao động, chương trình An Sinh Xã Họi 
bảo đảm rằng người về hưu nhận được một khoản tiền khiêm ton hàng tháng và 
dong thời chương trình này còn cung ứng bảo hiểm that nghiệp, bao hiểm mat six. 
lao động. và kê cả các trợ giúp khác cho những ai can dén. 
Câu 30:- Đáp án: B 

- Diễn giải: Thông tin ở câu đầu đoạn 2: Most of the programs started during 
the Depression era were temporary relief measures, but one of the programs ~ 
Social Security — has become an American institution: Phan lớn các chương trình 
này được khởi động trong giai đoạn Đại suy thoái Kinh té chi là các bién phap citu 
trg tam thói, nhung chi mót lan trong những chương trinh dy — An Sinh Xã Hài - 
đã trở thành mội thiết chế của Mỹ. 
Câu 31:- Đáp án: C 

- Diễn giải: Thông tin ở câu áp chót đoạn 2: Recently, there has been concern 
that the Social Security fund may not have enough money to fulfill its obligations 
in the 21" century, when the population of elderly Americans is expected to 
increase dramatically: Mới đây đã có những lo ngại rằng quỹ An Sinh Xã Hội có 
thẻ sẽ không có đủ tiền dé chu toàn các bồn phận tủa mình trong thé ki 21, khi mà 
ső người Mỹ lớn tuổi được trông đợi vào nó sẽ tăng manh. 
Câu 32:- Đáp án: B 

- Diễn giải: Thông tin ở câu 2 đoạn 3: These include Medicaid and 
Medicare; food stamps, certificates that people can use to purchase food; and 
public housing which is built at federal expense and made available to persons 
on low incomes: [Nhiing Chương trình} này bao gồm Medicaid va Medicare; tem 
phiếu thực phẩm tức là gidy chứng nhận dùng đề mua thực phẩm, và Sự Cung cáp 
nhà ở cho công chúng được xây bằng tiền của liên bang và cáp cho những người 
có thu nhập thấp. 
Câu 33:- Đáp án: B 

- Diễn giải: Thông tin ở câu bày đoạn cuối: Needy Americans can also tur! 
to sources other than the government for help. A broad spectrum of private 
charities and voluntary organizations is available: Người My nghèo túng cũng có 
thê tim den những nguôn khác ngoài chính phủ đề xin trợ giúp. Hiện đang có rál 
nhiều tô chức từ thiện tư nhân và các tô chức tình nguyện khác. 
Câu 34:- Đáp án: D 

- Diễn giải: Thông tin ở câu cuối cùng: Volunteerism is on the rise in the 
United States, especially among retired persons. It is estimated that almost 50 


252 










| rcent of Americans over age 18 do volunteer work, and nearly 75 percent of 
LS. households contribute money to charity: Hoạt động tình nguyện đang trên đà 
hat trién mạnh ở My, đặc biệt những người vé huu. Người. ta ước tinh gan 50% 
mười My trên 1 8 tuổi tham gia công tác tình nguyện, và gân 75% hộ gia đình ở 
f dóng góp tiên cho quỹ từ thiện. 

âu 35:- Dap án: C 

-- Diễn giải: public assistance: sự /rợ giúp cho công chúng ở Mỹ: 

oai (A, B, D): 

A: các cách gây quỹ ở Mỹ 

B: sự nhập cư vào Mỹ 

A jp: các tó chức tài tng ở "Mơ 






































i hs i "Which" phù hợp với vị trí ở đây, Các đáp án (B, (o D) - VIÊN when, 
here” không hợp nghĩa và ngữ pháp ở trường hợp nay. 

u37: B. struck (v): bị tàn phá - động từ thích hợp trong ngữ cảnh nói đến thién tai. 
- Loại (A, B, D) vì không thích hop về mặt ngữ nghĩa: 

A: attack(v): tan công (hàm ý quân sự hoặc với vũ khí) 

-B: beat (v): đánh bại 

DD: Prts Wr bao b 


âu 40: B. as - to think an Py as sth: nghi đến cái gi như là/xem cái gi là 

âu 41: B. force - force 7 storm: bão cáp. Force là thuật ngữ của ngành khí tượng. 
âu 42: A. when: khi mà - từ liên hệ chỉ thời gian. “When” phù hợp với vị trí ở đây. 
"âu 43: A. unlike (prep): không giống 

Xét ngữ cảnh trong đoạn văn: Dù đã cảnh báo đúng nhưng vẫn có đến 47 người 
lệt mạng, không giống như năm 1987, tưởng là bão lớn (hurricane), hóa ra chỉ là 
p 

Loai (B, C, D) vi: 

B: when là liên từ. Ta thấy có liên tir even though ở trước thì không thể tồn tại 
hột liên từ nào nữa. 

C: like (prep): giống - so sánh trái ngược chứ không phải tương đồng. 

D: such as + điều (vật, sự việc, hành động....): chẳng hạn như....... 

Câu 44: A. reminders (n): điều nhắc nhở 

Ba danh từ còn lại (B, C, D) không hợp nghĩa. 

B: remains (n): đồ thừa 

C: memory (n): ký ức 

D: recall (n): lệnh gọi về 





Bem ei. ls pb aS ll is oe aa a co MARC De UL UU RD TRECE E E 
Câu 45: A. thought. Ta có thành ngữ: 
chuyén thuong tinh, khóng bán tám dén. 
Câu 46: A. discipline (n): ky /uár; accept discipline: chấp nhận mic ky luật. 

Loại (B, C, D) vì ba từ còn lại không hợp nghĩa. 
B: ruling (a): chỉ phối, cầm quyển 
C: regulation (n): nội quy 
D: strictness (n): sự nghiêm khắc 
Câu 47: D. regular (a): /ờng xuyên, déu đặn 
regular exercise: sự vận động đều đặn 
Loại (A, B, C) vì: 
A, C: little, much - ngữ cảnh của đoạn văn không đề cập đến só lượng ít hoặc nhiéy, 
B: useful (a): hữu ích, đoạn văn không có hàm ý này. - 


Câu 48: A. perform (v): /hực hiện, hoạt động - động từ phù hợp dé chỉ khả năng 
hoạt động. 


Loại (B, C, D) vi: 
B: malfunction (n): sự trục trặc (hoạt động về máy móc) 
C: operate (v): hoạt động, đang làm việc 
D: run (v): chạy, hoạt động 
C và D: chi sự vận hành của máy móc. 
Câu 49: A. considered; consider (v): xem xét, suy nghĩ 
to be considered + adj 


not to give a second thought to sth: coi là 


Loai (B, C, D) vi ta có: 
B: to be made to do something: bi bát phái làm gi 
C và D: believed/thought + fo be + adj : bị cho là..... 
Câu 50: B. more 
Văn cảnh: Instead of pushing the body to do more, activities become limited: Thay 
vi bát co thé hoạt động nhiều hơn thì tuổi tác khiến cho các hoạt động bị hạn ché. 
Các tính từ của các đáp án (A, C, D) không phù hợp ngữ cảnh: 
A: weaker (a): yếu hơn 
C: faster (a): nhanh hơn 
D: greater (a): vĩ đại hơn, sung sức hơn 
Câu 51: C. active (a): tích cực 
Văn cảnh: Older people can - and should be active: Người già vẫn có thé và nên 
hoạt động tích cực hơn. 
Loại (A, B, D) vì: 
A: passive (a): thụ động, bị động (trái nghĩa ngữ cảnh) 
B: bold (a): bạo dạn 
D: eager (a): háo hức 
B, D: không hợp nghĩa 
254 






























Đâu 52: C. competitive (a): canh tranh; stay + adj: vẫn... 

Văn cảnh: Some professional athletes stay competitive into their forties and 

ties: Dù đã ở độ tuổi 40 và 50 nhưng các vận động viên chuyên nghiệh vẫn còn 

nh ganh dua. 

âu 53: A. shape; to stay in shape: giữ cho co thé cường tráng 

"âu 54: B. do - động từ di với tán ngữ là các loại bài tập thé duc. to do exercises: 

ap thé duc 

“au 55: C. if: nếu 

- Văn cảnh: Such exercises will be of little use if you follow them with soda and 

hi lips: Các bài tập thé duc sẽ vô ích nếu sau đó ăn khoai tây chiên và uóng soda. 

"âu 56:- Dap án: B 

-~ Diễn giải: Thông tin ở câu đoạn 1: They find that the phones are more than 

| means of communication — having a mobile phone shows that they are cool 

nd connected: Giói tré nhán tháy ráng điện thoại di động không chi don giản là 
lột phương tiện liên lạc — sở hữu một chiếc điện thoại di động chứng tỏ họ là 
hüng người sành điệu và san sàng kết nói với mọi người. 

lâu 57:- Đáp án: A 

~- Diễn giải: Thông tin ở câu đầu đoạn 3: .... 

hanges in the brain cells of some people who use mobile phones: ... 

Nghiên cứu y hoc đã chứng minh những thay đôi trong té bào não bộ của những 

12 uoi sử dung điện thoại di động. 

Câu 58:- Đáp án: A 

_- Diễn giải: “method” đồng nghĩa với “means” 

câu 59:- Dap án: D 

- Diễn giải: “possibly” gần nghĩa với “potentially”: có tiềm năng 

Câu 60:- Đáp án: A 

- Diễn giải: A - đúng nghĩa của cụm từ “negative publicity 

in tức có tính tiêu cực liên quan đến điện thoại di động. 

Câu 61:- Đáp án: C 

= Diễn giải: Thông tin ở đầu đoạn 2: The explosion in mobile phone use 

ground the world had made some health professionals worried. Some doctors are 

oncerned that in the future many people may suffer health problems from the 
use of mobile phones: Viéc bung no Sử dung dién thoai di dong khắp thé giới da 
thién một só chuyên gia y té lo lắng. Một số bác sĩ lo ngại rằng trong tương lai 

Whiu Người có thể gặp van dé sức khỏe vì sử dụng điện thoại đi động. 

Câu 62:- Dap án: D 
! - Diễn giải: Thông tin ở giữa đoạn 3: ... a traveling salesman had to retire at 
young age because of serious memory loss: ....mót người bán hàng lưu động đã 
phai nghỉ việc lúc còn trẻ vì bị mat trí nhớ tram trọng. 


medical studies have shown 
những 


"t sw loan truyén 


255 


^ MANILA AEN E AEA NGO NA 00 0000505000000 L 





Câu 63:- Đáp án: B t 

- Diễn giải: Thông tin ở dau đoạn 4: What is it that makes mobile phones 
potentially harmful? The answer is radiation. High — tech machines can detec; 
very small amounts of radiation from mobile phones: Vậy điều gì khiến cho điện 
thoại di động có nguy hại tiêm tàng như thé? Câu trả lời là bite xạ. Những máy, 
móc công nghệ cao có kha năng phát hiện những lượng bức xạ cực nhỏ phát ra từ 
điện thoại di động. 

Câu 64:- Đáp án: D 

- Diễn giải: Thông tin ở đầu và cuối đoạn 5: As the discussion about their 
safety continues, it appears that it’s best to use mobile phones less often. 

So for now, it’s wise not to use your mobile phone too often: Trong khi người tụ 
vån tranh cdi vé sự an toàn cua điện thoại di động, có vẻ nhw tót nhát là bới ding 
điện thoại di động di. Trước mát, đừng nên sử dung điện thoại di động quá thường 
xuyên. 

Câu 65:- Đáp án: C 

- Diễn giải: C - (Những cải tiến đột phá công nghệ va cái giá của chúng.” 

Những nhan đề khác không hợp nội dung: 

A: Điện thoại di động: Vat không thé thiếu của thời đại chúng ta 

B: Các hoạt động của điện thoại di động 

D: Những lý do khiến điện thoại di động đượe mọi người ưa chuộng 
Câu 66:- Đáp án: C 

- Diễn giải: 

+ Về mặt ngữ nghĩa: Câu gốc: Cô gái nói với người đàn bà:“Tôi pha cà phê 
cho bà nhé?” 

Câu viết lại: Cô gái ngỏ ý pha cà phê cho người đàn bà. 

+ Về mặt ngữ pháp: Để chọn câu viết lại có ý nghĩa gần nhất với câu góc, ta 
cần biết cấu trúc đã cho “Shall I...2” là cách ngỏ y lịch sự khi muốn làm giúp ai 
việc gi. Vậy, ở đây, phương án C biéu đạt ý tương đồng với câu gốc đã cho vì có: 
offer + Vto infinitive: ngỏ ý làm gì, sẵn lòng làm gì 

Ba sự lựa chọn còn lại: “wanted - muốn”, “refused - từ chối” và “promised - 
hứa” không phù hợp với ý nghĩa với câu góc. 

Câu 67:- Đáp án: B 

- Diễn giải: 

+ Về mặt ngữ nghĩa: Câu gốc = câu viết lại: Cô ấy vừa đặt men thoại xuống 
thì ông chủ của cô ấy đã gọi lại. 

+ Về mặt ngữ pháp: No sooner ...... than...... 
Wie when...: ......vtra mới ... thì dà...: 

Loai (A, C, D) vi: 

A: trình tự sự việc, không đứng như câu gốc (Ngay sau khi ông chủ gọi lại, có 
liên đặt điện thoại xuông). 
256 


= Scarcely......when... = Hardly 











_ C: mệnh dé phụ phải bắt đầu bằng “when” chứ không phải là without. 

_ D: không đảo ngữ khi hardly đứng đầu câu và thiếu when trước mệnh đề phụ. 

âu 68:- Đáp án: D 

- Diễn giải: 

+ Về mặt ngữ nghĩa: Câu góc: Thuyền trưởng nói với các thủy thủ: “Hãy rời 
hỏi thuyền ngay lập tức!” 

Câu viết lại: Thuyền trưởng ra lệnh cho các thủy thủ của mình rời khỏi thuyền 
gay lập tức. 

+ Về mặt ngữ pháp: Câu văn nhằm mục đích thuật lại lời ra lệnh của thuyền 


‹ order someone to do something: ra lệnh cho ai làm gì 
- Loai (A, B và C) vì các động từ tường thuật không phải là ra lệnh. 
A: invite (v): mời 
-B: suggest (v): đề nghị 
bc: request (v): yéu càu 
âu 69:- Đáp án: A 
.~_ Diễn giải: 
“ Loại (B, C, D) vi: 
| B va i Ham y in tró — —-— rát nguy Ì hiểm. 


hì linca: có chủ ngữ cho mệnh dé này, và nếu “that” la dai tir quan hé thi chi thay 
ho vat chir khong thé thay cho sự việc. 
"âu 70:- Đáp án: D 
- Diễn giải: To have a low opinion of sth = to undervalue sth: đánh giá thap 
di gi. 
ˆ Loại (A, B, C) vì các động từ nay không đồng nghĩa: 
* A: to reject: bác bó 
|. B: to turn down: bác bó, từ chối, vặn nhỏ (âm thanh) 
- €: to be fed up with: chán ngay cái gi 
cầu 71:- Đáp án: A 
- Diễn giải: However không thể mở đầu một mệnh đề trạng ngữ rút gọn. 
Sửa lai: However — Although (it is) small, .... 
Câu 72:- Dap án: B c 
- - Diễn giải: Sai cách dùng từ 
Sửa lại: film directions film directors 
âu 73:- Đáp án: A 
- Diễn giải: Ta không dùng đồng thời cà In my opinion đồng nghĩa với 7 think 
rong cùng một câu dé đưa ra ý kiến về van đề gì nên phải loại bỏ một trong hai. 


25 


“D.AA. Ô  ẻ TC a3 At) a a CV RTT TM 
NO G0000 a E paea a 


Câu 74:- Đáp án: D i 
- Diễn giải: Từ “and” diễn tả ý song hành: intelligence và disposition là danh 
từ nên ta phải dùng honesty. 
Sua lại: honest > honesty 
Cau 75: - Dap an: B 
- Diễn giải: Chủ ngữ của mệnh dé sau phải cùng chủ ngữ (đã được rút gon) 
của cum phán từ di trước. 
Sửa lai: his qualifications are > he has qualifications which are. 
Câu 76:- Đáp án: D 
- Diễn giải: Khi trạng từ phủ định “Never before” đứng đầu câu dé nhắn manh 
thi sẽ có hiện tượng đảo ngữ xảy ra. Nghĩa là trợ động từ được đảo ra trước chủ 
ngữ và trật tự ngữ pháp của câu không thay đổi. 
Các chọn lựa khác sai trật tự từ. 
Câu 77:- Đáp án: A 
- Diễn giải: Đây là câu tường thuật gián tiếp có guón gốc là một câu hỏi trong 
câu trực tiếp. 
Loại (B, C, D) vì: 
B: không hợp thì (động từ ở thì hiện tại đơn). 
C và D: Không được phép dùng hình thức câu hỏi trong câu tường thuật gián tiếp. 
Câu 78:- Đáp án: B x 
- Diễn giải: Ta đã biết ADJ + as + clause dùng để nhấn mạnh. Đây là cách 
dùng đặc biệt của mệnh dé trạng ngữ chỉ sự tương phản. 
Loại (A, C, D) vì: 
A: không giới từ of sau Despite 
C: sau Despite là một danh từ hoặc cụm danh từ. 
D: không phải đảo fo be ra trước chủ ngữ. 
Câu 79:- Đáp án: D 
- Diễn giải: 
Loại bỏ A, B và C vì liên từ dùng không phù hợp khiến câu vô nghĩa. Cụ thể là: 
A: in case: phòng khi 
B và C provided va if: Néu/ miễn là 
Câu 80:- Đáp án: B 
- Dién giải: Mệnh dé danh từ làm chủ ngữ cho động từ ¿s: “Những gì chúng ta 
gọi là vị thật ra là một cảm thức tổng hợp được tạo thành bởi cả vị lẫn mùi.” Các 
trường hợp còn lại không hợp ngữ pháp. 


258 





Đề THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2007 - Hệ 7 NĂM 
(Đề chính thức) 


“Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) có phan gạch chân được phát âm khác vó 


A. business B. summer C. shut D. sunrise 
A. chair B. chemist C. cheap D. child 
A. lose B. women C. prove D. movie 
A. light B. might. C. lift D. sign 
A. chosen B. cover C. grove D. golden 


Chọn từ/ cum từ thích hop (ứng voi A hoặc B, C, D) dé hoàn thành mỗi 
u sau: 
" 6: My parents first each other at the Olympic Games in 1982. 
‘A. have met B. meet C. had meet D. met 
ju 7: When I came to visit her last night, she bath. 
A. is having B. had C. has D. was having 
iu 8: Jim is five centimeters than Tom. 
[ B. higher C. taller D. tallest 
Âu 9: She has worked as a secretary she graduated from college. 
A. until B. while C. before D. since 
âu 10: Hung: “Thank you very much for a lovely party.” 
| Hoa: * K 
A. You are welcome B. Have a good day . 
C. Thanks D. Cheers 
Âu 11: I knew they were talking about me they stopped when I entered 


- the room. 
B. therefore C. despite D. so that 


i u 12: Iflhadtime,I_ to the beach with you this weekend. 


- A. would go C. will have gone 


. B. will go D. would have gone 


sâu 13: English in many parts of the world. 


A. was spoken B. speaks C. is speaking D. is spoken 


; âu 14: I don't believe a word she says, I think she 


A. is laying B. is telling lie ^ C. is lying D. lied 


Câu 15: The children to the zoo. 


A. were enjoyed taken B. enjoyed being taken 
C. were enjoyed taking D. enjoyed taking 





Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ngô Văn Minh 


Câu 16: he comes in half an hour, we shall go alone. 


AT B. Unless C. Because D. When 
Câu 17: He has really worked hard so far, he? 

A. hasn't B. does C. doesn't D. has 
Câu 18: He is learning English he can study in England. 

A. SO as B. so that C. in order to D. so as to 


Câu 19: Her car has broken down. 
A. All she can do now B. That she can do now 
C. The thing which she's doing now D. Whatever she does 
Câu 20: I asked her she understood the lesson. 


is to walk to the nearest telephone. 


A. even if B. if only C. if not D. if 
Câu 21: She failed the test, she studied hard. 
A. although B. as though C. as D.despite 
Cau 22: Whether we go out will depend the weather. 
A.on B. with C. in D. about 
Cau 23: London is of England. 
A. capital B. a capital C. the capital D. one capital 
Cau 24: , a bat sends out a series of signals, which bounce off any object 


in its path.. 
A. When they are flying 
B. Once flying 

Cau 25: He took his seat quietly ` 
A. so as to disturb their conversation 
B. so as not to disturb their conversation 
C. in order not disturb their conversation 
D. in order that not to disturb their conversation 

Cáu 26: The man we met yesterday was the manager of a bicycle factory. 


* 
C. While it is flying 
D. When in flying 


A. when B. who C. which D. whose 
Câu 27: AIDS is a(n) disease. 
A. dangerous B. danger C. endangered D. endanger 


Cau 28: You will have to work hard if you want to __ 


A. succeed B. success C. successful D. successfully 
Cáu 29: Their has lasted for more ihan 20 years. 
A. friend ˆ B. friendly C. friendship D. friends 


well to go to work. 
C. sufficiency 


Câu 30: The following day she felt —.— 


A. suffice B. sufficiently D. sufficient 


260 








Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng vói A hoặc B, C, D) cho 
lỗi chỗ trống từ 31 đến 35. 

“The world’s first film was shown in 1895 by two French brothers. Although it 
h ly .(31).. of short, simple scenes, people loved it, and films have been popular 
ver since. The first films were silent, with titles on the screen to explain the story. 

| Soon the public had ..(32).. favourite actors and actresses and, in this way, the 
rst film stars appeared. In 1927, the first “talkie”, a film with sound, was shown 
ad from then on, the public would only accept this kind of film. 

"Further improments continued, particularly in America, .(33).. most of the 
orld's films were produced. With the arrival of television in the 1950s, ..(34).. 
sople went to see films, but in recent years cinema audiences have grown again. 
fore countries have started to produce films that influence film making and there 


re currently ..(35).. national film industries. 
























“au 31: A. considered B. consisted C. belonged D. held 
"âu 32: A. your B. his C. our D. their 
Au 33: A. who B. where C. when D. which 
u 34: A. other B. each C. fewer D. any 
u35: A. many D. lots C. much D. plenty 


| Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) 
sho mỗi câu từ 36 đến 40. 

- For many people the language of the Internet is English. *World, Wide, Web: 
Three English Words" was the name of an article by Michael Specter in the New 
York Times a few years ago. The article went on to say: “If you want to take full 
advantage of the Internet, there is only one real way to do it: learn English.” 

- [n general, it is not difficult to learn to use Internet services. But although 
Internet services are rather easy to use, you will have considerable difficulties if 
Vou are not familiar with English. In fact, a good knowledge of English is one of 
he most important aspects that help you use the Internet. Learning to use a new 
Internet service may take a few hours, a few days or some weeks, but it takes years 
to learn a language so that you can use it fluently and confidently. Of course, when 
“you know some English, you can learn more just by using it on the Internet. But at 
least your English should be good enough to understand commonly used words and 


to know what to do on the Internet. 

to learn to use Internet services. 
C. takes a very long time 
D. takes a few minutes 


'Câu 36: It 
A. is difficult 
B. is easy 








- B. Jill is a more carefully driver than Rose. 


NP UE M CERT CASU M MMC» 

Câu 37: According to the arficle by Michael Specter, you should to'tak 
sA PETERIN a è 

- C. Rose drives less careful than Rose. 


full advantage of the Internet. 










A. learn to use the Internet services B. learn to type fast 
C. learn the nam : j -. D. Rose drives carelessly than Rose. 
Cấu 38) Léanting ina E aa D. learn English ‘au 48: People have discovered a new source of energy. 
DAI: ^ (nio uently and confidently may take | A. A new source of energy has discovered. 
Cáu 39: If you do not Wo Ha p ew NES D. a few e | B, A new source of energy has been discovered. 
Internet. ry well, you will —— ^ when using the " C. A new source of energy has been discovered. 
A. have many difficulties C. spend a few d - D. A new source of energy have been discovered by people. 
B. be laughed at D. feel ays âu 49: We didn’t go on holiday last year because we didn’t have enough money. 
. feel more comfortable —A. If we hadn't had enough money, we wouldn’t have gone on holiday last year. 


- B. If we had had enough money, we would have gone on holiday last year. 

F- C. If we hadn’t had enough money, we would have gone on holiday last year. 
i D. Unless we had enough money, we would go on holiday last year. 

"âu 50: People protesting against pollution are marching to London. 

A. People protest against pollution are marching to London. 

B. People who protest against pollution are marching to London. 

-. C. People who protesting against pollution are marching to London. 

D. People who protests agaist pollution are marching to London. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


Câu 40: Which of the following could be the best title for the passage? 
A. “Ways to take full advantage of the Internet” hia 
B. “English and the Internet” 
:C. "How to use Internet services” 
D. “Practising your English on the Internet” 


Xác dinh tir/ cum tir có 51 (ú 
$ - ! gạch dưới (ứng voi A hoá À UE. s; 
những câu sau trở thành chính xác. j Df co ito ĐC" để 


Câu 4I: i g y 
41: The meeting was so length that man people had to leave before it ended 

















Câu 42: P | " Bi 9 C D 
u 42: People are not allowed to ent ide: | 
d er the park ii midnight because lack of Câu 1. A: Vi ta có: u trong business được phát âm là /1/. u trong các từ còn lại: 
security. C D summer, shut, sunrise được phat âm là /a/. 
Câu 43: They asked me ; Câu 2. B: Vi ta có: ch trong chemist được phát ám là /K/. ch trong các từ còn lai: 
N what M happen last night, but I was unable to tell them chair, cheap, child được phát âm là /f/. 
A C „cheap, Ci 
C t $ D nạ TAS E. ri TT... Act. lose 
au 44: The "ou fast you drive, the greater danger X Let Câu 3. B: M i có: Apr Eig được phát âm là /v/. o trong các tu con lai: lose, 
B C D prove, movie được phát âm là /u:/. 
Câu 45: Do you know how getting to the post office Pokal Ae. Câu 4. C: Vi ta có: i trong lift được phát âm là /1/, i trong các từ còn lại: light, 
A B C D might, sign được phát âm là lau. 
“Câu 5. B: Vi ta có: o trong cover được phát âm là /A/. o trong các từ còn lại: 


Chọn phương án dá “ : 
Q g an đúng (ứng vó A FO 
mói cáu sau: g (ứng với A hoặc B, C, D) de diễn đạt đúng nghĩa chosen, grove, golden được phat âm là /av/. 
Câu 46: Altl is intet Câ ^ 
dh $ tinh he is intelligent, he doesn’t do well at school, Câu 6. ki met (meet - met - met) i 
E D Spits of intelligent, he doesn’t do well at school. 1 Ve mặt ngự ngua mặt n ữ nghĩa: “Bo me tôi gap Niên 
x Si. i is intelligent, he doesn't do well at school. | Olympic vào năm 1982. 
. Des j : n ; è mặt ngữ pháp: át câ 
n M NE rox! igen he doesn't do well at school. c mới d un zu 2 Ji | 
Câu 47 Jill je is intelligence, he does welll at school. | discus khứ nến ta HPT Dù khổ Ge 
: rives more carefully than Rose 
A. Jill is a more careful driver than Rose. S + V2/ed — diễn tả hành động diễn ra và chấm dứt trong thời gian 


lần đâu tiên tại The van hội 


dé ta nhận thấy rang: first: lần dau tiên in 
động gặp nhau đã diện ra và kết thúc 






262 Vậy D là đáp án đúng nhất. 
26 











mum hố À——Á—!"—cn——  .—=——————_BSBD : : : 
Các dáp án cón lai khóng phü hop vi: While: trong khi 


A - have met (thi HTHT - since 1982) Before: trước khi 


B - meet (thi HTD) âu 10. A: You are welcome 
C - had met (thi QKHT) + Câu văn mang nghĩa: bắp, 
Lưu ý: Ta không dùng thì hiện tại hoàn thành với IN + mốc thời gian “Hùng: “Cam ơn ban rat nhiêu vì bữa tiệc thú vị. 
Câu 7. D: was having Hoa: "Ban khách sáo qua.” nb enw 
+ Về mặt ngữ ngfifa: "Tói qua khi tói dén thám có dy thì cô ay dang tắm. " Nhu ta biết: You are welcome (Ban, anh, chị.. khách sáo quá.) là một trong 
+ Về mặt ngữ pháp: Quan sát về trước của câu ta thấy rằng: When I came ñ ng lời đáp lại câu Thank you... 
M hend (thi QKD), và ta có kết cau cấu trúc của hinh thức câu dùng với thi Quá khi “Các đáp án còn lại không phù hop: 


tiếp diễn khi có liên từ When xuất hiện: B- Have a good day: chúc một ngày tot lành. 









i i ién tả một hà 6 h 4 C- iks: cảm ơn. 
When + simple past, past continuous : Diễn tà một hành động xảy ra trước Cc Thai Rr D d 
à kéo dài so với một hành hành độ Ac xà á khú ID - nào/ chúc m j 
và kéo dài so với một hành hành động khác xảy ra trong quá khứ. D - Cheers: cạn ly 8 
11. C: have learnt gi 
) x E bt 4ý 16 (04) S 01, : ; » A in 
+ Về mặt ngữ nghĩa: “Cho đến bây giờ tôi đã nghe ngóng được nhiều thông t 





Dựa vào cau trúc đã cho trên, D là lựa chọn duy nhất đúng. 
Các đáp án còn lại không phù hợp vì: 

A - is having (thì HTTD) không di cùng voi thi qua khứ đơn. 

B - had (thi QKĐ) (ta không chọn hình thức này vì hành động cô ấy tắm diễn ra 
trước và kéo dài hon so với hành động tdi đón. 

C - has (thì HTD) không đi cùng với thì quá khứ đơn. 
Câu 8. C: taller 

+ Vé mặt ngữ nghĩa: "Jim cao hon Tom 5 cen-ti-mét.” 


(Up to now) + S + have/has + V3/ed 
hoặc 
S + have/has + V3/ed + up to now 






+ Vẻ mặt ngữ pháp: Quan sát câu văn đã cho ta thấy hình thức ..... than ..... Đây Tù những lập luận trên, chỉ có C là dap án thích hợp nhât. 
là hình thức của so sánh hơn. Do vay, hai phương án lựa chọn A. fall không được “Các đáp án còn lại không phù hợp vi: 
chọn vì nó ở hình thức nguyên mẫu; D. tallest vì day là hình thức so sánh nhất của _ A - would learn (dang: would + Vnguyên ven) 
tinh từ ngắn. Như ta đã biết hai tinh từ high (cao) va tall (cao) có cách dùng khác B - learnt (thi QKD) 


nhau. Cụ thé nhu sau: high (cao) (dành cho vat) còn fall (cao) (dành cho người). - D - will lean (thì TLD) 
Ta có hinh thức so sánh hơn của tính từ ngán như sau: lầu 12. D: call 


| short adj-er + than... + Về mặt ngữ nghĩa; “Hay đợi ở đây cho đến khi minh gọi cậu. 


: : 1 | A tnor tậu it thay câu dé sử dung ... until ... Đây là dạng 
Ket hợp những điểm trên thì chi có C là đáp án đúng nhật. | Ve mặt ngữ pháp: Te quan sát thây in; r ụ lẻ dod em 
Câu 9. D: si lệnh dé trạng ngữ chỉ thói gian. Như ta đã biệt, ta không được sử dung sét 
âu 9. D: since g ta đã bi , duge le oc 
i | ác dién ngü ong mệnh dé trang ngữ chi 
+ VỀ mặt ngữ nghĩa; "Có dy làm thư ký từ khi có dy tốt nghiệp đại hoc.” i tương lai ngay sau các diễn ngữ chi thời gian trong m¢ g 


`. ph % Tiên ta de ào hì ức và ý nghĩa của 
+ VỀ mặt ngữ pháp: Quan! sit: VỀ! rước) của câu: ta thấy: has worked (thì jan. Thay vào đó, ta sử dụng thì Hiện tai don. Dựa vào hình th y ng 
Ye Mat ngu phap: e i > > ‹ . " A | ` r , | A đú 
A ^ Pand n 10, D là đáp án duy nhật đúng. 
HTHT) và sau dóng tir graduated (thi QKD). Ta có: âu văn đã c P 
Câu 13. A: had been j Pm ^ 
+ Vè mặt ngữ nghĩa: "Thoi tiết thật khắc nghiệt. Tôi ước gi trời âm hon. 








Clause (S + have/has + V3/ed) since + clause (S+ V2/ed)/ méc thoi gian 


Kis E A oe TA Gu Fp : F Rane. aA ^ Ars was terrible 

Dói chiêu những lập luận trên, ta chon D là đáp án duy nhất đúng. + Về mặt ngữ pháp: Quan sát câu dé ta nhận thay: The weather er; HIP 
De na: vol dps dab: A A :Ã NN & bồ : y nghia cho 

Các đáp án còn lại không phù hợp. thì QKĐ). Do vậy câu diễn đạt với wish theo sau dé bó sung y ng 

Until: cho dén khi ước, ta phải sử dung thi quá khứ hoàn thành. 


265 
264 | 


lãi n 





S + had + V3/ed .. Diên tả ước muôn trái với thực tế trong quá khứ 





S + wish + 


Vay A là lựa chọn duy nhất đúng. 
Các đáp án còn lại không phù hợp vì: 

B - were dùng trong mệnh đề diễn đạt với wish diễn tả ước muốn trái với thực 
tế hiện tại. 

C - was dang qua khứ của tobe không dùng (chỉ cho phép dùng trong văn nói) 
trong mệnh đề diễn đạt với wish chỉ sự ước muốn trái với thực tế hiện tại. 

D - has been dạng động từ này không tòn tại trong mệnh dé diễn đạt với wish. 
Câu 14. A: would go 

+ Về mặt ngữ nghĩa: 
cuối tuân này. " 

+ Về mặt ngữ pháp: Ta xét thấy: mệnh dé If (If I had time), dùng từ had chịa 
ở dạng quá khứ của have. Đây là mệnh dé giả sử của câu điều kiện loại hai. Ménh 
dé chính của câu điều kiện loại 2 có dạng: S+ would/could + V-nguyên vẹn. 


“Nêu tôi có thời gian thì tôi sẽ đi dên bãi biên với ban 





If clause (S+ V2/ed), Main clause (S* would/could + V-nguyén ven) 
— Diễn tả một điều trái hẳn với thực tế hiện tại. 





Vậy A là lựa chọn duy nhất đúng. 

Các đáp án còn lại không phù hợp vì: 

B - will go áp dụng cho mệnh dé chính của câu điều kiện loại 1. 

C - will have gone không ứng dụng được trong các loại câu điều kiện. 

D - would have gone áp dụng cho mệnh đề chính câu điều kiện loại 3. 

Câu 15. D: mending 

+ Về mặt ngữ nghĩa: “Đừng lãng phi thời gian dé sửa cái lọ vỡ ấy nữa. " 

+ Về mặt ngữ pháp: Ta có cấu trúc: waste time + V-ing: lãng phí thời gian làm gì 
Câu 16. D: to have left 

+ VỀ mặt ngữ nghĩa: “Người ta cho rằng ông lão đã đem tất cả của hài môn 
ung hộ cho viện dưỡng lão khi ông ay chét.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Câu văn đã cho sử dụng hình thức bị động đối với động từ 
said. Dựa vào ý nghĩa và hình thức của câu văn đã cho, ta biết hành động ông lão 
dé lại tiền của xảy ra trước lúc ông lão mat. Do đó, ta phải sử dụng to + have * 
V3/ed theo sau động từ bị động said. 

Các đáp án còn lại không phù hợp vì: 

A - to leave được sử dụng khi hành động dé lại tiền của xảy ra sau hành động chét. 

B - to leaving, sai về dạng từ 

C - have left không dùng được trong hình thức bị động. 

Câu 17. A: to inform 

+ Về mặt ngữ nghĩa: "Tói lấy làm tiếc khi báo cho bạn biết rằng don xin việt 

của bạn đã bị từ chối. ” 


266 








Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt 




























+ Về mặt ngữ pháp: động từ Regret có 2 dạng thức: 


Regret + V-ing: lay làm tiếc vì đã làm gi 


Regret + V to-inf: Iy làm tiếc khi phái làm gì 
đặc biệt là khi thông báo một thông tin hoặc sự việc không tót. 
Lưu ý: sau Regret ta thường dùng hinh thức V to-inf đối với các động 
từ inform, tell. 





“Loại B - inform vì không đúng cấu trúc ngữ pháp. 

i Loại C - informing vi không đúng ngữ nghĩa. 

Loại D - to have informed vì không đúng ngữ pháp. 
âu 18. B: am 

F vè mặt ngữ nghĩa: 
d vé hậu quả tôi té nay.’ 
pt Về mặt ngữ pháp: Ta thấy cấu trúc chủ đạo của câu văn đã cho là Neither ... 


là Chế phải bạn mà cũng không phải tôi chịu trách 





either + S1 + nor + S2 + V2 (S2): Khong .. 
Lưu ý: động từ trong câu dang Neither... nor ... 





..mà cũng không.... 
chia theo chủ ngữ đứng sau nor. 





“Vậy B là đáp án duy nhất rth 
âu 19. A: to learn 

Dich nghĩa câu văn: “Cac học sinh trong lớp hoc này được khích lệ học thật 
am.” 

-Về mặt ngữ pháp: dùng từ make có 3 dạng sau: 


Make S.o + adj: khiến/làm cho ai như thế nào (trạng thái) 


Make S.o + V-nguyên vẹn: khiến/làm/ khích lệ ai làm gì 
Be + made + V- to inf: bị bắt buộc/ bị xui khiến/ được khích lệ làm gì 









Ta quan sát thay câu dé sử dung were made. Do vay, A là đáp an đúng. 
|. A — because 

+ Về mặt ngữ nghĩa: 
o phòng thì họ liền dừng câu chuyện. 
ét các phương án đáp án: 

- B - therefore: vì vậy, do đó, không được chon trong câu văn này vì không hoP 
Phĩa. Hon nữa, ngay trước và ngay sau therefore phải sử dụng hình thức chấm câu- 

- C - despite: mác dù, không phù hợp nghĩa trong ngữ cảnh này. Thêm vào đó, 
iu despite là một danh từ hoặc cum danh từ. 

D - so that: để/ muc đích, không phù hợp nghĩa trong ngữ cánh này và sau #2 
hat là một mệnh dé. Cụ thé như sau: so that + S + modals + Vnguyén ven. 

Chỉ có A - because: bởi vi, là đáp án duy nhất đúng. 


as ok . a n" AA se | s i, %2 
“Tôi biét moi người dang nói về tôi bởi vì khi tôi bước 


” 


267 


EDEN EUH CUL S GL Soo eU 344013/4Á/2)241/4112J NNNNNBINBINNBIRIENHNNNNNWENNGNNEWNINWNNIRh((BAASaaaawa 
Câu 21. A: but 

+ Về mặt ngữ nghĩa: "Tuy Jack kiên quyết không can bát kỳ sự giúp đỡ nào 
nhưng tôi đã tìm mọi cách dé giúp cậu ta.” 

Xét các phương án đáp án: 

B - besides: ngodi ra, bên cạnh đó dùng dé bó sung nghĩa không phù hop ngữ 
nghĩa trong câu văn đã cho. 

C - so: vì vậy dùng để liên kết nghĩa không phù hợp trong văn cảnh này. 

D - however: /y nhiên dùng dé nói hai ménh dé mang nghia dói láp. Truóc và 
sau however ta phải sử dụng dau châm câu “;however,”. 

Chỉ có đáp an A - but: nhung, tuy nhiên dùng dé nói hai mệnh dé mang nghĩa dá; 
lập, là đáp án đúng duy nhất. 
Câu 22. C: whom 

+ Về mặt ngữ nghĩa: "Bác của tôi mà bạn gặp ngày hôm qua là mot luật su. " 

+ Về mặt ngữ pháp: Quan sát câu đề ta nhận ra rằng vị trí cần điền là một đại 
từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người. Điều này có nghĩa là ta không dùng 
phương án A. whose; B. which; D. what. Ta chọn phương án C. whom là dap án 
đúng vì whom dùng để thay thé cho các danh từ chỉ người làm chức năng tân ngữ. 
Dẫn luận: Ta nhận thay rằng you met ... sau các dau “...” phải là một tân ngữ và 
tân ngữ ấy phải có mối quan hệ chặt chẽ với My uncle. Từ đây, ta kết luận rang chữ 
whom đã thay thé cho chữ him. » 

Cáu 23. D: where 

+ Về mặt ngữ nghĩa: "Điện Biên Phủ là nơi mà quân đội ta đã lập nên chiên 
tháng vẻ vang vào năm 1954.” 

+ Về mặt ngữ pháp: Ta quan sát thay cum Dien Bien Phu is the place .... diễn 
ngữ này dang dé cập đến một nơi chốn. Do vậy, ta dùng chữ where dé thay thẻ. 
Các phương án khác không phù hợp. 

Câu 24. C: so that 

+ Về mặt ngữ nghĩa: 
khóa. ” 

Ta xét nghĩa của các phương án đáp án: 

- because = since: boi vi, không phù hop trong van canh nay. 

- incase: phòng khi, không phù hợp trong van cảnh này. 

+ Về mặt ngữ pháp: 

. so that + S + modals + Vnguyên ven: để/mục đích là ... 





"Ho học thật chăm dé họ có thé vượt qua kỳ thi cuối 





Câu 25. D: although 


+ Vê mặt ngữ nghia: 
rat cham.” 


"Có dy đã không vượt qua kỳ thi mặc dau cô dy đã hoe 


268 
















Cty TNHH MTV ang 

^-^ Về mặt ngữ pháp: Ta quan sát thay ..... she studied hard. Sau vi trí can điền 
một mệnh dé. Do váy, ta loại nhanh chóng phương án B. in spite of và D. despite 
|ta có: 

Despite/ In spite of + Noun/noun phrase: mặc dù... 

“Ta cũng loai được dap án C. as: bói vi, không phù hợp ngữ nghĩa trong câu văn. 
“Chỉ có A. although là dap án duy nhất đúng. 


Although + clause: mặc du... 
5. D - intention 


Câu văn mang nghĩa: “Anh ấy không có ý định bán chiếc đồng hồ treo tường 
nó thuộc sở hữu của ông nội anh ay.” 

Ta có cum tir: have no intention of doing S.th: không có ý định lam gi 

Các phương án đáp án khác không phù hợp. 

. A - comfortable 

“Câu văn mang nghĩa: “Người đàn ông bi bệnh van thay ôn khi đứng một minh 
4 không cần sự trợ giúp nào.” 

i Về mặt ngữ pháp: Quan sát câu văn đề cho ta thấy .... finds it... Day là cấu trúc 
với động từ find: find + S.th + adj: thay cái gì như thế nào. Ta loại ngay được 
ic đáp án không phải là tính từ gồm C. comforting (V-ing của động từ comfort: an 
) và D. discomfort (n) sự khó chiu. Dựa vào góc độ ngữ nghĩa của câu, ta loại tiếp 
c đáp án B. uncomfortable (a) không thoai mái. 

Vay chi có đáp án A. comfortable (a): thodi mái, dé chịu là đáp án duy nhất đúng. 
8. D - difficulties 

Câu văn mang nghĩa: “Cách phát âm của anh ấy gây cho tôi nhiều khó khăn.” 

1 Về mặt ngữ pháp: Ta xét thay ... a lot of ... trong câu văn đã cho. 


a lot of + danh từ đếm được số nhiéu/danh từ không đếm được 


“Ta loại ngay các đáp án không phải là danh từ gồm A. difficult (a): khó khăn; B. 


i ficultly (adv): một cách khó khăn. Như ta biết, danh tir difficulty có hình thức só 


hiều là difficulties. Do đó, đáp án D là lựa chọn duy nhất đúng. 
3. B A tall 
- Câu văn mang nghĩa: “Bó cậu cao bao nhiêu?” 


- Về mặt ngữ pháp: Câu văn sử dụng dạng câu hỏi với How...? Như ta biết, 
tro ng dạng câu hỏi này thi theo sau How là mot tiếng tinh từ. 

a loại ngay đáp án A. single (a): cô đơn, đơn độc và D. alive (a): còn sống, không 

lược dùng kèm theo sau How dé thiết lập câu hỏi. 

a lại thay chủ thé trong câu là my father: bó tôi (danh từ chỉ người). Như ta biết, 

all (a): cao (dùng cho người) và high (a): cao (dùng cho vật). Do đó, B. tall là lựa 

họn duy nhất. 





How talhia... ? Cao bao nhiêu? 





269 






























poe aimo ANM tie TUI 
30. A — made from ài dich đề nghi: | : 
Câu văn mang nghĩa: “Kính thường được làm từ cát." “Một hàm răng chắc khỏe đóng vai trò rat quan trong. Răng khỏe giúp nhai thức 
¡ dễ dàng và chúng cũng liên quan mật thiết dên vẻ bé ngoài của chúng ta. Vậy thì 
á trình sâu răng diễn ra như thế nào? Sâu răng bắt đầu hình thành dưới dạng 
lững vết rạn trong lớp men răng. Quá trình này xảy ra sau khi vi khuân và một 
gng nhỏ thức ăn còn dong lại ở kẽ rang. Sau đó thi sâu răng lan rộng dân dân bên 
ng răng. Sau cùng, chất độc ngắm vào máu và chúng ta cảm thấy đau. 
Vay lam sao dé giữ cho hàm răng chắc khỏe? Việc dau tiên là chúng ta nên đến 
a | sĩ khám ráng dinh ky hai lần trong một năm. Nha sĩ sẽ trám các lỗ nhỏ trước 
i rang bị sâu. Ông ấy cũng kiểm tra xem răng có mọc đúng vị trí hay không. Thật 
ông may khi có nhiều người đợi cho đến khi răng bị đau mới di khám nha si. 
ệc thứ hai là chúng ta nên đánh răng ít nhất hai lần trong một ngày với bàn chải 
kem, một làn sau bữa sáng và lần còn lại trước khi di ngủ. Sau bữa ăn chúng ta 
n dùng tăm tre dé làm sạch kẽ răng. Việc thứ ba là chúng ta chỉ nên ăn những 
ai thức ăn tốt cho răng và cho cơ thể như: sữa, phô mai, cá, bánh mì nâu, khoai 
, gạo lức, rau và trái cây tươi. Socola, kẹo và các loại bánh không tốt cho răng 
mg các bữa ăn. Chúng bam lại trong kẽ răng và đây chính là nguyên nhân gây ra 
sn tượng sâu răng. 
| C (dong 1 đoạn I) 
. B (dòng 2,3 đoạn 1) 
| C (dòng 3,4 đoạn 2) 
. D (dòng 9 đoạn 2) 
PA 
|. C. to— for 
Ta có: be bad for S.o/S.th: xấu, tôi tệ cho ai/cái gi 
Câu văn mang nghĩa: “Mẹ của John cho rằng sôcôla không tốt cho cậu ay.” 
. C. because because of 
Ta có: because + clause = because of + noun/noun phrase: bói vi..... 
- Theo dé ta có : Jack of security (noun phrase) 
Cau văn mang nghĩa: “Mọi người không được vào công viên sau nửa đêm vi 
iéu sự an toàn.” 
3. B. to stay — stay 
- Would rather có hai dang thức: 
| S + would rather + V-nguyén vẹn + than + V-nguyén vẹn: thich lam cái này 
lớn cái kia (một chủ ngữ) l 
- SI + would rather + S2 + simple past + (than + simple past): Nguoi nào thích ai 
am gi (hai chủ ng t khác nhau) 
Dịch nghĩa cá 1 văn: “Tôi thích ở nhà hơn là di ra ngoài vào những ngày cuối 


Về mặt ngữ pháp: Ta có các nét nghĩa của động từ make khi đi với những giới 
từ khác nhau như sau: 

- make of S.th: /am tir chát liệu gì (cho ra sản phẩm cùng chất liệu với nguyên 
liệu. eg: Table is made of wood: Bàn được làm từ gỗ.) 

- make from S.th: /àm tir chat liệu gi (cho ra san pham không cùng tinh chất 
với nguyên liệu. eg: Wine is made from rice: Rượu được nấu từ gạo.) 

- make with S.th: cung cáp cái gì 

- made by: được làm bởi, được sản xuất bởi (thường được dùng trong cấu trúc 
bị động) 

Bài dịch đề nghị: 

Bộ phim đầu tiên trên thế giới công chiếu vào năm 1895 do hai anh em người 
Pháp sản xuất. Mặc dù đây mới chỉ là những thước phim ngắn, đơn giản nhưng 
phản ứng của công chúng về nó là rất tốt và phim đã phó biến kẻ từ lúc đó. Những 
bộ phim đầu tiên thì vẫn chưa có lời thoại, chỉ có những dòng chữ chạy trên màn 
hình giải thích cốt truyện. 

Ngay khi các ngôi sao điện ảnh đầu tiên ra mắt công chúng thì khán giả đã hâm 
mộ những thần tượng của riêng mình. Vào tăm 1927 bộ phim đầu tiên có lời thoại 
và âm thanh đã ra mắt công chúng. Kể từ đó, khán giả chấp nhận loại phim này. 

Loại hình phim này ngày càng phát triển, đặc biệt là tại Mỹ, hầu hết các bộ 
phim trên thế giới đều được sản xuất tại đây. Vào những năm 1950 sự phát triển 
của truyền hình đã làm giảm đáng kể lượng khán giả xem phim rạp. Tuy nhiên, 
trong những năm gần đây thì tình hình đã được cải thiện, lượng khán giả xem phim 
rạp gia tăng trở lại. Hiện nay, ngành công nghiệp sản xuất phim thu hút đầu tư của 
nhiều quốc gia và đã có nhiều nước tạo được thương hiệu riêng trong lĩnh vực này. 
31. B consisted of S.th (bao góm cái gi) 

A. consider (+ V-ing): xem như, suy xét, không có giới từ kèm theo 

C. S.t + belong (to S.O): cái thuộc quyền sở hữu của ai 

D. held (hold - held - held): tổ chức 
32. D their thay thé cho public dùng trước nó 
33. B where đại từ quan hệ chỉ nơi chốn làm rõ nghĩa cho từ America 
34. C fewer: ít hơn, đi với danh từ đếm được số nhiều 
35. A many industries là danh từ đếm được số nhiều 

B. lots (of) + danh từ đếm được số nhiều/danh từ không đếm được 

C. much + danh từ không đếm được 

D. plenty (of) + danh từ đếm được số nhiều , lần. 


33 


270 271 





— PRENNE eli rp unl a ốc Cố ốc TC 
TT TT ———Ẩ—————————— 


44. B. what did happen (hình thức câu hỏi) — what happened (dùng câu khẳng 
định). Câu văn đã cho là một câu khẳng: định. 

Câu văn mang nghĩa: “Họ hỏi tôi tối qua xảy ra chuyện gì nhưng tôi không thẻ 
kể cho họ nghe được.” 

45. B. with — of 

Ta có cum từ: be tired of (doing) s.th: mét moi vì (lam) việc gi 

Cáu ván mang nghia: *Có áy mét mói vi mói ngày déu bi hói những vấn đẻ 
như nhau.” 

46. A 

Câu văn mang nghĩa: “Bác si Sales là người mà tôi không đặt nhiều niềm tin." 

Loại B - in that I don’t have much confidence, đại từ quan hệ that không bao 
giờ đứng sau giới từ trong mệnh dé quan hệ. 

Loại C - whom I don’t have much confidence in him, whom là đại từ quan hệ 
dùng để thay thế cho các danh từ làm chức năng tân ngữ. Rõ ràng chữ him trong 
câu này đã được thay thé bởi whom, nghĩa là nó không xuất hiện trong câu. Do đó, 
hữm ở đây bị thừa. 

Loại D - I don’t have much confidence, sai ngữ pháp vi thiếu dai từ quan hệ làm 
tân ngữ. 

47.B . 

Ta có: So as to + V-nguyén ven = In order to + V-nguyên ven: Dé mà, cót dé 

Câu văn mang nghĩa: “Anh ấy tìm một chỗ ngòi yên tinh để không quấy ray 
cuộc nói chuyện của họ.” 

Loại A - so as to disturb their conversation: quay ray cuộc nói chuyén cua ho - 
không hợp nghĩa của câu văn. 

Loại C - in order not disturb their conversation, sai hình thức ngữ pháp (phải là 
to disturb). 

Loai D - in order for him not to disturb their conversation, sai hình thức ngữ 
pháp vì không được dùng for trong cau trúc này. 

48. A 

Cáu ván mang nghia: *Du khách tháy ngac nhién khi không có ai hỏi xin tiền 
thuóng." 

Ta có cáu trüc tán ngữ già: find + it + adj (+ that + clause): thấy cái gi nhu 
thé nào. 

49. D 

Cáu ván mang die “Chúng tôi dà sống trong cán nhà nhỏ, cũ bằng gach 
nằm trên góc phố đó. 

Ta có quy tắc trật tự của tính từ như sau: 


272 

























UY INAR MIV UVVA Khang viel 
Size (kích cỡ) — Age (độ tuổi) — Shape (mẫu mã) — Colour (màu sắc) > 
Origin (xuất xứ) — Material (chất liệu) —>Purpose (mục dich) + Noun. 
50. D 
-_ Câu văn mang nghĩa: “Nếu tôi có nhiều tiền thì tôi sẽ mua căn nhà đó.” va 
1 Pt ngữ pháp: Ta xét thấy: Mệnh dé giả sir — If clause (If I had enough money), 
jé câu đang dùng từ had, là hình thức quá khứ của have. Đây là mệnh dé giả sử 
ùa câu điều kiện loại 2. Mệnh dé chính của câu điều kiện loại 2 có dang: S + 
ould/could + V-nguyên vẹn. 






If clause (S+ V2/ed), Main clause (S+ would/could + V-nguyên 
vẹn) ....dién tả một điều trái với thực tế hiện tại. 






[ 


. Vậy D là đáp án duy nhát düng. 
- Các đáp án còn lại không phù hợp. 


ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC & CAO DANG NĂM 2006 

Phần chung cho tat cả thí sinh (từ câu 1 đến câu 60) 

Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng ám chính nhẫn vào âm 
liét có vị trí khác với ba từ còn lại trong moi câu: 

B. difficulty 
B. common 
B. bacteria 


B. teacher 
B. atmosphere 


D. discovery 
D. machine 


C. simplicity 
C. rubbish 
C. habitat 
C. builder 
C. customer 


Câu 1: A. equality 
Câu 2: A. tenant 
âu3: AJahimal 
âu 4: A. writer 
Lâu 5: A. company 


D. pyramid 
D. career 
D. employment 


Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau: 
âu 6: What beautiful eyes ................! j 
A. does she have 
C. has she 


B. she has 
D. she doesn’t have 


Câu 7: Make exercise a part of your daily .............. 


A. regularity B. chore C. routine D. frequently 
mau 8: .......... the storm, the ship couldn’t reach its destination on time. 


A. In case of B. I spite of C. Because of D. But for 
Vàu 9: He completely ............ with what I said. 
A. accepted B. complained C. agreed D. argued 
âu 10: I finished my homework a few days ahead ........ the deadline. 
A.of B.to C. by D. at 
âu 11: He hurried ... he wouldn’t be late for class. 
A. since B. as if C. unless D. so that 


273 





nnn 20424282 000020010 9 E ao cớ NEN MEE CAN, cence A17 221) WSR PRAM a ERE REPRINT 


———=——. 


CẤU 127 Tf she 2994. 08 rich, she would travel around the world. 
A. would be B. is C. has been D. were 
Cáu 13: Mary was the last applicant ... 
A. to be interviewed B. to be interviewing 
C. to interview D. to have interviewed 


Câu 14: Argentina ... Mexico by one goal to nil in the match. 


As beat - B. scored C. won D. knocked 
Câu 15: There should be no discrimination on ... of sex, race or religion. 
A. fields B. places C. areas D. grounds 


Câu 16: The cat was ... to wait for the mouse to come out of its hole. 


A. patient enough B. so patient C. enough patient D. too patient 
Câu 17: I can’t f nd my purse anwhere; I must ... it at the cinema. 
A. leave B. have left 


C. be leaving D. have been leaving 


CALE RYAN of the workers has his own work. 

A. Every B. Each C. Other D. All 
Câu 19: The numbers add .......... to 70. 

A. off B. up C. in D. out 


Câu 20: The equipment in our office needs .. 
A. moderner D. modernization 
Cầu!51:/Hẹ felt :.......... 14 when he failed the exams the second time. 
A. discouraged C. undecided D. determined 


Câu 22: I have bought a present for my mother, and now I need some.......... 


B. modernizing | C. modernized 

B. annoyed 

A. paper wrapper B. wrap paper 

C. wrapped paper D. wrapping paper 

Câu 23: Computer is one of the most important ........... of the 20" century. 
A. inventings D. inventors 


B. inventories C. inventions 


Câu 24: If they are not careful with their accounts, their business will go ...... 


A. poor B. bankrupt C. penniless D. broken 
€ ^u 25: It was really kind............. you to help those poor people. 


A. by B. of C. at D. to 
Cáu . 6: Do you know ...? 
A. \ hat wrong was it with 
C. wi. t wrong was with it 


B. what's wrong with it 
D. what wrong is it with 
Câu 27: |i › ou had taken my advice, you .......... in such difficulties. 
A. won't b. B. hadn't been 
C. wouldn't be D. wouldn't have been 


274 








Câu 28: Hair colour is one of ....... characteristics to be used in identifying people. 


A. the most obviously B. most obvious 

C. obviously the most D. the most obvious 
Câu 29: I would appreciate it .......... what I have told you a secret. 

A. you can keep B. that you kept 

C. you will keep D. if you kept 


- Cau 30: My cat would not have bitten the toy fish ..... it was made of rubber. 


B. if she should know 
D. if she knew 


A. is she has known 
C. had she known 


= Câu 31: I wish I hadn't said it. If only I could .............. 


B. turn the clock down 
D. turn the clock forward 


A. turn the clock round 
C. turn the clock back 


j Câu 32: ..., the results couldn’t be better. 


B. No matter how hard he tried 
D. Despite how hard he tried 


A. No matter what he tried hard 
C. Although very hard he tried 


_ Cau 33: He gave me his personal ...... that his draft would be ready by Friday. 


A. endurance B. insurance C. assurance D. ensurance 


Câu 34: They will stay there for some days if the weather .............. fine. 
A. would be B. was C. is D. will be 
- Câu 35: Many people like the slow ............. of life in the countryside. 
A. step B. pace C. speed D. space 


Doc ki đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho môi chó 


d 4 ` ^ hk A 
trong từ câu 36 đến câu 45: 


The next generation of telephone users will probably laugh ...(36).... we 
explain how we used to stand next to a wall in the kitchen to ....(37).... a phone call. 


- Mobile communications, already highly advanced compared with a decade ago. 


will completely change communications in the next few years. ....(38).... there are 
millions of people using mobile phones, most people know ....(39).... about the 
mobile telecommunications industry and its technology. 

There are three types of mobile phone. These are hand portables, pocket -sized 
hand portables and transportables. The smallest and most popular are the pocket - 
sized hand portables. These work on rechargeable batteries, which allow an 
....(40).... of up to 80 minutes’ conversation. Mobiles that are fitted permanently in 
a vehicle do not ....(41).... on separate batteries. They require an external aerial on 
the vehicle. This can mean a stronger signal with clearer ....(42)..... Transportables 
have a high power capability and can be used ....(43).... anywhere. They come with 
powerful battery packs for longer, continuous use and may also by put ....(44).... a 
vehicle, using its electrics. They ....(45).... to be bulkier than hand portables. 


27 


Giải nhanh CDBT TN Anh Văn - Ngô Văn Minh j 





Câu 36: A. unless B. when C. while D. whether 
Câu 37: A. make B. give C. take D. do 

Câu 38: A. In addition B. Because C. As a result D. Although 
Câu 39: A. little B. some C. few D. lots 

Câu 40: A. amount B. account C. activity D. average 
Câu 41: A. rely B. create C. carry D. insist 
Câu 42: A. wave B. letter C. speech D. speed 
Câu 43: A. mostly B. hardly C. most D. almost 
Câu 44: A. on with B. into C. up with D. in to 
Câu 45: A. used B. have C. tend D. are 


~ 
As 


Doc ki đoạn văn sau và chọn phương dn đúng (A hoặc B, C, D) cho môi câu 
từ 46 đến 50: 

Sometimes you know things about people the first time you see them, for 
example, that you want to be friends with them or that you don’t trust them. But 
perhaps this kind of intuition isn’t as hard to explain as it may seem. For instance, 
people give out body language signals all the time. The way you hold your body, 
head and arms tells people about your mood. If you hold your arms tightly at your 
sides, or fold them across your chest, people will generally feel that you are being 
defensive. Holding your head to one side shows interest in the other, while an easy, 
open posture indicates that you are self - confident. All this affects the way you feel 
about someone. 

Also, a stranger may remind you of a meeting with someone. This may be 
because of something as simple as the fact that he or she is physically similar to 
someone who treated you well or badly. Your feelings about a stranger could be 
influenced by a smell in the air that brings to mind a place where you were happy 
as a child. Since even a single word can bring back a memory such as that, you 
may never realize it is happening. 


Cáu 46: What does the word *open" in the passage most closely mean? 
^. Unrestrained B. Relaxed C. Confined D. Unlimited 
Cau 47: What influences your impression of a person you meet the first time? 
A. Intuition B. Familiarity C. Knowledge D. Feeling 
Câu 48: What one feels about a stranger may be influenced by something 
thats «ee ska 
A. strengthens one’s past behaviours 


C. revives one's past memories 


B. reminds one of one's past treatment 
D. points to one's childhood 
Câu 49: What does the second paragraph discuss? 

^. Meanings of signals one implies towards a stranger. 


270 








B. Factors that may influence one's feelings about a stranger. 


C. How people usually behave to a stranger. 
















D. Factors that cause people to act differently. 


Cáu 50: Intuition described in the passage can be explained by means of 


A. styles D. behaviours 
p$ 


B. language C. patterns 


~ 
Ae 


(A hoặc B, C, D) cho môi câu 


Doc kĩ đoạn văn sau và chọn phương án đúng 
ir 51 đến 55: 

Upon the creation of the United States, one of the core concepts = opa 
jopes for the new democracy were pinned was the ideal that its citizens "jd E 
enlightened individuals with clearly articulated rights and the opportunity ar 
nt and education. It was believed that in a free nation where 
ople, the commitment to education defines the progress 
catalvst for future progress. This core value has not 
à importance. In. this new 


individual achieveme 
the power belongs to the pe 
f that democracy and is the i 
only stood the test of time but has also. grown in in VNI pak ns 
Information Era and international economy, education is an increasingly vita 


‘commodity, a precursor of potential success and a driving force of Senec Ws 
important to recognize, however, that we approach education today, qi AUT ‘Se 
in the past, partly because the kinds of jobs people had didn t require the i P 
basic education and specialized training that is often required in the aks 
today. In the 1950s, for instance, only 20 percent of America i eM en ve 
as professional, 20 percent as skilled, and BO percent as sap t ii ay, Mis 
world has changed. The proportion of unskilled jobs has fallen to 20 percent, wh ` 
skilled jobs now account for at least 60 percent of the arem so sinn 
important, almost every job today increasingly roques a combination 1 aca 
knowledge and practical skills that require learning throughout a lifetime. 

Cáu 51: Education is defined in this passage as a driving force of change because 
ation, no changes could have happened in America society so far 
ant to drive social changes in their own ways 
and orient most changes in the Americal 


A. without educ 

B. the government of the United States v 

C. education has helped to bring about 
workforce 

D. any American citizen Who w 

well - educated Hàng 

Câu 52: The passage shows the percentage of jobs that require higher tra 


ants to change his driving licence must be vet 


ining it 
the US £.:./...:>Z between the 1950s and now. . 
B. has changed dramatically 


A. has remained the same | 
D. has changed slightly 


C. has been reversed 





HUNTER Sia EE E E T 2220 12. nh ES EP 


Câu 53: The. phrase “enlightened individuals" in the first sentence most likely 
means “people who.......... i 


A. always appear brilliant - looking in public 
B. have often been well - exposed to light 
C. have acquired an adequate level of education 
D. bring light to anywhere they go 
Cân 5d; In order to become a good American citizen today, in the author’s point of 
view, any individual must 


eres] n n 


A. know well all his/her rights and be ready to grasp his/her opportunity of 
success in life 


B. study carefully the history of American educational and vocational systems 
ever since their creation 


C. understand thoroughly the combination of academic knowledge and practical 
skills 


move actively forward in the new Information Era and international 
economy with a prestigious diploma 
Câu 55: Which of the following titles would be best for the passage? 

A. Education and Jobs in the Past and at Present in the United States 

B. The Significant Role of Education in American Citizens’ Careers 

C. Academic Knowledge and Practical Skills in America Professions 

D. Recent Changes of Educational and Vocational Systems in America 


D. 


Chọn iiri án (A hoặc B, C, D) ứng với tit/cum từ có gach chán cán phái 
swa trong các câu sau: 


Cau 56: If you need to keep fit, then why not take on a sport such as 
A BI iQ Jp 
badminton or tennis? 
Cáu 57: When her dog died, she cried very hardly for half an hour. 
A B C D 
Cau 58: Modern transportation can speed a doctor to the side of a sick person 
. A * z 
even if the patient lives on an isolating farm. 
C D 
câu 59: Tom's very good at science when his brother is absolutely hopeless. 
A B C D 


-âu 60: Daisy has such many things to do that she has no time to go out. 


A B p. D 











78 





hàn Tự Chọn: Thí sinh chọn các câu 61 — 70 hoặc 71 — 80 
wu ý: Nếu chọn làm các câu 71 — 80 thi thí sinh bó trống các câu 61 — 70 trên 


h iếu trả lời trắc nghiệm. 
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gán nhất với mỗi câu 
ho sẵn sau đây: 
âu 61: “Leave my house now or I’ll call the police!” shouted the lady to the man. 
A. The lady threatened to call the police if the man didn’t leave her house. 
-B. The lady said that she would call the police if the man didn’t leave her house. 
C. The lady told the man that she would call the police if he didn’t leave her 
house. . 
-D. The lady informed the man that she would call the police if he didn't leave 
her house. 
âu 62: He last had his eyes tested ten months ago. 
A. He had tested his eyes ten months before. 
B. He had not tested his eyes for ten months then. 
C. He hasn’t had his eyes tested for ten months. 
D. He didn’t have any test on his eyes in ten months. 


"âu 63: “You should have finished the report by now,” John told his secretary. 
_ A. John reproached his secretary for not having finished the report. 


B. John said that his secretary had not finished the report. 
C. John reminded his secretary of finishing the report on time. 
D. John scolded his secretary for not having finished the report. 


Câu 64: “If I were you, I would take the job,” said my room — mate. 


A. My room - mate was thinking about taking the job. 

B. My room - mate advised me to take the job. 

C. My room - mate introduced the idea of taking the job to me. 
D. My room - mate insisted on taking the job for me. 


Câu 65: “It’s too stuffy in this room, isn’t it?” said the guest. 


A. The guest suggested that the room should be aired. 

B. The guest remarked that the room should be aired. 

C. The guest said that the room was too crowded. 

D. The guest said that there was too much stuff in the room. 


Câu 66: “Cigarette?” he asked. “No, thanks." I said. 


A. He asked for a cigarette, and I immediately refused. 
B. He mentioned a cigarette, so I thanked him. 

C. He offered me a cigarette, but I promptly declined. 
D. He asked if I was smoking, and I denied at once. 





eis E24 acie ttd eg gáy ul Dn to b dt e E EP EDD r a 


MPO re na trr-TorerTf ren pum eee netter el mecs 


Câu 67: The doctor said, “You really ought to rest for a few days, Jasmine." 
A. Jasmine's doctor insisted that she should rest for a few days. 
B. The doctor suggested that Jasmine should take a short rest. 
C. It is the doctor's recommendation that Jasmine rested shortly. 
D. The doctor strongly advised Jasmine to take a few days' rest. 
Câu 68: “I will pay back the money, Gloria.” said Ivan. 
A. lvan apologized to Gloria for borrowing her money. 
B. Ivan offered to pay Gloria the money back. 
C. Ivan promised to pay back Gloria’s money. 
D. Ivan suggested paying back the money to Gloria. 
Cáu 69: The children couldn't go sw imming because the sea was too rough. 
A. The children were not calm enough to swim in the sea. 
B. The sea was rough enough for the children to swim in. 
C. The sea was too rough for the children to go swimming. 
D. The sea was too rough to the children’s swimming. 
Cáu 70: "Would you like to come to ms birthday party, Sarah?" asked Frederic. 
A. Frederic invited Sarah to his birthday party. 
B. Frederic asked if Sarah was able to come to his birthday party. 
C. Frederic asked Sarah if she liked his birthday party or not. 
D. Frederic reminded Sarah of his coming birthday party. 
Chon phương dn (A hoặc B, C, D) ứng với câu tốt nhất duoc tao ra bằng 
nhitng từ cho săn: 
Câu 71: opinion/election/fair. 
A. My opinion was fair about the election, 
B. In my opinion, I think the election was fair. 
C. According to my opinion, the election was fair. 
D. In my opinion, the election was fair. 
Câu 72: you/really/be/able/dress/yoursel f/age. 
A. You must really be able of dressing yourself in your age. 
B. You should really be able to dress yourself at your age! 
C. You have really been able of dressing yourself by your age. 
D. You are really able of dressing yourself this age! 
Cau 73: provide/your handwriting/legible/test scorer/accept/your answer. 


A. Providing your handwriting is legible, the test scorer does not accept your 
answer. 


B. Provided for your legible handwriting, the test scorer has to accept your 
answer. 


280 











C. Provided that your handwriting is legible, your answer will be accepted by 


any test scorer. 
_D. Providing with your legible handwriting, every test scorer must accept your 


answer. 
âu 74: imagine/who/happen/run into/yesterday/just. 
-A. You imagine just who happened to run into us yesterday! 
B. Have you just imagined who happened to run into me yesterday? 
C. Could you imagine who just happened to run into us yesterday? 
D. Just imagine who I happened to run into yesterday! 
u 75: Jack/recover/quickly/his serious illness. 
A. Jack was recovered very quickly from his serious illness. 
B. Jack has recovered quite quickly from his serious illness. 
C. Jack will recover quite quickly after his serious illness. 
D. Jack recovered more quickly over his serious illness. 
u 76: be/clear/what/expect/you 
A. Are you clear about your expectation? 
B. Are you clear what is expected of you to do? 
C. Are your expectations clear? 
D. Are you clear what is expected of you? 
iu 77: hilltop/have/good/view/our village 
A. The hilltop can make our village views better. 
B. From the hilltop, our village can be well viewed. 
C. From the hilltop, we can have a better view of our village. 
D. From the hilltop, our village can have a better view. 
u 78: students/remember/deadline for entries/final test. 
- A. All the students surely remember the deadline for entries for the final test. 
B. All the students must remember well the deadline for entries for the final test 
| C. All the students should remember clearly the deadline for entries for the final test 
D. All of the students can certainly remember the deadline for entries for the 
final test. 
u 79: man/sentence/15 years/prison/he/prove/guilty 
A. The man will get a sentence for himself to 15 years in prison if he proves 
himself guilty. 
B. The man was sentenced about 15 years in prison and proved himself guilty. 
_ C. The man was sentenced to 15 years in prison because he had been proved guilty. 
-. D. The man should make his final sentence after 15 years in prison as he proved 
himself guilty. 


281 


a 


Cau 80: school - leavers/choose/college/employment/immediate 
A. School - leavers can choose either college or immediate employment 
B. School - leavers can make a choice among college and employment immediately 
C. School -leavers can choose either college and employment immediately. 
D. School -leavers can make an immediate choice of neither college nor employment 


HUONG DAN GIAI 

Cau 1:B 

A. /i’kwolati/ B. /'difikolti/ C. /sim'plisoti/ | D. /di’skavari/ 
Câu 2: D 

A. l'tenant/ B. /'komon/ rab f/ D. /mo' f i:n/ 
Cáu 3: B 

A. l'aeniml/ B./baek'tiorio/ C. //haebiteet/ D. /'piramid/ 
Câu 4: D 

A. P raita(r)/ B. /'ti:ffa(ry C. /bilda(r)/ D. /ko’r1a(r)/ 
Câu 5: D 

A. l'kaponi/ B. Pætməsf1ə(r) C./kastomo(r) —D./im'ploimont/ 


Câu 6:- Đáp án: B 
- Diễn giải: Câu cảm than; What + adj + N+S+VI 


Loại (A, €, D) vì A, C không phải là câu hỏi nên không đảo trợ động từ ra trước 
chủ ngữ. D: không lógic. 


Câu 7:- Đáp án: C 
- Diễn giải: routine (n): việc làm thường ngày 
Loại (A, B, D) vì: 
A: regularity (n): sự đều đặn 
B: chore (n): việc vặt trong nhà 
D: frequently (adv): thường xuyên (trạng từ chỉ tần suất) 
Cau 8:- Đáp án: C 
- Diễn giải: Because of + N/Nphrase: Bói vi, vi lý do gì.... 
Loai (A, B, D) vi: 
_ A: In case of: trong trường hợp 
B: In spite of: mac du 
D: But for: nếu không có, nếu không nhờ vào 
Câu 9:- Đáp án: C 
- Diễn giải: agree with sth: dong ý với (diéu gi) 
Loai (A, B, D) vi: 
A: accepted (v): đã được thừa nhận, đã được công nhận 


282 


















: complain about something: phan nàn về điều gi 
D: to argue with someone: tranh cãi với ai 
ju 10:- Đáp án: A 
- Diễn giải: ahead of: xa hơn về phía trước (theo thời gian hoặc không gian) 
u 11:- Đáp án: D 
. Diễn giải: so that: dé - liên từ chỉ mục đích. 
He hurried so that he wouldn’t be late for class: Cậu ta vội vàng dé khỏi bị 
lễ học. 
Loại (A, B, C) vì ba liên từ này không hợp nghĩa với ngữ cảnh của câu. 
i: since: vi, từ khi 
3: as if: như thể là 
3; unless: nếu không thi 
1 12:- Đáp án: D 
| Diễn giải: Động từ “tobe” trong mệnh đề phụ của câu điều kiện loại II. 
Câu điều kiện loại II có dang: 
f clause (qua khir don m were cho tát cá các ngôi), main clause (S + 
uld/could + V- nguyên mẫu) 
1 13:- Dap án: A 
Diễn giải: Dạng bị động của động từ nguyên mẫu có to (tỏ - infinitive) 
Loại (B, C, D) vì cả ba câu đều ở dạng chủ động. 
Dịch nghĩa: Mary là ứng viên sau cùng được phỏng van. 
i 14:- Đáp án: A 
Diễn giải: beat (v): đánh bại người nào sau một cuộc thi đấu. 
Loại (B, C, D) 
3: sau động từ “to score" phải là một bàn thắng hoặc một tỉ số 
Z: tân ngữ sau “to win” là một trận đánh hoặc một giải thưởng 
2: có dang: to knock sb out of (a competition): /oai ai ra khói (1 cuộc thi dau) 
115:- Đáp án: D 
Diễn giải: ground (of): vé các vấn dé 
ác dáp án (A, B, C) khóng phü hop. 
i: field (n): cánh đồng, lĩnh vực 
B: place (n): nơi, chỗ, địa điểm ' 
Je: area (n): vùng, khu vực 
sâu 16:- Đáp án: A " 
. Diễn giải: S + tobe + adj + enough + V- to infinitive 
S + V(thường) + enough + N + V- to infinitive 
-oai (B, C, D) vi: 
: sau “so + ADJ” phải là mệnh dé chứa that. 
7 283 


Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt - 


MEER i DR abb caccia edo A da sso aen boli LU cu edible didis ARN ga. ~- 


———— EMEN TOES IEEC CEU ERT EU THENROUEURGUEIENSUEUIDÜHER UIT a i 


C: enough đứng sai vị trí (enough đứng trước danh từ). 

D: cấu trúc * .. too .. to ..: .. quá .... đến nói .... không thé .... 

*quá kién nhàn dén nói khóng thé chó": khóng lógic vé nghia. 
Cáu 17:- Dáp án: B 


- Diễn giải: Cấu trúc “must + have + PP (quá khứ phán từ)” dùng dé kết luận 
chắc chăn vé một việc trong quá khứ khi đã có dâu hiệu. Trong câu trên, sự vic. 
“Tôi không thé tìm thay cái ví đâu cà" là thông tin dẫn đến suy luận “Han là tôi dà 


dé quén nó ó rap chiéu phim." 

Loai (A, C, D) vi: 

A và C là 2 dang nguyên thé chi hiện tại hoặc tuong lai. 

D: hành dóng bó quén khóng thé kéo dài. 
Cáu 18:- Dáp án: B 

- Dién giải: Each of + the + danh từ số nhiều + Vsó ít 

Loại (A, C, D) vi: 

A, C: Every va other không di với “of the + danh từ số nhiều”. 

D: Sau All of the thi động từ theo sau phải ở số nhiều. 
Câu 19:- Đáp án: B 

- Diễn giải: to add up to: /én đến con số 

Ba động từ còn lại không kết hợp với up'to dé tạo thành cụm động từ có nghĩa. 
Câu 20:- Đáp án: B 

- Diễn giải: S.t + need + V- ing: cái gì cần được làm (mang nghĩa bị động) 

Loại (A, C, D) vì: 

A: moderner (n): người hiện đại 

D: modernization (n): sự hiện đại hóa 

Hai danh từ này không hợp nghĩa với ngữ cảnh của câu. 

C: modernize (v): hiện đại hóa. Không thể có dạng phân từ quá khứ ở đây. 
Câu 21:- Đáp án: A 

- Diễn giải: discouraged (a): nản lòng, nản chí 

Loại (B, C, D) vì các từ này không hợp nghĩa với câu văn. 

B: annoyed (a): bực tức 


C: undecided (v): chưa được quyết định (dùng cho sự việc), do dự, không cuong 


quyết 
D: determined (v): quyết tâm 
Câu 22:- Đáp án: D 
- _ Diễn giải: wrapping paper: giáy dé gói 
Các cụm từ còn lại không có nghĩa với câu văn. 
Câu 23:- Đáp án: C 
- Dién giải: invention (n): sự phát minh 
284 







- Loại (A, B, D) vì nghĩa của các từ này không phù hợp với câu văn. 
















P A, C: thiếu liên từ 
__B: không thé đặt liên từ that ở đây 
Cau 30:- Dap án: C 















A: inventing (V-ing): phat minh 


- B: inventory (n): bang kiém ké 
-. D: inventor (n): nhà phát minh 


"âu 24:- Dap án: B 

- Diễn giải: go bankrupt: bj phá sản/vỡ nợ 

| Loại (A, C, D) vi nghĩa của các từ này không phù hop với câu văn. 
A: poor (a): nghèo 


^ C: penniless (a): không có đồng xu dính túi 


| D: break (v): gay, vỡ (break - broke - broken) 

lâu 25:- Đáp án: B 

=- Diễn giải: Ta có cau trúc: It is + adj + of sb to do sth. 

âu 26:- Dap án: B 

.~_ Diễn giải: Đúng trật tự từ của một mệnh đề danh ngữ. Ba chẹn lựa kia sai 


âu 27:- Đáp án: D 
-~_ Diễn giải: Dạng động từ trong mệnh dé chính của câu điều kiện loai III. 
- If clause (QKHT), main clause (S + could/would + have + V3/ed) 


sâu 28:- Dap án: D 


- Diễn giải: Vi trí của tính từ trong cấu trúc so sánh bậc nhất. Trong câu sử 
lung động từ (o be nên ta áp dụng công thức so sánh bậc nhất của tinh từ. 

+ Tính từ dài (obvious): S + Vto be + the most + long adj * .... 

Loại (A, B, C) vi: 

A: không có tinh từ 

B: tính từ không ở dạng so sánh 


—C: sai trật tự từ và có trạng từ 
câu 29:- Dap án: D 


| - Diễn giải: Vị trí của mệnh đề phụ của câu điều kiện loại II (dùng như một 


êu cầu lịch sự). 
If clause (QKD), main clause (S + could/would +Vnguyên ven) 


- Loại (A, B, C) vi: 


n 


- Diễn giải: Ta tháy dang ménh dé chính cüa cáu diàu kién loai III dà xuát 


hiện. Ta biết rằng trong câu điều kiện loại III từ “If” trong “If clause" có thể được 
thay thé bang tir “had”. Cu thé nhu sau: Had + S + V3/ed, S + could/would + have 
+ V3/ed. 


- 285 


BE 2023 5/-5/7:20002102-1164 1230x451 40204 11x ế 16 811/3 3v 38L.) 919 l2; | t Lý "1: ¡1 888,1 83xansamxx..Tztï“»zmwwwwwwwwwwww 


Chúng ta cần biết hơn: Có ba dạng động từ được dùng để thay cho IF trọ 
Ng 


mệnh dé gia sử của các câu điều kiện: 
+ should trong điều kiện loai I 
+ were trong diéu kién loai II | 
+ had của thi past perfect trong điều kiện loai III 
Cáu 31:- Dáp án: C 
- Diễn giải: turn the clock back: quay ngược thời gian. 
Câu 32:- Đáp án: B 
h Diễn giải: No matter how = however. Ta dùng cấu trúc: “no matter how 
pi diit dé nhân manh một tính từ hoặc trạng từ và yếu tố ngữ pháp này d ` 
dùng dê chỉ sự tương phản của hai vấn đề trong câu. | Ta 
Loại (A, C, D) vì: 
A: No matter what + noun/clause: mặc dü/cho dù....... 
C: Sai trật tự từ. 
D: Despite + N/N.P: mặc dù/cho dù....... 
Câu 33: - Đáp án: C 
- Diễn giải: assurance (n): sự cam đoan 
Các đáp án còn lại không phù hợp 
A: endurace (n): sự chịu đựng 
B: insurance (n): sự bảo hiểm 
D: ensurance (n): sự đảm bảo 
Câu 34: - Đáp án: C 
- Dién giải: Dang động từ của câu điều kiện loại I. 
A UM loại I có dang: If + clause (thi hiện tai don), main clause (thi 
Câu 35:- Dap án: B 
- _ Diễn giải: pace of life: nhip sóng 
Các đáp án khác không phù hợp nghĩa với câu văn. 
A: step (n): bước, bước di 
C: speed (n): tốc độ 
D: space (n): không gian 
Câu 36: B. When — khi mà 
Loại (A, C, D) vì: 
A và DỊ unless va whether không hop nghia. 
h nes từ while câu văn có hàm ý diễn tả một hành động cùng kéo 
trei ii D dé chính hoặc hành động tiếp diễn so với thói điểm 


286 













Câu 37: A. make. To make a phone call: goi điện 


Although + clause, clause 


Loai (A, B, C) vi: 


là hai trang từ. 
B: Because là lién tir chi nguyén nhán. (khóng phü hop) 


i Câu 39: A. little 


Động từ know đi kèm với các trạng từ chỉ mức độ như /ittle hoặc much. 


Loại (B, C, D) vi: 


không đếm được. 


' thường. 
- Câu 40: D..An average of: số bình quân/trung bình 
Ba danh từ kia không hợp nghĩa. 
A: amount (n): tong số tiền 
B: account (n): tài khoản 
C: activity (n): hoạt động 
Câu 41: A. rely (on sb/sth): trong cậy vao/nho va 
Loai (B, C, D) vi: 
B: create (v): tao ra 
C: carry on: tiép tuc 
D: insist on; nhất mực, khăn khăn đòi cái gi 
Câu 42: C. speech (n): tiếng nói, lời thoại, bai diễn văn 
Loại (A, B, D) vì các danh từ nay không hợp nghĩa với câu văn. 
A: wave (n): sóng 
B: letter (n): thư từ, chữ cái 
D: speed (n): tốc độ í 
Câu 43: D. almost (adv): hầu hét 
Các đáp án (A, B, C) không phù hợp vì: 
A: mostly (adv) hầu hét, thường là 
B: hardly (adv): hầu như không 
C: most: hầu hết, đa số 
Câu 44: B. into. Giới từ chỉ hướng chuyên động 


Các động từ trong các đáp án còn lại không thể kết hợp trong cụm từ này. 
Câu 38: D. Although. Câu này cần vị trí của một liên từ mở đầu mệnh dé phụ. 


C: few: vài, một it - được dùng trước danh từ đếm được số nhiều (hàm ý phủ dinh) 
^. D: Ta có trường hợp: “lots of = a lot of" + danh từ đếm được hoặc không đếm 
được. Hay: a lot- nhiều được sử dụng như một tiếng trạng từ đứng sau động từ 


i OLY INAN MIV UV VET Han VIỆC 
I a 


A, C: In addition (thêm vào đó, hon nữa) va As a result (kết quả là/ hậu quả là) 


B: some: vài, một it - được dùng trước danh từ đêm được sô nhiêu và danh từ 


28 





Câu 45: C. tend. Ba chọn lựa kia đều đi trước một fo — infinitive nhung phải: 

Cụ thé là: used to + Vnguyên vẹn: đã từng..... diễn tả thói quen trong quá khứ: 
Have to + Vnguyên vẹn: phải làm điều gi, ren chi sự bắt buộc; tobe (is/are.. "+ 
to + Vnguyên vẹn: dự định/ để mà, nhằm chỉ sự sắp đặt hoặc kế hoạch. 

Câu 46: - Đáp án: B 

- Diễn giải: relaxed (adj): ung dung, thoai mái - nghĩa tuong duong vój 
"open" trong ngữ cảnh này. 

Loai (A, C, D) vi: 

A: unrestrained (v): không bị kiềm ché 

C: confined (v): bi giói han lai, bi giam nhót 

D: unlimited (v): khóng bi giói han 
Cáu 47:- 

- Diễn giải: Thông tin ở 2 câu dau: Sometimes you know things about people 
the first time you see them, for example, that you want to be friends with them or 
that you don’t trust them. But perhaps this kind o, f intuition isn't as hard to 
explain as it may seem: Dói khi ban biét nhüng diéu vé nhimg nguo? mà ban mói 
gap lan đâu, chang han, bạn biết rằng bạn muốn làm bạn với họ, hoặc rằng bạn 
không tin cậy họ. Nhưng có lẽ loại trực giác này không khó đề giải thích như mói 
thoạt nghe qua. 5 
Câu 48:- Đáp án: C 

- Diễn giải: 


Dap án: A 


revives one’s past memories: làm sóng lại ki niệm quá khứ. 
Thông tin ở đoạn cuối: Also, a stranger may remind you of a meeting with 
someone. This may be because of something as simple as the fact that he or she 
is physically - similar to someone who treated you well or badly. Your feelings 
about a stranger could be influenced by a smell in the air that brings to mind a 
place where you were happy as a child. Since even a single word can bring back 
a memory such as that, you may never realize it is happening: Đông thời, mót 
người lạ có thé khiến ban nhớ lại một cuộc gặp với ai đó. Có thé như vậy vì đơn 
giản là người lạ ấy có vóc dáng hao hao với người đã từng đối xử tốt hoặc xấu với 
ban. Cảm nhận của bạn vé một người lạ có thé bị anh hưởng bởi một mùi hương 
trong không khí gợi cho bạn nhớ lại cái nơi bạn từng hạnh phúc hôi còn bé. Vi 
thậm chí một lời nói đơn gián cũng có thé goi lại một ki niệm như thé, nên ban có 
thé không bao giờ nhận ra rang ki niệm dy dang diễn ra. 
Câu 49: - Đáp án: B 

- Diễn giải: B - (những nhân tő aah hưởng đến cảm nhận của mình về mội 
người lạ). Tham khảo câu 48. 
Câu 50:- Đáp án: D 

- Diễn giải: D - (truc giác có thể được giải thích thông qua hành vi). Thông 
tin ở đoạn 1: -. people give out body language signals all the time. The way 


288 





WIRY TSE eee ey Cres Oy 


























you hold your body, head and arms tells people about your mood. If you hold 
your arms tightly at your sides, or fold them across your chest, people will 
generally feel that you are being defensive. Holding your head to one side shows 
interest in the other, while an easy, open posture indicates that you are self - 
confi dent. All this affects the way you feel about someone: Con nguòi liên tuc 
phát tín hiệu bằng ngôn ngữ điệu bộ. Điệu bộ của thân hình, đâu và hai cánh tay 
báo cho người khác biết vé tám trang của bạn. Nếu bạn áp chặt hai cánh tay vào 
"man sườn, hoặc khoanh tay trước ngực, người ta thường cảm nhận rằng bạn đang 
thi thế. Nghiêng dau thì tỏ ra quan tâm đến người kia, trong khi mot dang vé ung 
dung thự thai và cởi mở chứng tỏ bạn là người tự tin. Tất cả những điều kê trên 
ảnh hưởng đến cách bạn cảm nhận về ai đó. 
Câu 51:- Đáp án: C l 
- Diễn giải: C - giáo duc đã mang lại và định hướng đa sô nkiing thay đôi 
trong lực lượng lao động Mỹ. Thông tin ở câu này: In this new Information Era 
and international economy, education is an increasingly vital commodity, a 
precursor of potential success and a driving force of change: | 
trong Ki nguyên Thông tin mới mẻ và trong nén kinh té toàn cau này, gido duc là 
một mặt hàng ngày càng quan trọng, tiền thân của sự thành công tiêm năng và là 
một động lực của thay đổi. 
Câu 52:- Dap án: B 
- Diễn giải: B - Ti lê phân trăm việc làm đòi hỏi phải được đào tạo cao hơn 
- dà tăng mạnh từ thập ki 50 đến ngày nay. In the 1950s, ....only 20 percent of 
America jobs were classified as professional, 20 percent as skilled, eine 60 
percent as unskilled. Today, our world has changed. The proportion of unskilled 
jobs has fallen to 20 percent, while skilled jobs now account for at least 60 
. percent of the workforce: ở thập ki 50, chỉ 20% việc làm ở My được xếp loại là 
chuyên môn, 20% là có qua đào tạo, và 60% là không được đào tạo. Ngày nay, thé 
- giới chúng ta đã thay đổi. Ti lệ việc làm không được đào tạo đã rơi xuống ape 
trong khi những công việc có qua đào tạo chiêm tôi thiêu 60% lực lượng lao động. 
Câu 53:- Đáp án: C 
- Diễn giải: enlightened (adj): có học thức 

Câu 54:- Đáp án: A 
| - Diễn giải: Thông tin ở câu đầu: Upon the creation of the United States, one 
of the core concepts on which hopes for the new democracy were pinned was the 
ideal that its citizens would be enlightened individuals with clearly articulated 
rights and the opvortunity for individual achievement and education: Khi nước 
Mỹ được khai sinis, một trong những quan niệm cốt lối mà mọi hi vong về một nên 
dân chủ mới được đặt vào đó chính là cái lí tưởng rằng mọi công dân sẽ là những 


289 

















cá nhân có học thức với những quyền công dân được công nhận và với cơ hội 
được học hành và thành dat. 
Câu 55:- Đáp án: B 

- Diễn giải: B - “Vai rò Quan trọng của Giáo dục trong Sự nghiệp của Công 
dán My". Các nhan đề khác không bao quát nội dung bài: 

A. Giáo dục và việc làm trong quá khứ và hiện tại của Nước Mỹ. 

C. Kiến thức Hàn Lâm và Kĩ năng thực dụng trong các nghề nghiệp ở Mỹ. 

D. Những thay đổi mới đây trong hệ thống Giáo dục và Hướng nghiệp ở Mỹ. 
Câu 56:- Đáp án: C 

- Diễn giải: take up sth: chọn ngành để theo học/chọn môn thể thao hoặc thú 
tiêu khiển dé theo đuổi. 

Sửa lại: on — up 
Câu 57:- Dap án: C 

- Diễn giải: to ery hard: khóc „ức nở 

Sửa lại: hardly — hard 

Hardly là trạng từ phủ định (hau như không). 

Câu 58:- Đáp án: D 

- Diễn giải: isolated (adj): bi cô lập, hẻo lánh 

Sửa lại: isolating — isolated i 
Câu 59:- Dap án: B 

- Diễn giải: 

Sửa lại: when — while, whereas (chỉ sự trái ngược giữa hai người) 

Cau 60: - Đáp án: A 
- Diễn giải: 
Sửa lại: such — so (so much/many + noun...that...) 
Phần Tự Chon: Thí sinh chọn các câu 61 — 70 hoặc 71 — 80 
Lưu ý: Nếu chon làm các câu 71 — 80 thi thí sinh bó tróng các câu 61 — 70 trên 
phiếu trả lời trắc nghiệm. 
Câu 61: - Đáp án: A 

- Diễn giải: 

+ Về mặt ngữ nghĩa: Câu gốc: Người phụ nữ hét vào mặt gã thanh niên: “Ra 
khỏi nhà tôi nếu không tôi sẽ gọi cảnh sat.” 

Câu viết lại: Người phụ nữ dọa sẽ gọi cảnh sát nếu gã thanh niên không ra khỏi 
nhà cô ta. 

+ Về mặt ngữ pháp: Ta biết liên từ ør - nếu không thì trong câu trực tiếp có 
hàm ý đe dọa hoặc cảnh báo điều gì. Vậy, trong câu này ta có thể dùng động từ 
threaten (v) - de doa cùng với cầu trúc: “threaten someone to do something: đc 
doa ai lam gi” dé thé hiện hàm y cüa cáu góc. 


290 





Loai (B, C và D) vi ba dóng tir said, told và informed khóng hàm y de doa. 
Câu 62: - Đáp án: C 

- Diễn giải: : ) 

+ Về mặt ngữ nghĩa: Lần cuối cùng mà anh ấy kiểm tra mặt là cách đây 10 
tháng = Anh ấy không kiểm tra mắt mười tháng rồi. 

+ Về mặt ngữ pháp: S + last + V2/ed + O + khoảng thời gian + ago = S + 
have/has + not + V3/ed + O + for + khoảng thời gian. 

Chú ý: trong câu này ta ôn lại cấu trúc: S.o + have S.t + V3/ed: ai đó có cái gì 


duoc làm 


Loại (A, B, D) vi: 

A và B không ở dạng truyền khiến (causative form): sai, mướn, nhờ ai làm gì 
cho mình. 

D: thì quá khứ đơn và giới từ không nêu hành động kéo dài từ cách đây 10 


thang cho đến nay. 
Câu 63: - Đáp án: A 


- Diễn giải: 

+ Về mặt ngữ nghĩa: Câu góc: John nói với thư ký của ông: “Lē ra cô phải 
hoàn thành bản báo cáo trước.” 

Câu viết lại: Ông John trách cô thư ký đã không hoàn thành bản báo cáo. 

+ Về mặt ngữ pháp: Cấu trúc: should haye + V3/ed (quá khứ. phân từ): /ê ra 
đã nên làm gì được dùng để diễn tả một sự trách móc hoặc hồi tiếc (việc đáng ra 
phải làm nhưng đã không làm). Mặt khác, ta có: to reproach sb for (not) doing 
sth: trách ai vì họ đã (không) lam gì cũng diễn đạt ý trách móc. Vậy, ta có thê áp 
dụng hai câu trúc này khi thể hiện một ý tương đồng. 


Câu 64: - Dap án: B 


- Diễn giải: 

+ Về mặt ngữ nghĩa: Bạn tôi nói “Nếu tôi là bạn tôi sẽ nhận công việc đó 
Bạn tôi khuyên tôi nên nhận công việc đó. 

+ Về mặt ngữ pháp: Câu điều kiện loại II với động từ fo be: “If I were you, 
Id...: Nếu tôi là bạn, tói s..." được dùng như môt lời khuyên bảo nhe nhàng lịch 
sự. Ta có cấu trúc: advise someone to do something: khuyên bảo ai làm gi. Hai cau 


trúc này có ý nghĩa tương đồng với nhau nên có thé được dùng thay thé nhau. 


Câu 65: - Đáp án: A 

- Diễn giải: 

+ Về mặt ngữ nghĩa: Câu gốc: Người khách nói: “Can phòng này ngột ngạt 
qua, phải không?” 

Câu viết lại: Người khách đề nghị làm thông thoáng căn phòng. 

+ Về mặt ngữ pháp: Câu hỏi đuôi (tag — question) với giọng nói hạ xuống ¢ 


1 
cuối câu là một cách gợi, Y/de nghi tế nhị. Mặt khác, ta có ý nghĩa của cau trúc: vi 


Giải nhanh CDBT TN Anh Văn — Ngô Văn Minh 


+ suggest + that + S2 + should + V nguyên: ai đó khuyên người khác nên làm gì, 


cũng là một lời đề nghị. Vì vậy, hai cấu trúc này được dùng tương đồng như nhau. 
Loại (B, C, D) vì ta có: 

B: remark (v): nhận xét 

C: crowded (adj): đông chật người 

D: stuff (n): đồ đạc/chất liệu (không liên quan đến stuffy - ngột ngạt) 

Câu 66- Đáp án: C 

- Diễn giải: “Cigarette?” - “Hut thuốc chứ?” mang ý một lời mời ngắn gọn. 
Ngoài ra, ta lại có to offer sb sth: mdi ai cái gì có thể được sử dụng với ý nghĩa 
tương đồng. 

A, B và D không phải là lời mời. 

Câu 67: - Đáp án: D 

- Diễn giải: ought to = should + Vnguyên ven: nén làm gì, dùng để khuyên 
bảo. 

Loại (A, B, C) vi ta có: 

A: insisted on (v): ctr khang khang đòi cai gi 

B: a short rest: nghi ngoi trong chéc lat 

C: shortly (adv): ngắn ngủi 
Cau 68: - Dap an: C 

- Diễn giải: 

+ Về mặt ngữ nghĩa: Câu gốc: Ivan nói với Gloria: “Mình sẽ trả tiền cho 
bạn.” 

Câu viết lại: Ivan hứa sẽ trả tiền cho Gloria. 

+ Về mặt ngữ pháp: Câu gốc dùng will với ngôi thứ nhất hàm ý #ứa hen. 
Trường hop nay, ta dùng động từ promise + Vto — infinitive: Jta làm gì nhằm 
đồng nghĩa của câu góc. 

Loại (A, B, D) vì các động từ này không hàm ý hứa hẹn. 

Câu 69: - Đáp án: C 

- Diễn giải: 

+ Về mặt ngữ nghĩa: Câu gốc: Bọn trẻ không thê đi bơi vì biển động rất dữ dội. 

Câu viết lại: Biển động quá dữ dội đến nỗi bọn trẻ không thé đi bơi. 

+ Về mặt ngữ pháp: 

“,..00....t0...: ....qud....dén nổi....không thể... 
thức khăng định TẤN ngụ ý phủ định. 

Loại (A, B, D) vì: 

A: không đủ bình tĩnh để tắm biển. 

B: biển động đủ dữ dội để bơi. 

D: sai cấu trúc. 


” — Cau trúc nav luôn ở hình 


292 











Câu 70: - Đáp án: A 

- Diễn giải: 

+ Về mặt ngữ nghĩa: Câu gốc: Frederic nói: “Mời bạn đến dự tiệc sinh nhật, 
Sarah nhé?” 

+ Về mặt ngữ pháp: “Would you like to... 
cấu trúc tương đương: invite someone + Vto inf + something: mời ai iam gi 

B, C va D không được chọn vì các đáp án này không phải là lời mời. 

Câu 71: - Đáp án: D 
| - Diễn giải: D - “Theo tôi, cuộc bau cử là công bằng.” 

Loại (A, B, C) vi: 

A: "Y kiến của tôi là công bằng...”. Phương án này không phù hợp vi công bằng 
là nói về cuộc bầu cử. 

B: In my opinion = = I think, ta chi ding một trong hai diễn ngữ trên trong cùng một 
câu để thể hiện ý kiến của ai đó về vấn dé gì. Do vậy phương án B thừa diễn đạt. 

C: according to phải dùng trước ý kiến của ai khác chứ không phải “của tôi”. 

Lưu ý: ta không dùng according to me/my + noun 
Câu 72: - Đáp án: B i 

- Diễn giải: “Vào độ tudi này bạn thật sự có thể tự mặc đồ cho mình roi.’ 

Loai (A, C, D) vi 3 chon Iya nay sai về động từ va giới từ. Hon nữa, sau able 
không dùng giới từ of. 

Câu 73: - Đáp án: C 

- Diễn giải: Miễn là chữ viết của bạn dé đọc, giám khảo nào cũng chấp nhận 
câu trả lời của bạn. 

Loại (A, B, D) vì: 

A: Không lô - gich (Nếu chữ viết của bạn dễ đọc thì giám khảo sẽ không chấp 
nhận câu trả lời của bạn). 

B, D: Sau Provided (that) hoac Providing (that) được dùng trong câu điều kiện 
loại I dé thay thé cho từ IF dé thé hién y diéu kién (miễn là/miễn sao), chúng không 
kèm với giới từ. 

Câu 74: - Đáp án: D 

- Diễn giải: “Bạn thử tưởng tượng hôm qua tôi tình cờ gặp ai!” 

Loại (A, B, C) vi: 

A: Ham y của đáp án là dạng câu phát biểu chứ không là câu cảm thán (có dấu 


?" là dạng moi mọc lich sự. Ta có 


chấm than ở cuối câu). 
B và C: lo số tình pod thích a dé hói *Ban vira mói tuóng tuong 


» 


Câu 75: - Đáp án: B 
- Diễn giải: recover from sth: bình phuc, hôi phục 


29 


ñ n — Ngô Văn Minh 


B: Jack đã nhanh chóng hồi phuc hoàn toàn sau cơn bệnh nặng. 
Loại (A, C, D) vi: 
A: recovered: lanh bénh không the ở dạng bị động. 
C và D: sai dạng giới từ sau recovered 
Cau 76: - Dap an: D 
- Diễn giải: Bạn có biết mình cần gi chưa? 
Loại (A, B, C) vì: 
A và C: your expectation(s): sự mong đợi của bạn 
B: thừa “to do” 
Câu 77: - Đáp án: C 


ix PEERS 34 $ } "i X 13 Qhip à M 
Diễn giải: “Tir dinh đôi, ching ta có thé nhìn thấy rõ làng chúng ta hon", 


Loại A, B và D vì vô nghĩa; 

A: “Đỉnh đôi có thể làm cho cảnh làng đẹp hơn.” 

B: “Từ đỉnh đồi, làng chúng ta có thể được nhìn kĩ hơn.” 

D: *Từ đỉnh đôi, làng chúng ta có thể nhìn thấy cảnh đẹp hơn.” 
Câu 78: - Đáp án: B 


Diễn giải: “Tá! cả học sinh phải nhớ kĩ hạn chót đăng kí due thi tot nghiệp." 
Các chọn lựa khác không hàm ý một lờPdặn do. 
Câu 79: - Đáp án: C 

- Diễn giải: Người đàn ông này bị kết án 15 năm từ v 


i ông ta bị chứng minh là 
pham tội. 


Loại (A, B và D) vì: Có một điểm chung không hợp lí: “tự chứng minh mình có 
tội (in person - trực tiếp)”. B: giới từ “ro” di với động từ sentence. D: vô nghĩa: 
“Người đàn ông nên đưa ra bản án cuối cùng sau 15 năm ở tù vì 
minh mình có tôi.” 

Câu 80: - Đáp án: A 


anh ta đã chứng 


Diễn giải: Những hoc sinh sau khi ra trường có thể lựa chọn hoặc là học 
tiếp lên bậc đại học hoặc là đi làm ngay lập tức. 

Loại bỏ (B, C, D) vì: 

B: phải dùng *between....and", không dùng “among”. 

C: phải dùng “either....or”, không dùng “and”, 


D: “neither ....nor? hàm ý phủ định cả hai hành động trong câu. 


294 








MỤC LỤC 













`... 5 i én sinh Dai học, Cao đẳng 
Cấu trúc dé thi và hình thức thi tốt nghiệp THPT, tuyên sinh Đại hoc, 


hàn hai: Trọng tâm ngữ pháp ange ee 
ie la elm dA 
Bài tap trắc nghiệm ứng dụng Egga E 
ee ee ....... T 4 
Uo HIRO AE AH OAOT HAG TAUX AHM T 7 
FO een OH OMOT HORE AH mms : 
ài tập trắc nghiệm ứng dung esie einsdem eer Annee 
E o n CR dẫn giải luyện thi tốt nghiệp THPT và tuyến sinh a ; 
Cao đắng ...................«.ce<«eeeeeeneieirieiiieirieireeierire pc ' 
E o NE TS E 
Đề số 2 beer oe CE in E y 
mA 6" A lạ m 
Đề số 4 VP REL ^c E. NNNM i " 
E. em các dé thi tốt nghiệp THPT và Tuyến sinh Đại học, Cao đẳng » sd 
giáo duc và dào tao tir nám 2006 dm 2011 31:55 eceerr enero rao eo sano Do aane ape noel pootnno v3 
Đề thi tuyển sinh Đại học, HG) Benen BOUT MV. AAE... ẤT a MC............... ` 
Dé thi tuyển sinh Dai học, khói D năm 2010.......................---- ise ` 
Dé thi tuyển sinh Đại học, khói D năm 2009.........................---..ccccctccthhheereeeerrrrr " 
Dé thi tuyển sinh Dai hoc, khói D năm 2008 ............. nnne si 
Dé thi tuyển sinh Cao Đẳng, khói D năm zd Wy SEGEN Losses eene " 
Dé thi tuyén sinh Dai hoc, Cao Đăng, khói D năm 2007 ........... seen “ 
Dè thi tuyên sinh Tốt nghiệp THPT, hệ 7 năm năm 2007.....................------:--::-+:r++: " 
Dé thi tuyển sinh Dai học, Cao Đẳng, khói D năm 2006 ............. em 2 


